THIÊN QUÁN 


Truyền thống tu tập thiền Tứ Niệm Xứ 
Sayagyi U Ba Khin 


LỜI NÓI ĐẦU 


Cách đây bốn năm, quý vị đã đọc quyền “Những VỊ Thiền Sư Đương Thời". Nội dung 
quyền sách giới thiệu mười hai vị Thiền Sư nồi tiếng của Phật Giáo Nguyên Thủy. 
Cuộc đời, đạo hạnh và phương pháp tu hành của những vị thiền sư này là những tắm 
gương sáng cho người phật tử noi theo. Đặc biệt các Ngài tu tập, xiên dương và làm 
sáng tỏa pháp môn thiền Tứ Niệm Xứ của đức Phật cách đây hơn hai mươi lăm thế 
kỷ. Mỗi vị đều khám phá điểm mầu nhiệm của pháp môn này dưới mỗi góc độ kinh 
nghiệm tu chứng khác nhau. Điểm lôi cuốn trong quyên sách này là có hai vị Cư sĩ 
Thiền sư ở hai quốc gia khác nhau, đó là thiền sư Achaa Nép, người Thái Lan; thiền 
sư U Ba Khin, người Miễn Điện. Cả hai đều có quá trình tu luyện một thời gian khá 
lâu trước khi giảng dạy. Kết quả tu tập và thành tựu của hai vị thiền sư này không còn 
bó hẹp trong quôc gia mà lan rộng khắp thế giới về đức hạnh tu tập, phương pháp 
giảng dạy và tín đồ. Chúng tôi có tâm nguyện sẽ giới thiệu chuyên đề đặc biệt về hai 
vị thiền sư này để độc giả nắm vững lý thuyết, thực hành và hiệu quả của hai truyền 
thống đặc biệt này. 


Quyền "THIÊN QUÁN - Tiếng Chuông Vượt Thời Cñan" là một chuyên đề đặc biệt 
giới thiệu về truyền thống tu tập thiền Tứ Niệm Xứ của đức Phật dưới sự hướng dẫn 
của thiền sư U Ba Khin. Nội dung giúp độc giả có khái niệm uyên thâm về lý thuyết 
thiền quán Tứ Niệm Xứ của đức Phật. Đọc tác phẩm, độc giả sẽ thấy được điều mầu 
nhiệm, thiêng liêng phi thường của pháp môn này, nó có khả năng chuyền hóa đời 
sống nội tâm, phát huy Giới Định Tuệ cao tột, nhìn cuộc đời dưới đôi mắt của người 
tỉnh thức và tâm Từ bi, Bác ái luôn trào dâng trong tâm hồn, từ đó tâm ích kỷ, hận thù, 
ganh tị, bủn xỉn và ác ý biến mắt trong tâm của hành giả. Trong khóa thiền, hành giả 
cảm nhận được sự êm ả, thảnh thơi, tươi mát, lành mạnh, thanh tịnh, giải thoát ngay 
trong kiếp sống này. Tác giả cũng không quên giới thiệu những vị thiền sư thầy của 
mình ở Miến Điện mà đã liên tục kế thừa tu tập và phát triển phương pháp cao quý 
này. Một pháp môn độc nhất vô nhị, vô tiền khoáng hậu trong thế giới chư thiên và 
loài người. 


Điểm đặc biệt và khá lôi cuốn trong truyền thống tu tập của thiền sư U Ba Khin là đặc 
nặng về phương pháp Niệm Thọ- một trong bốn đối tượng thiền Tứ Niệm Xứ. Tứ 
Niệm Xứ là niệm Thân, niệm Thọ, niệm Tâm và niệm Pháp. Đây là bốn đề mục thiền 
quán Tứ niệm xứ. Có vị thiền sư chuyên về niệm pháp, có vị chuyên về niệm tâm, có 


vị chuyên về niệm thân và có vị chuyên về niệm thọ. Thiền sư U Ba Khin chuyên về 
niệm thọ, điều đó không có nghĩa là không có niệm Tâm, niệm Pháp và niệm Thân, vì 
bốn đề mục này tương quan với nhau mật thiết. Khi hành giả có niệm Thọ, đồng thời 
hành giả cũng có niệm Thân, niệm Pháp và niệm Tâm. Giỗng như tu Giới, tu Định và 
tu Tuệ, khi hành giả có giới thì cô nhiên phải có định và tuệ. Định và tuệ không phát 
sanh cho những người không có giới. 


Trong khóa tu, thiền sư đề cao việc tu tập giới- năm giới hoặc tám giới, vì nó là nền 
tảng đạo đức xã hội loài người ,đồng thời chính tu tập giới hạnh là những bậc thang để 
hành giả bước đến đỉnh cao của cứu cánh giác ngộ. Giác ngộ giáo lý vô thường, khổ 
não và vô ngã là một trong những vẫn đề chính của phương pháp U Ba Khin giảng 
thuyết cho hành giả tu tập. Phương thức này giúp hành giả nhìn cuộc đời với ý nghĩa 
thực sự của nó, không bị tài sắc lợi danh, quyền hành địa vị chi phối. Hành giả nhìn 
cuộc đời chỉ là giấc mộng canh khuya, vô thường tạm bợ, không có gì tồn tại với thời 
gian và không gian, không có gì của mình mà mình cũng không làm chủ được ai. Nhờ 
vậy tâm hành giả nhàm chán không dễ duôi trong việc thực hành thiện pháp. Tuy 
khóa tu ngắn hạn nhưng Thiền sư hướng dẫn hành giả sống an lạc trong giây phút tại, 
có chánh niệm và tỉnh giác với những gì xảy ra trong giây phút hiện tiền. Nhờ có tâm 
chánh niệm này, hành giả trở về cuộc sông đời thường, trăm công nghìn việc, họ sẽ áp 
dụng món quà chánh niệm mà họ đã có được trong khóa tu của U Ba Khin nên họ 
sông an vui, không bị những phiền não cuộc sông chỉ phối. Đây là một nghệ thuật 
sông dưới cái nhìn của thiền quán đã đã được thiên sư U Ba Khin và Goenka lôi cuốn 
hàng ngàn người Tây phương đến với đạo phật ngày nay. Thiền sư U Ba Khin thường 
dạy: "Phương pháp của tôi chủ yếu là thực hành chứ không lý thuyết. Thiền quán Tứ 
niệm xứ thì quá mâu nhiệm và uyên thâm, nên quý vị cảng ít nói về nó thì quý vị càng 
đạt được những kết quả cao". 


Về tên tuổi của thiền sư U Ba Khin, chăng những nỗi tiếng trong đạo phật mà còn nỗi 
tiếng trong bộ máy chánh quyên của đất nước Mianmar. Một công chức gương mẫu, 
đây lòng nhiệt thành với công việc. Đối với đạo thiền sư là một ngôi sao bắc đâu sáng 
nhất trên đất nước Mianmar và lan rộng đến cả thế giới. Tại sao thiền sư đạt được 
như vậy? Vì người có trái tim nhân á1, một tắm lòng cởi mở bao dung với mọi người, 
không phân biệt. Nhờ vậy nên người có hàng ngàn người đệ tử trên thế giới, khi họ 
giác ngộ pháp thiền Quán này dưới sự hướng dẫn của thiền sư U Ba Khin, một lòng 
một dạ, họ tu tập và xiên dương theo gương của thầy. Giờ thì người đã nghìn thu yên 
giác, nhưng tắm gương, đạo hạnh của người vẫn còn sống mãi trong lòng của những 
người con phật qua tác phẩm và các đệ tử của người đang còn đương thời. 


Trong nhiều người đệ tử đó, ngài Goenka xứng danh tiếp nối truyền thống của U Ba 
Khin để giảng dạy. Hiện nay phương pháp. thiền quán của U BA Khin có nhiều thiền 
viện và hành giả đông nhất thế giới. Một lối hệ thông tổ chức vô cùng quy mô và khoa 
học dưới sự giảng dạy của các đệ tử thiền sư U Ba Khin, đặc biệt là thiền sư Goenka. 


Điều cảm động của Thiền sư Goenka là làm sống lại pháp môn thiền quán Tứ Niệm 
Xứ tại quê hương đã sản sinh ra nó- xứ Kưru trên miễn đất Ân Độ ngày xưa. Pháp 
môn này hiện nay chẳng những phô thông đối với tầng lớp trí thức của Ấn Độ mà còn 
được giảng dạy trong giới chính phủ và những nhà tù. Điêu hoan hỷ hơn nữa Goenka 
chăng những xiển dương pháp hành mà còn xiên duơng pháp học. Người thực hiện 
chương trình nhập toàn bộ Tam Tạng lẫn Chú Giải vào đĩa CD ROM kinh điển phật 
giáo băng bảy ngôn ngữ để gởi tặng trong giới phật giáo. Đối với công đức của Người 
quả thật là vô lượng vô biên, không chi sánh bằng. Đề đền đáp công ơn đó, chúng ta 
chỉ thực hiện một điều, đó là tu tập pháp môn thiền Tứ Niệm Xứ của đức Phật trong 
quyền sách này do thiền sư U Ba Khin và Goenka đã biên soạn rất thực tiễn, công phu 
và thực dụng trong xã hội ngày nay. 


Nhận thấy quyền sách hữu ích, chúng tôi chuyển ngữ để cống hiến quý hành giả Việt 
nam đề có thêm tải liệu tu tập. Xin chân thành cám ơn Phật tử Trần thị Thu đã gởi 
tặng quyên sách quý giá này để chúng tôi mới có cơ hội hoàn thành công tác phật sự 
quý báu trên. 


Nếu có điều chỉ sơ sót, kính mong quý vị góp ý để kỳ tái bản hoản chỉnh hơn. 
Kính chúc quý vị và các bạn an lạc trong chánh pháp. 


Kỳ Viên Tự, Mùa hạ 2002 
Tỳ Kheo Thiện Minh 


-OooOoo- 
LỜI TỰA 


Phương pháp của tôi chủ yếu là thực hành chứ không lý thuyết. Phương pháp T hiên 
Quán vô cùng vi tế, nên bạn càng nói ít về nó, bạn càng đạt những kết quả tối. -- 
SayagyL U Ba Khin 


Gần ba thập kỉ đã trôi qua kề từ ngày mất của đại thiền sư U Ba Khin ở Myanma 
(trước đây gọi là Miễn Điện). Sống trong bảy thập niên đầu của thế kỉ 20, Thiền sư U 
Ba Khin là một khuôn mặt lỗi lạc trong thời đại của ngài. Những thành tựu của ngài 
quả là độc đáo trong hai lãnh vực mà bình thường khó đi chung với nhau: Ngài vừa là 
một thiền sinh và thiền sư lỗi lạc, đồng thời vừa là một quan chức nhà nước đầy tận 
tuy với trách nhiệm, và có một đời sống liêm khiết chính trực không thê chê trách. 
Việc phục vụ đất nước Myanma của ngải có một giá trị to lớn, nhưng gương sáng ngài 
nêu lên cho những công dân của thế giới cũng không kém phân quí báu, vì trong một 
thời đại nhiễu nhương trên toàn thế giới, đời sống của ngài chứng tỏ một chân lý đơn 
sơ nhưng mãnh liệt -- đó là một cá nhân với một tâm hồn thanh khiết có thể tạo một 


ảnh hưởng tích cực, có tác dụng sửa chữa những saI lạc của xã hội. Sự nghiệp của 
ngài U Ba Khin là sự nghiệp của một người gia trưởng lý tưởng biết kết hợp sự tận 
tuy không nao núng vì Giáo pháp với sự dẫn thân không mỏi mệt để phục vụ lợi ích 
của cộng đồng trần thế. 


Trước khi qua đời ngày 19 tháng I năm 1971, ngài U Ba Khin đã có thể nhìn thấy 
những giấc mơ yêu dẫu nhất của đời mình trở thành hiện thực. Ngài đã nhìn thấy 
phương pháp Thiền Quán cô xưa, vốn được bảo tồn trên đất nước Myanma của ngài 
suốt hơn hai ngàn năm, nay cũng trở về lại Ân Độ, mảnh đất đã khai sinh ra nó. Nó 
được đưa trở lại đất tô của nó nhờ công lao của thiền sư S.N. Goenka, người học trò 
nhiệt thành của ngài U Ba Khin. Trong hai ngàn năm qua, việc thực hành siêu việt về 
Thiền Quán -- tâm điểm giáo huấn của Đức Phật -- chỉ giới hạn vào một số Ít ỏi tu sĩ 
thiền niệm và những vị gia trưởng ở một ít nước châu Á. Ngày nay, hàng ngàn người 
đi tìm kiếm đã có cơ hội đón nhận giáo huấn và cảm nghiệm được những lợi ích của 
nó. Những người này thuộc hàng chục nước khác nhau, Đông cũng như Tây, đại diện 
cho mọi tôn giáo, tín ngưỡng, giai cấp, và cộng đồng. 


Do nhu cầu cấp bách của thời ngài, Sayagyi đã giới hạn việc truyền thụ giáo pháp của 
ngài cho một số tương đối ít các thiền sinh đến với trung tâm thiền của ngài Ở 
Yangon. Ngày nay, vào năm 1999, có trên 50 trung tâm thiền trên khắp thế giới -- hai 
mươi ở Ân Độ, số còn lại ở mười lăm quốc gia khác -- các trung tâm này giảng dạy 
phương pháp do Sayagyi U Ba Khin truyền thụ, và được môn sinh của ngài là S. N. 
Goenka tiếp nối. Trong khi giảng dạy, S. N. Goenka luôn luôn nhắn mạnh trước hết 
việc thực hành Phật pháp (Dhamưma) -- mà tiếng Pàli, ngôn ngữ của Phật, gọi 

là pariparri.Chỉ bằng việc thực hành người ta mới có được kinh nghiệm trực tiếp để 
đưa họ tới mục đích cuối cùng là sự diệt khổ. Trong phương pháp này, Goenka noI 
ương thầy mình, người luôn nhắn mạnh rằng giáo pháp Dhamma chỉ có ý nghĩa đích 
thực nêu ta thực hành nó. 


Nhưng còn một khía cạnh khác nữa của Phật pháp: pháp học - pariyàtti - nhận thức 
trên bình diện lý thuyết, hay tri thức. Điều này có ích để gợi hứng cho người ta thực 
hành thiên, và để làm sáng tỏ những câu hỏi có thể nảy sinh trong lúc thực hành. Tiếc 
thay, kho tài liệu bằng tiếng Anh để cung cấp một nên tảng lý thuyết thích hợp cho 
người thiền sinh Vipassàna không đáp ứng đủ sự gia tăng việc thực hành Dhamma 
hiện nay. Mục đích của sưu tập các nghiên cứu lịch sử và lý thuyết này là để đáp ứng 
nhu cầu này và để rọi ánh sáng vào những khía cạnh khác nhau của phương pháp 
Thiền Quán. 


Thời của thiên quán đã điểm là đề biêu lộ lòng tôn kính đối với Sayagyi U Ba Khin và 
nội dung cuốn sách là một sự tiếp nối công trình cả một đời của ngài. Sưu tập này 

được cống hiến chủ yếu đề gợi hứng cho việc thực hành chánh pháp, cho những người 
đã tham dự các khoá thiền cũng như những người chưa từng có kinh nghiệm về Thiền 


Quán. Tuy nhiên, nó không phải là một sách giáo khoa đề giảng dạy về phương pháp 
này. Cần phải tham dự một khoá 10 ngày dưới sự hướng dẫn của một thiền sư có thẳm 
quyền để đi vào việc thực hành Thiền Quán một cách đúng đẫn. 


Tất cả hoạt động của Sayagyi và Goenka, tất cả sinh hoạt Phật Pháp trên khắp thế giới 
hiện nay, chỉ có một mục đích: giúp người ta tìm ra con đường giải thoát khỏi đau 
khổ. Phương pháp để cung cấp con đường giải thoát này đã biến mất ở Ân Độ, và 
không được phần lớn thế giới còn lại biết đến trong suốt nhiều thế kỉ. Nay phương 
pháp ấy lại xuất hiện trở lại. Sayagyi tin vào lời tiên tri rằng hai ngàn năm trăm năm 
sau Đức Phật, Dhamma sẽ được phục hưng và phô biến trên khắp thế giới. Niềm tin 
này nay đang được chứng thực. Như ngài thường nói, "Thời của thiền quán đã điểm." 


Vì việc thực hành Thiền Quán là cốt tuỷ lời giảng dạy của Đức Phật và là phần đóng 
góp quan trọng nhất của ngài U Ba Khin, với sưu tập này chúng tôi muôn hoàn thành 
hai mục tiêu sau: 


1) Mô tả đời sống và nhân cách của ngài U Ba Khin, như một con người và như một 
thiền sư, bằng cách kể lại những giai thoại về cuộc đời ngải, cùng với hồi ức của 
những người đã từng gặp ngài, đồng thời nhắn mạnh phần đóng góp quan trọng của 
ngài trong việc phổ biến phương pháp này. 


2) Vạch ra những nét đặc trưng cốt yếu của việc thực hành phương pháp suy niệm này 
qua việc trình bày những bút tích của ngài U Ba Khin, kèm theo những bình luận vê 
những bút tích ây. 


Phần một của sách này kề lại những chỉ tiết quan trọng nhất và một số giai thoại có ý 
nghĩa trong cuộc đời ngài U Ba Khin, trước tiên qua lời kể của S.N. Goenka, môn sinh 
của ngài, và Viện Nghiên Cứu về Vipassàna (gần Dhammagiri, trung tâm thiền ở 
Igatpuri, An Độ). 


Phần hai giới thiệu những tác phẩm của ngài U Ba Khin và một phần quan trọng bao 
gồm các câu hỏi và trả lời với Goenka, cắt nghĩa những nguyên tắc cốt yếu của 
phương pháp do ông và thầy của ông giảng dạy. 


Phần ba mô tả chỉ tiết các khoá học Thiền Quán được tô chức thế nào, phác hoạ cách 
thức phương pháp này được giảng dạy và cung câp thông tin về những nơi phương 
pháp này đang được giảng dạy. 

Ghi Chú Về Việc Sử Dụng Ngôn Ngữ Bàii 


Đức Phật đã giảng dạy bằng ngôn ngữ Pàii, và các lời dạy của ngài (Dhamma) được 
giữ lại bằng ngôn ngữ này. Giống như tiếng Phạn và tiếng La tinh, tiếng Pali không 


phải một sinh ngữ mà là một "cô ngữ" đã được bảo tồn và sử dụng trong các tu viện, 
được học tại các nước thuộc truyền thốngPhật giáo Nguyên thuỷ (Theravàda) cô kính 
nhất, và băng cách đó nó được sử dụng để dịch lại và giải thích một truyền thống vẫn 
còn sống động. 


Một ý nghĩa của "Pàli" là "cái bảo vệ hay bảo tồn." Pàli bảo tồn những lời của con 
người được giác ngộ, Phật Thích Ca. Theo truyền thống, bằng cách diễn tả giáo pháp 
cao siêu giúp cho chúng sinh được giải thoát khỏi vòng khổ, Pali cũng bảo vệ chúng 
sinh; nó bảo tồn kho tàng vô giá của chính những lời giảng dạy của Đức Phật. Sự gắn 
bó với ngôn ngữ của Đức Phật đã trở thành một phần có ý nghĩa sâu xa của truyền 
thống những giáo huấn lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 


Vấn đề phát sinh là: nếu giáo pháp là phô quát, nếu nó là qui luật của bản tính phổ 
quát, không phân biệt quôc tịch hay bối cảnh, vậy thì tại sao tiếng Pàli lại được dùng 
để truyền đạt lời giảng dạy? Câu trả lời nằm trong bản chất của ngôn ngữ nói chung 
và của ngôn ngữ đặc thù này. 


Không một ngôn ngữ nào dù phong phú đến đâu có thê truyền đạt thoả đáng những 
thuật ngữ phức tạp, hoản toàn chuyên biệt mà Đức Phật đã dùng để mô tả những kinh 
nghiệm suy niệm khác nhau của Ngài. Không có những từ tương đương trong những 
ngôn ngữ khác để diễn tả những khái niệm này; các từ chỉ mang những nghĩa gần 
tương đương mà thôi. 


Ví dụ từ "Dhamma" là một từ bao hàm một phổ ý nghĩa sâu rộng. Nó có nghĩa là chân 
lý, giáo huấn, luật tự nhiên. Nó cũng chỉ về những đặc tính, hay bản tính, của tất cả 
những gì hiển hiện trên thế giới; vì thế nó có nghĩa là "hiện tượng," và "đối tượng của 
trí tuệ." Cô gắng chuyển dịch một từ như thế băng một từ tương đương sẽ làm xê dịch 
ý nghĩa sâu xa của nó. Điều này cũng đúng với nhiều từ khác được Đức Phật dùng để 
cắt nghĩa những khái niệm vô cùng tinh tế. 


Vì lý do đó, trong sách này chúng tôi diễn đạt những khái niệm quan trọng nhất của 
giáo pháp bằng ngôn ngữ gốc của chúng, đồng thời cắt nghĩa chúng theo văn mạch mà 
chúng được sử dụng. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng dịch những từ Pali bằng những từ 
hay thành ngữ có khả năng diễn đạt rõ nhất ý nghĩa của các khái niệm trong ánh sáng 
của kinh nghiệm suy niệm thực tế. Các từ Pali được Đức Phật nói luôn luôn phát xuất 
trực tiếp từ chân lý mà ngài đã lãnh hội bởi kinh nghiệm trực tiếp nhờ suy niệm. 


-OooOOoo- 


Nhập Đề 


TRI ÂN THẢY 
-- S.N. Goenka 


19 tháng I1, 1981 
Tôn sư vô cùng kính mến! 


Mười năm đã qua kế từ ngày thầy qua đời, nhưng tinh thần của thầy vẫn còn hiện diện 
và không ngừng khơi dậy nguôn cảm hứng ngày hôm nay. Lòng con tràn ngập niềm 
tri ân thầy, người thầy có trái tim bao la, đầy cảm thông và trìu mến, đã ban cho con 
hạt ngọc giáo pháp vô giá này. Giả như con không được thầy ban tặng hạt ngọc giáo 
pháp này, thử hỏi đời con sẽ ra sao? Có thể con đã phung phí đời mình để đuôi theo 
những thứ phủ phim xa hoa, và chạy theo những bậc thang danh vọng mất rồi. Thầy 
đã ươm trồng hạt giống giáo pháp nơi con. Nếu không, con đã cam chịu với những sợi 
dây xích trói buộc của cuộc đời, và nhằm tưởng chúng là những đồ trang sức. Có thể 
con đã phí phạm cuộc đời mình và tìm sự thoả mãn nơi những kinh nghiệm của người 
khác thay vì của bản thân mình. Con có thể tìm đâu ra kinh nghiệm thực sự và trực 
tiếp này về chân lý? Con có thể tự thoả mãn bằng những sự dọi phóng của trí tưởng 
tượng. Con có thể tìm đâu ra được tuệ giác do kinh nghiệm trực tiếp về chân lý mang 
lại? Có thể con đã phí phạm đời mình với những tham vọng của trí tuệ và tưởng nó là 
tuệ giác. Con có thể làm méo mó đời sống vô giá của con người bằng những lễ nghi 
hình thức, những tụng niệm máy móc, và để mình bị lôi kéo bởi những thứ triết lý 
phiến diện xa rời thực tế. Thầy dạy giáo pháp vô địch của con! Thây đã làm cho đời 
con thực sự thành đạt và đáng sống bằng việc trao ban cho con Giáo pháp vô song 
này. 


Quả thực, việc thực hành Giáo pháp quả là vô song và cao cả vô cùng. Dễ dàng biết 
bao! Trong sáng biết bao! Khoa học biết bao! Ích lợi biết bao! Dẫn đưa từ nô lệ sang 
tự do, từ ảo tưởng và ảo giác sang thực tại, từ dáng vẻ chân lý sang chân lý đích thực - 
- cầu mong sao cho viên ngọc Giáo pháp vô giá này mãi mãi tinh tuyền vô tì tích! 


Con đã long trọng tuyên bố những quyết tâm đáng giá này trong ngày giỗ thầy hôm 
nay: 


Ước mong, con đừng mắc vảo trọng tội là làm nhơ bẩn lời giảng dạy của thầy. Ước 
mong, phương pháp vô giá này của thầy giữ mãi vẻ đẹp vô tì tích của nó. Ước mong, 
việc thực hành phương pháp này mở rộng cửa cho sự trường sinh bất tử và sự cứu độ 
cho mọi người và từng người. Chỉ khi con thực hành trọn vẹn những quyết tâm nảy, 
con mới là người học trò biết kính trọng và tôn vinh thầy. 


-OooOOoo- 


Ngôi Sao Sáng Của Giáo Pháp: Sayagyi U Ba Khin 
--S.N. Goenka 


Sayagyi U Ba Khin là một trong những bậc thầy lỗi lạc về Thiền Quán của thời đại 
chúng ta -- một nguồn cảm hứng cho nhiều người, trong đó có tôi. Một trong những 
đóng góp độc đáo của ngài là trong khi giảng dạy, ngài lưu tâm tới những người nước 
ngoài và những người ngoài đạo Phật. Các bậc tiền bối của Sayagyi là hai Đại sư Saya 
Thetgyi và Ledi Sayadaw. Những người học trò khác của hai vị Đại sư này đều giảng 
dạy Thiền quán theo truyền thông này chủ yếu bằng ngôn ngữ Miền Điện và vì vậy 
các thính giả của họ chỉ là người Miễn. Trái lại, Sayagyi U Ba Khin nói tiếng Anh lưu 
loát và cũng có khả năng diễn giảng Phật pháp bằng tiếng. Anh khiến cho cả Phật tử 
lẫn người ngoài đạo, người Miến lẫn người nước ngoài, đều có thể hiểu được và cảm 
thấy hấp dẫn. 


Phương pháp của Sayagyi không phải phương pháp của các học giả. Từng lời nói của 
ngài đều phát xuất từ kinh nghiệm bản thân, và vì vậy, các lời giảng dạy của ngài 
mang theo kinh nghiệm cuộc sông, và đó chính là lý do tại sao môi lời nói của ngài 
đều mang theo một mãnh lực để khích lệ các thiền sinh của ngài. Ngài viết ít, nói ít, 
thế nhưng biết bao thiền sinh được hưởng những hoa quả giáo huấn của ngài. Ngài 
đảm nhận những trọng trách trong chính quyên cho tới năm 67 tuôi và có rất ít thời 
gian rảnh để lo việc giảng dạy Phật pháp. Chính vì thế ngài đã có lời nguyện này: 


"Ước gì chỉ những con người chín chăn và có những nhân đức cao quí (pàramis) của 
quá khứ tìm đên với tôi đê đón nhận Giáo pháp, và chỉ những con người này sau đó sẽ 
lãnh lầy ngọn đuôc Giáo pháp đê mang ổi truyên bá khăp thê giới." 


Ngài thường đọc lên một câu thơ tiếng Pali: 


Ước gì nhờ hành động cao quí này, 

Tôi không phải tiếp xúc với những con người mê muội. 
Nhưng ước gì tôi chỉ gặp những con người trí tuệ gương mẫu 
cho tới khi tôi đạt tới Miế¡ bàn. 


Sayagy1 U Ba Khin không thể giảng dạy cho quần chúng: ngài chỉ giảng dạy một số Ít 
cá nhân mà ngài có thể dành cho nhiều thời giờ hơn. Một lần kia, khi ngài đến thăm, 
thấy tôi đang ngâm nga câu thơ trên đây, Sayagyi mỉm cười nhắc nhở, "Những lời này 
không dành cho anh đâu! Anh phải mang hạt giỗng Giáo pháp đi gieo nơi đông đảo 
quần chúng. Nếu anh tuyên lời nguyện đó, làm sao Giáo pháp có thể lan rộng được? 
Lời nguyện này là dành cho thầy, vì thầy có quá ít thời giờ; hơn nữa, thầy mới chỉ ở 
ngoài thềm cửa của năm 2500 sau Đức Phật, là lúc Phật pháp phải bắt đầu được 
truyền bá. Còn anh đang đón nhận Phật pháp khi bắt đầu một kỉ nguyên mới. Thế nên 


anh phải làm việc cật lực mới được. Anh phải đem hạt giống Phật pháp đi gieo nơi 
đông đảo quần chúng. Vì vậy, anh đừng đọc lời nguyện ấy." 


Sayagyi không chỉ là một quan chức chính phủ mẫu mực với năng lực và sự liêm 
khiết cao vời, ngải còn là một người thầy dạy chính đạo với một tâm hồn đây nhân 
tính. Ngài giảng dạy bằng vô vàn tình thương yêu và từ bi cho dù ngài luôn nhân 
mạnh về kỉ luật nghiêm khắc. Dù là với vị cựu tổng thống Miễn Điện hay với một bác 
nông dân quê mùa, dù là với vị thầm phán của Toà án tối cao hay với một tên tử tội, 
ngài đều tỏ một lòng cảm thông như nhau. Con người của ngài U Ba Khin là như thế, 
một viên ngọc quí giữa loài người. Người thây của tôi cao quí như thế đấy, chính ngài 
đã dạy tôi nghệ thuật sống một đời sống tốt lành. 


Thầy đã chọn tôi đi gieo trông hạt giống Phật pháp trên khắp thế giới. Khi so sánh 
mình với thầy, tôi cảm thấy mình vô cùng hèn kém. Nhưng chính cảm nhận nảy lại 
làm tôi xác tín rằng chính Phật pháp đang tác động chứ không phải bản thân tôi hay 
bất kỳ một cá nhân nảo. Tôi đã được thầy chọn làm người truyền thông Giáo pháp. Và 
khi giúp thể hiện sứ mệnh của thầy, tôi đón nhận được những lợi ích to lớn là phát huy 
những nhân đức của chính mình. Hiểu như thé, tôi tiếp tục hoạt động. Và giống như 
tôi, các bạn của thế hệ sau tôi, các bạn có trách nhiệm -- và cơ hội tuyệt vời -- đề nối 
tiếp sử mệnh cao quí này. 


Đó là sứ mệnh của thầy. Đó là công việc của Giáo pháp. Thầy sẽ tiếp tục chiếu sáng 

mãi như một vì sao sáng giữa vô vàn các bậc thây từ thời Đức Phật tới hôm nay và 

mãi tới tương lai. Sayagyli đã từng nhìn tới viên cảnh của kỉ nguyên Phật 

pháp sàsana thứ hai, khi Phật pháp sẽ lan tràn và mang lại lợi ích cho toàn thê thê 

giới. Câu mong cho những ước mơ của ngài được trở thành hiện thực. 

Ước gì ngày càng nhiều người hiện đang đau khổ trên khắp thế giới được đón nhận 

Giáo pháp, nhât là hôm nay, khi trên khắp thê giới có biệt bao đau khô, biệt bao tranh 

châp, biết bao căng thăng. Ước gì ngày càng nhiêu người đên với Thiên Quán. 
-ooOoo- 


Phần Một 


Sayagyi U Ba Khin: CON NGƯỜI VÀ VỊ THẦY 


Chương Một 


Tiểu Sử Sayagyi Ụ Ba Khin: - 
CON NGƯỜI VÀ VỊ THẦY 


Một người như Sayagyi sẽ không bao giờ chết. 
Có thê bạn không tháy người, nhưng lời dạy của người còn sông mãi. 
-- Hòa thượng Webu Sayadaw 


'3ayag7i U Ba Khm sinh ngày 02 tháng 6 năm 1§99 tại Yangon, thủ đô Myanma. 
Ngài là con út trong hai người con của một gia đình nghèo sống trong một khu dân cư 
lao động. Myanma hồi đó sống dưới sự cai trị của nước Anh cho tới sau Thế chiến II. 
Vì thế người ta rất cần học tiếng Anh. Thực vậy, muốn kiếm được việc làm kha khá, 
người ta cần phải thông thạo tiếng Anh. 


U Ba Khin may mắn được một người đứng tuôi của một nhà máy ở gần nhà giúp cậu 
vào một trường trung học của giáo phái Methodist khi cậu lên 8 tuổi. Cậu tỏ ra là một 
học sinh có năng khiếu bắm sinh. Cậu có thể học thuộc lòng các bài học, thuộc lòng 
quyền văn phạm tiếng Anh từ đầu đến cuối. Năm nào cậu cũng đứng nhất lớp và nhận 
được một học bồng trung học. Một giáo viên người Miễn đã giúp cậu vào học Trường 
Thánh Phaolô, ở đó năm nào cậu cũng lại đứng đầu lớp. Tháng 3 năm 1917, cậu đậu 
phổ thông trung học, nhận một giải huy chương vàng và một học bồng đại học. Nhưng 
hoàn cảnh gia đình quá khó khăn đã buộc cậu thôi học để đi làm kiếm sống. 


Ban đầu, cậu đi làm cho một tờ báo Miễn Điện tên là "Ánh Dương," nhưng sau một 
thời gian ngắn, cậu bỏ công việc này để làm nhân viên kế toán cho phòng tài chánh 
của Miễn Điện. Có rất ít người Miễn làm việc trong văn phòng này, vì hầu hết các 
công chức thời đó đều là người Anh hay Ân Độ. Năm 1926 U Ba Khin thi đậu cuộc 
thi ngành kế toán do chính quyền địa phương của Ân Độ tổ chức. Năm 1937, khi 
Myanma tách khỏi Ân Độ, ông được bổ nhiệm chức Chánh Văn phòng đặc biệt. 


U Ba Khin tiếp tục phục vụ trong chính phủ thêm 26 năm nữa. Ông trở thành Kế toán 
trưởng ngày 4 tháng Ï năm 1948, là ngày Myanma giành được độc lập từ tay nước 
Anh. Trong hai thập kỉ tiếp theo, ông được bổ nhiệm vào nhiều chức vụ khác nhau 
trong chính phủ, thường ông kiêm nhiệm hai chức vụ một lúc, và luôn luôn là chức 
đầu ngành. Có lần ông đứng đầu cùng một lúc ba ngành khác nhau trong suốt ba năm, 
và một lần khác ông đứng đầu cùng một lúc bốn ngành trong một năm. Khi ông được 
bồ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng thị tường nông nghiệp nhà nước năm 1956, nhà 
nước Myanma đã trao tặng ông tước hiệu “Thray Sirhu, ” một tước hiệu rất cao quí của 
nước này. Chỉ trong 4 năm cuối đời, ông mới dành tất cả thời giờ của mình để chỉ 
chuyên chú vào việc giảng dạy. thiền. Phần thời gian còn lại, ông hoạt động một cách 
hài hòa trong các công việc thiền niệm, phục vụ đất nước với tất cả sự tận tuy, và vì là 


ø1a trưởng của một gia đình với vơ,ï năm cô con gái và một cậu con trai, ông còn phải 
gánh những trách nhiệm nặng nê của gia đình mình. 


Lần đầu tiên ông thử hành thiền là vào ngày 1 tháng I năm 1937. Một học trò của 
thiền sư Saya Thetgyi -- một nông gia giàu có và là một thiền sư -- đến thăm ông và 
giảng giải cho ông phương pháp niệm hơi thở ànàpàna. Khi ông luyện thử, ông cảm 
nghiệm được sự tập trung rất tốt, và điều này gây ấn tượng mãnh liệt đối với ông 
khiến ông quyết định theo dự một khóa trọn vẹn. Sau khi quyết định, ông xin phép 
nghỉ việc mười ngày, và chỉ một tuần sau khi thử ànàpàna, ông đã bắt đầu lên đường 
đi đến trung tâm của thiền sư Saya Thetgy1 ở Pyawbwegyi. Một con người đây tinh 
thần trách nhiệm như U Ba Khin mà sẵn sàng gác bỏ công việc ở nhiệm sở của mỉnh 
một cách mau chóng như thế chứng tỏ quyết tâm học thiền của ông mãnh liệt như thế 
nào. 


Do các nhiệm vụ công chức của ông đòi hỏi quá nhiều thời gian, thiền sư chỉ có thể 
dạy cho một số ít học trò. Năm 1950 ông lập Hội Thiền quán của Văn phòng kế toán 
nhà nước đề cho những người thường, chủ yếu là các nhân viên của văn phòng, có thể 
học Thiền quán. Nhiều học trò người Miễn Điện của ông cũng làm việc chung với ông 
trong chính quyền. Năm 1952, Trung tâm Thiền học quốc tế (LM.C) khai trương ở 
Yangon, cách xa ngôi chùa nổi tiếng Shwedgon hai dặm về phía bắc. Tại đây nhiều 
học trò người Miễn và người nước ngoài đã có may mắn đón nhận những lời giảng về 
Giáo pháp của Thiền sư. Các học trò người nước ngoài của thiền sư thì ít nhưng thuộc 
nhiều thành phần khác nhau, bao gồm những Phật tử hàng đầu của phương Tây, 
những học giả, và thành phần ngoại giao ở Yangon. Nhiều học trò người Ấn Độ được 
Goenkaji giới thiệu. Thỉnh thoảng thiền sư được mời đi thuyết trình cho các thính giả 
nước ngoài ở Myanma về đề tài Giáo pháp. 


Khi giảng dạy cho con số thiền sinh gày càng gia tăng đến từ nhiều quốc gia khác 
nhau trên thế giới, thiền sư xác tín rằng đã đến giờ để những lời dạy của Đức Phật lan 
rộng vượt ra khỏi biên giới ảnh hưởng vốn có xưa nay. Ông ý thức về sự thịnh vượng 
vật chất và trình độ kỹ thuật của các quốc gia khác, nhưng ông cũng ý thức về sự mê 
muội về tinh thần nơi những quốc gia ây và sự đau khổ vô bờ phát sinh từ sự mê muội 
ấy. Ông hiểu rằng đây là thời điểm để cho lời dạy của Đức Phật lan rộng tới những cư 
dân của những vùng đất â ấy. Xuất phát từ tình yêu và thương cảm, thiền sư ao ước 
được đi ra nước ngoài để truyền bá phương pháp này. Tuy chính sách của nhà nước 
Myanma không cho phép ông rời bỏ quê hương, nhưng quyết tâm của ông luôn luôn 
tồn tại. Trước khi qua đời, ông đã chỉ định một số vị giảng dạy thuộc nhiều quốc gia 
khác nhau để thay ông mang thiền định đến khắp thế giới. Sayagyi hiểu rằng những 
lời giảng dạy sẽ vượt ra ngoài biên cương Myanma và châu Á, và không chỉ lý thuyết 
mà thôi, nhưng cả việc thực hành những lời dạy của Đức Phật sẽ đâm rễ sâu trên khắp 
thế giới. 


Sayagy! đã hoạt động tích cực đề chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo lần thứ sáu với tên 
gọi Chaiiha Sangayana (Đại hội kết tập kinh điển lần thứ IV) diễn ra tại Yangon năm 
1954-1956. Năm 1950 Sayagyi là thành viên sáng lập của hai tổ chức sau này sáp 
nhập chung thành Hội đông Sasana Phật giáo Miễn Điện (U.B.S.C.), là cơ quan kế 
hoạch chính của Đại hội đồng. Ông là một thành viên điều hành của U.B.S.C, và là 
chủ tịch uỷ ban thực hành thiền niệm pzripzrii. Ông cũng là uỷ viên kiểm toán danh 
dự của Hội đồng và trong cương vị này ông chịu trách nhiệm trông coi sô sách kế toán 
về mọi tặng vật dâng cúng (đàng) và mọi khoản chi tiêu của Đại hội. 


Người ta đã có một kế hoạch xây dựng lớn cho Đại hội Phật giáo lần thứ 6. Trên một 
khu đất rộng hơn 170 mẫu, người ta dự định xây cất nhà cửa, nhà bếp và khu vực âm 
thực, một bệnh viện, thư viện, viện bảo tàng, bốn khách sạn và các toà nhà hành 
chánh. Điểm tập trung của toàn bộ công trình này là Đại sảnh Mahà Pàsànaguhà, một 
hội trường không lồ có thể chứa khoảng ba ngàn vị sư từ các nước Myanma, Sri 
Lanka, Thái Lan, Ấn Độ, Campuchia và Lào qui tụ lại để đọc, xác định nguồn sốc, 
biên tập, và xuất bản Tam Tạng- Tipiiaka. Các tu sĩ này làm việc theo các tổ, soạn các 
kinh văn Pàli để in và xuất bản, đối chiếu các ấn bản Miến Điện, Sri Lanka, Thái Lan, 
Campuchia và ấn bản bằng mẫu tự La-tinh của Hội Pàli ở Luân Đôn. 


Thiền sư tiếp tục hoạt động tích cực trong Hội Đồng U.B.S.C, trong những chức vụ 
khác nhau cho tới năm 1967. Khi hoạt động như thê, ông đã kết hợp những trách 
nhiệm và tài năng của một con người tại g1a và một viên chức chính phủ với sự quyết 
tâm to lớn của ông cho Phật pháp đề truyền bá giáo huấn của Đức Phật cho thế giới. 
Ngoài việc tận tâm chu toàn việc phục vụ đất nước của mình, ông còn tiếp tục giảng 
dạy thường xuyên về Thiền Quán tại trung tâm của ông. Một số người phương Tây 
đến dự Đại hội Phật giáo lần thứ 6 đã được giới thiệu đến với Sayagyi để được ông 
chỉ dạy về pháp hành, vì vào thời đó không có thiền sư nào khác nói thạo tiếng Anh. 


Cuối cùng, năm 1967, thiền sư đã rời bỏ sự nghiệp lỗi lạc của mình trong guồng máy 
chính quyên đê vê sông tại trung tâm thiên I.M.C. của ông và giảng dạy phương pháp 
Thiên Quán tại đó, cho tới lúc ông qua đời năm 1971. 
-ooOoo- 
MỌT ÍT SỰ KIỆN TRONG CUỘC ĐỜI THIÊN SƯ U BA KHIN 
-- §.N. Goenka kể lại 


Con Người Chính Trực Trong Thời Loạn Cũng Như Thời Bình 


Tháng 2, 1942, quân xâm lăng của đề quốc Nhật đã chiếm Yangon, và đang tiến về 
Mandalay, một thành phô ở miên trung Myanma. Không quân Nhật bắt đâu oanh kích 
thành phô, phá huỷ một nhà ga xe lửa tại đây. 


Lúc này Sayagyi đang ở Mandalay trong chức vụ Cán bộ Kế toán đường sắt, chịu 
trách nhiệm quản lí toàn bộ ngân quĩ đường sắt. Sau khi cuộc oanh kích chấm dứt, 
ông chạy ngay tới nhà ga vừa bị tàn phá, lùng sục trong đồng đồ nát, và thấy két sắt 
vần còn y nguyên không hè hắn. _Vì có chìa khóa của két sắt, ông mở két và lấy ra 
toàn bộ sô tiền trong đó -- một số tiền rất lớn. 


Phải làm gì với sỐ tiền này bây giờ? U Ba Khin cảm thấy rất hoang mang. Chính 
quyền Anh đã chạy trốn cuộc tấn công như vũ bão của quân Nhật. Mandalay lúc đó là 
một "đất vô chủ" giữa hai quân đội giao tranh -- một thành phố vô chính phủ. Tắt 
nhiên, U Ba Khin có thể giữ số tiền cho mình, vì ngoài ông không có người nào chịu 
trách nhiệm cao hơn. Dù sao, chính quyên thực dân Anh lúc này là kẻ thua trận đang 
chạy trốn nên họ không thể có quyền nào đối với số tiền này. Và giành lại số tiền này 

của họ có thể được coi là một hành động ái quốc. Hơn nữa, lúc đó U Ba Khin rất cần 
tiền, vì cô con gái út của ông đang lâm bệnh nặng, và các chi tiêu của ông quá nặng nề 
ông không thể nào kham nôi. Thế nhưng U Ba Khin đã không hề có chút ý tưởng nào 
về việc giành giật tiền của nhà nước để bỏ vào túi riêng của mình. Ông đã quyết định, 
bồn phận của ông là chuyền lại số tiền này cho các viên chức chính quyền mặc dù họ 
đang chạy trốn khỏi nước. 


Từ Mandalay quân Anh bỏ chạy tán loạn. Các cán bộ đường sắt lúc đầu chạy đến 
Maymyo, với hi vọng tìm đường qua Trung Hoa rồi từ đó đáp máy bay qua An Độ. 
Sayagyi U Ba Khin không chắc mình có thể bắt kịp họ trong cuộc chạy trồn của họ. 
Dù sao ông vẫn phải thử xem sao. Ông thuê một chiếc Jeep taxi và đi mắt ba giờ đê 
đến Maymyo. Tới nơi, ông thấy người Anh vẫn còn ở thành phố này. Ông đi tìm cấp 
trên của ông và trao lại số tiền nói trên, rồi thở phào nhẹ nhõm vì đã trút được gánh 
nặng của mình. 


Chỉ sau khi đã giao nộp tiền xong xuôi, ông mới nói, "Thưa ngài, bây giờ tôi được 
lãnh lương của mình trong tháng này, và tiền xe cộ để đến đây chứ?" U Ba Khin là 
con người như thế đó, một con người công minh chính trực, một con người đạo đức 
liêm khiết, một con người Giáo pháp. 


Giáo Pháp Làm Biến Đổi Một Bộ Trong Chính Quyền 


Bằng cách đưa việc thực hành Thiền Quán đến với các cán bộ và nhân viên của văn 
phòng Kế toán trưởng Miễn Điện, Sayagyi U Ba Khin đã mang lại một sự cải thiện to 
lớn trong văn phòng nhà nước này. VỊ Thủ tướng lúc đó là U Nu, một con người liêm 
khiết và muốn toàn thể guồng máy chính phủ trong đất nước phải hoàn toàn loại trừ 


được nạn tham ô và vô hiệu quả. Một trong những bộ quan trọng nhất của chính phủ 
lúc bấy giờ là Bộ Thị trường Nông nghiệp nhà nước hoạt động rất kém cỏi. Bộ này có 
trách nhiệm thu mua lúa và các nông sản khác của nông dân rồi xay thành gạo đề xuất 
khẩu với số lượng lớn. 


Vào thời thực dân, toàn bộ việc kinh doanh xuất khẩu nằm trong tay các thương gia 
Anh và Ân Độ. Sau khi Myanma giành độc lập, Bộ Thị trường Nông nghiệp đã đảm 
nhận trách nhiệm này. Đa số cán bộ và nhân viên của Bộ đều ít kinh nghiệm. Mặc dù 
tổng lợi tức của ngành thương mại này rất lớn, nhưng Bộ gần như lúc nào cũng trong 
tình trạng thâm thủng ngân sách. Không có một hệ thống kế toán thích đáng; tính vô 
hiệu quả và tham nhũng lan rộng. Các viên chức của Bộ cấu kết với những nhà máy 
xay lúa và những thương gia nước ngoài để chiếm đoạt những món tiền không lồ của 
nhà nước. Thêm vào đó, phương pháp trữ kho và vận chuyên kém cỏi đã tạo ra những 
thất thoát và thiệt hại lớn. 


Thủ tướng thiết lập một uỷ ban đều do U Ba Khin đứng đầu đề lo việc điều tra những 
vụ việc của Bộ này. Báo cáo của uỷ ban này đã phơi bày một cách không sợ hãi toàn 
bộ mạng lưới tham ô và kém hiệu quả của Bộ. Cương quyết có hành động dứt khoát, 
Thủ tướng yêu cầu U Ba Khin đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch của Bộ. Nhưng U Ba 
Khin do dự đảm nhận trách nhiệm cải tô bộ này, trừ khi ông có quyền hành rõ ràng đề 
có những biện pháp cần thiết. Hiểu được vấn đề, thủ tướng đã bổ nhiệm ông làm Chủ 
tịch Bộ Thị trường, một chức vụ thường do Bộ trưởng Thương mại nắm giữ. Người ta 
thường cho rằng chức vụ này có một lực bẩy chính trị rất lớn, thế mà giờ đây nó lại 
được trao cho một công chức liêm khiết. 


Khi thủ tướng loan báo ý định bổ nhiệm nảy, các viên chức của bộ rất lo ngại con 
người đã từng phanh phưi những hành động sai trái của họ giờ đây sẽ trở thành cấp 
trên của họ. Họ tuyên bồ sẽ đình công nêu thủ tướng xác nhận việc bồ nhiệm này. Thủ 
tướng trả lời ông sẽ không xét lại quyết định bổ nhiệm, vì ông biết chỉ có U Ba Khin 
là người có thê đảm đương công việc. Và toàn thể các viên chức cán bộ đã đình công. 
Thế là U Ba Khin phải đảm nhận trách nhiệm trong một bộ mà toản thể các viên chức 
cán bộ đều đình công, chỉ có những nhân viên thư lại và những công chức xoàng là 
tiếp tục làm việc như bình thường. 


Sayagyl U Ba Khin vẫn cương quyết trước những đòi hỏi vô lí của những người đình 
công. Ông tiếp tục công việc điều hành với vỏn vẹn chỉ có ban nhân viên thư lại. Sau 
nhiều tuần lễ, nhóm cán bộ đình công nhận thây Sayagy1 không chịu sức ép của họ, 
nên họ đành đầu hàng vô điều kiện và trở về với chức vụ của mình. 


Sau khi thiết lập được uy tín của mình, bây giờ Sayagyi bắt đầu không thay đôi toàn 
thê bâu khí và lê lôi làm việc của Bộ, với một lòng yêu thương và thông cảm tột độ. 
Giờ đây nhiêu cán bộ đã theo dự các lớp thiên định dưới sự hướng dân của ông. Trong 


hai năm ông giữ chức Chủ tịch, Bộ đã đạt tới những mức kỉ lục về xuất khâu và lợi 
nhuận; và đã đạt tới mức hiệu quả cao nhât chưa từng thây trong việc giảm thiêu 
những thât thoát và thiệt hại. 


Thời đó người ta đã quá quen với chuyện các cán bộ và thậm chí Chủ tịch của Bộ Thị 
trường tích lũy tài sản bằng những cách bất hợp pháp trong nhiệm kì của họ. Nhưng U 
Ba Khin không bao giờ dung túng cho thói quen nảy. Để ngăn ngừa bị mua chuộc, 
ông từ chối tiếp xúc với các nhà buôn và các chủ nhà máy xay, ngoại trừ khi có công 
tác chính thức, và chỉ tiếp xúc tại văn phòng chứ không ở nhà riêng của ông. 


Một lần kia, có một thương gia đã xin Bộ chấp thuận đề nghị để họ cung cấp một 
lượng bao bì rất lớn. Theo thông lệ, thương gia này đã chuẩn bị kèm theo đơn xin của 
mình một "khoản đóng góp” tư cho một cán bộ quan trọng của Bộ. Để chắc ăn, 
thương g1a này quyết định đến gặp chính vị Chủ tịch. Ông đến nhà của Sayagy1, mang 
theo một khoản tiền rất lớn để làm quà. Trong lúc trò chuyện, khi bắt đầu thấy có gợi 
ý về sự mua chuộc, Sayagyi sửng sốt rõ ràng và không thể che giấu sự khinh bỉ của 
mình trước việc làm đó. Bị bắt tại trận, người thương gia kia đã phải chữa lỗi bằng 
cách nói rằng món tiền không phải có ý biếu Sayagyi mà là muốn dành cho trung tâm 
thiền của ông. Nhưng ông nói rõ cho người thương gia này biết trung tâm của ông 
không bao giờ đón nhận quà tặng từ những người không phải là thiền sinh, ông đuổi 
người thương gia này ra khỏi nhà, và bảo người nảy phải biết ơn ông vì ông chưa gọi 
cảnh sát. 


Trong thực tế, để ngăn ngừa mọi hành vi mua chuộc, Sayagyi đã cho mọi người biết 
ông không bao giờ chấp nhận một món quả nào dù lớn hay nhỏ. Một lần kia vào dịp lễ 
sinh nhật ông, một nhân viên cấp dưới đã mang đến nhà ông một gói quà trong lúc 
Sayasyl văng nhà: một chiếc /ongyi lụa, là một loại áo sa-rông đắt tiền mà người ta rất 
thích mặc. Vào cuối ngày làm việc, ông cho họp ban nhân viên. Ông khiến trách nặng 
lời người nhân viên kia đã coi thường lệnh của ông. Sau đo,ù ông mang chiếc sa-rông 
bán đấu giá rồi bỏ số tiền ấy vào quĩ phúc lợi chung của nhân viên. Một lần khác, ông 
cũng có một biện pháp tương tự khi được biếu một giỏ trái cây. Ông luôn luôn ý tứ 
không cho phép ai mua chuộc mình bằng những món quà dù lớn hay nhỏ. 


Con người U Ba Khin là như thế -- một con người nguyên. tắc rất mạnh không gì có 
thể làm ô ông chao đảo. Quyết tâm của ông nhằm nêu một tâm ương về người cán bộ 
liêm khiết đã khiến ông phải đi ngược lại rất nhiều thói lệ phô biến vào thời đó trong 
công việc hành chánh. Thế nhưng đối với ông, sự toàn vẹn đạo đức và quyết tâm phục 
vụ Giáo pháp luôn là trên hết. 


Dịu Dàng Như Cánh Hoa Hồng, Cứng Rắn Như Kim Cương 


Một vị thánh đầy tình thương và lòng trắc ân, ngài có một quả tim mềm mỏng như 
cánh hoa hồng. Nhưng khi đụng tới bốn phận, ngài trở nên cứng rắn như đá kim 
cương. Cả hai nhân đức này được thể hiện tùy mỗi hoàn cảnh khác nhau trong đời 
sông của Sayagyi. Sau đây là một ít sự kiện minh chứng điều đó. 


Khi Myanma giành độc lập từ tay nước Anh năm 1948, chính phủ quốc gia vừa mới 
thành lập đã phải đối diện ngay với một cơn khủng hoảng. Trên khắp đất nước, những 
người theo những ý thức hệ khác nhau đều chống đối chính phủ: một số thuộc phe 
cộng sản, một số thuộc phe xã hội, một số thuộc những nhóm địa phương chủ trương 
li khai. Nhóm người nổi loạn không thiếu gì vũ khí đạn được, vì trong Thế chiến II cả 
quân Nhật lẫn quân Đồng minh đều phân phát không các vũ khí và đạn được để thu 
hút thanh niên Miến về phe họ. Quân nổi loạn dây lên khắp nơi khiến cho chính phủ 
mới thành lập không thể nào đối phó với cơn khủng hoảng. Chẳng bao lâu sau, quân 
nồi loạn thăng thế, nhưng mỗi nhóm theo một cương lĩnh và khẩu hiệu riêng của 
mình, tạo nên một tình trạng hỗn loạn vô chính phủ trên khắp đất nước. Mỗi phe 
nhóm với cương lĩnh riêng của mình đều chiếm đóng và cai trị một phần lãnh thổ của 
đât nước. 


Thế là đến thời kì chính phủ liên bang Miến Điện trên thực tế chỉ còn là chính quyền 
của riêng thành phố Yangon. Không bao lâu sau, thậm chí vùng lãnh thô nhỏ nhoiï này 
cũng gặp nguy hiểm khi một nhóm nỗi loạn bắt đầu tiến vào cửa thành phố và chiếm 
đóng một ngôi làng cách xa thành phố chỉ chừng mươi dặm. Cả đất nước không còn 
nơi nào có luật pháp; sự tồn tại của chính quyền liên bang lúc này như sợi chỉ treo 
ngàn cân. Nếu chính quyền ở Yangon sụp đô, Liên Bang Myanma sẽ bị phân chia 
thành những phe nhóm tranh giành nhau. Chính quyên đã bị suy yếu, quân đội cũng 
suy yếu -- nhưng biết làm thế nào? Xem ra không có lối thoát nào cả. 


Sayagyi hết lòng tận tụy với đất nước, và khao khát sự hòa hợp và thịnh vượng cho 
Myanma, nhưng ông có thê làm được gì? Ông chỉ có một sức mạnh duy nhất là Giáo 
pháp. Vì vậy, có khi ông đi đến dinh Thủ tướng và thực hành 7m /? (mettà) phương 
pháp thiền đề cầu xin cho tất cả mọi người được lòng từ ái và thiện chí). Có khi ông ở 
tại nhà và luyện tập /đn rừ cho sự ôn định của đất nước. Trong những hoàn cảnh như 
thế nảy, tâm hồn của Sayagyi dịu dàng như một cánh hoa hồng. 


Nhưng tâm hồn ông cũng có thể cứng rắn như kim cương. Trong thời kì khủng hoảng 
này, xảy ra sự kiện chính quyên phải cầu viện một nước lân bang. Nước này rất thân 
thiện và đồng ý ý trợ giúp Myanma, nhưng những vũ khí viện trợ cho Myanma phải 
chuyên chở bằng đường hàng không, mà chính quyền Myanma lại không đủ phương 
tiện chuyên chở hàng không. Các máy bay cần dùng cho mục đích này phải được 
cung cấp từ bên ngoài. Để đạt được mục tiêu, chính quyền đã có một quyết định vội 
vàng không phù hợp với luật pháp của quốc gia. 


Lúc bấy giờ U Ba Khin đang là Kế toán trưởng, và ông phản đối quyết định này vì nó 
bất hợp pháp. Chính phủ rơi vào tình trạng tiễn thoái lưỡng nan. Thủ tướng biết rõ 
Sayagyi sẽ không khoan nhượng khi đụng đến vẫn đề nguyên tắc. (Ông luôn luôn 
khăng định, "Tôi được nhà nước trả lương vì một mục đích duy nhất -- trông coi để 
không một đồng xu trong ngân quï nhà nước bị sử dụng ngược với luật pháp quốc gia. 
Tôi được trả lương để làm điều này!") Thủ tướng rất kính trọng sự ngay thắng và tinh 
thần bồn phận của Sayagyi. Nhưng hoàn cảnh bẩy giờ quá tế nhị. Vì vậy, ông cho mời 
Sayagy1 đến thảo luận riêng với ông, và ông nói: “Chúng ta đang rất cần đưa số khí 
giới này về, và cần phải chỉ tiêu vào việc chuyên chở bằng máy bay. Vậy ông thử cho 
chúng tôi biết phải làm việc nảy thế nào cho hợp pháp." Sayagy1 đã đề nghị một giải 
pháp, và chính phủ đã theo lời khuyên của ông để không sử dụng một phương tiện sai 
trái cho một hành động đúng đắn. Cuộc khủng hoảng còn tiếp tục một thời gian, 
nhưng sau cùng các phe phái nồi loạn đã bị lực lượng chính phủ đánh bại dân dần trên 
khắp đất nước, trừ một vài nhóm ở những vùng đồi núi xa xôi. 


-ooOoo- 
HỘI ỨC CỦA MỘT SỐ HỌC TRÒ CỦA SAYAGYI U BA KHIN 


Chú Giải Hiện Đại Về Giáo Pháp Của Đức Phật 
-- Bài của U Ko Lay, nguyên Phó Viện trưởng Đại học Mandalay 


Sayagyi am tường một cách sâu sắc Giáo pháp của Đức Phật; và ông giảng giải Giáo 
pháp này một cách hiện đại và khoa học. Sự thấu triệt Giáo pháp của ông không chỉ là 
chấp nhận một cách mù quáng giáo huấn của Đức Phật; ông ôm ấp Giáo pháp với một 
sự xác tín và lòng tin vững mạnh do kết quả của việc thể hiện nó qua việc thực hành 
của chính bản thân ông. 


Sayagyi thụ giáo phương pháp Thiền Quán với đại thiền sư Saya Thetgyi. Khi ông đã 
khá thành thạo, Saya Thetgyi cảm thấy chắc chắn sau khi mình chết, học sinh U Ba 
Khin của mình sẽ trở thành ngọn đuốc soi đường cho biết bao người khác. Nhưng mãi 
tới năm 1941, sau khi Sayagyi gặp và tỏ lòng tôn kính đối với Hòa thượng Webu 
Sayadaw mà nhiều người coi là một bậc A-/z-hán, lúc đó ông mới quyết định để giúp 
người ta tìm ra con đường mà Đức Phật đã vạch ra. Trong phương pháp của mình, U 
Ba Khin không hề rời xa giáo huấn của Đức Phật một li một tí, nhưng sau khi đã dày 
công tập luyện, nghiên cứu và thử nghiệm, ông đã triển khai những giáo huấn của 
riêng mình, phù hợp hơn với những đòi hỏi của thời đại mới. 


Ông thấy có nhu cầu mở những khóa huấn luyện đặc biệt cho những người gia trưởng 
tại thế, hơn là chỉ dành cho các Tăng Ni hay các người ấn dật xuất thế. Các kỉ luật 
dành cho người xuất gia không thể phù hợp với những người tại gia. Hiệp hội Nghiên 
cứu Vipassàna do Sayagyi khởi xướng vào thời ông đang làm Kế toán trưởng của 


Miền Điện, đảm nhận công việc nghiên cứu và thử nghiệm về thiền định. Các kết quả 
và khám phá của những nghiên cứu này được thực hiện trong một phòng đặc biệt của 
văn phòng Kế toán trưởng đã giúp cho Sayagyi có thể trình bày Giáo pháp của Phật 
cho những người tại gia một cách có hệ thông khoa học, vì thế rất hấp dẫn đối với não 
trạng của con người hiện đại. Hàng loạt những bài luyện tập Vipassàna thật phong phú 
bao gồm đây đủ ba đòi hỏi quyết định mà Đức Phật đã đề ra Giới,Định, và 

Huệ, nhưng được truyền đạt và thực hành thật vững chắc khiến cho có thể đạt được 
những kết quả khả quan chỉ trong một thời gian ngăn. 


Các nhà trí thức vả tổ chức nước ngoài lần đầu tiên biết đến Sayagyi năm 1952 khi 
ông giảng một loạt bài cho một nhóm nghiên cứu gôm những thành viên của một phái 
đoàn kinh tế và kĩ thuật đặc biệt của Mĩ. Được xuất bản thành những tập sách nhỏ, các 
bài giảng này đã mau chóng đến với các tòa đại sứ Miến Điện ở nước ngoài và các tổ 
chức Phật giáo trên khắp thế giới (xem Chương sáu: "Phật Giáo Là Gì") 


Sayagyi còn giảng một số bài khác nữa về cuộc đời và giáo huấn của Đức Phật, nhưng 
ông không bao giờ chỉ nhằm duy nhất vào mục tiêu là giảng giải Giáo pháp. Nhiệm vụ 
duy nhất của ông là giúp đỡ những người lao động chân thành để họ cảm nghiệm một 
trạng thái thanh thản nội tâm và nhận ra chân lí của đau khổ, nhờ đạt được "bình an 
nội tâm” qua việc thực hành Thiên Quán. Ông đã đạt những kết quả đáng kinh ngạc 
qua việc trình bày mà ông khai triển để giải thích phương pháp. Cho tới hơi thở cuôi 
cùng, Sayagyi luôn luôn là một người thầy dạy Thiền Quán hơn là một người rao 
giảng nó. 


Những Đức Tính Nhân Bản Của Sayasyi U Ba Khin 
-- Bài của Bà Vimala ŒGoenka, em dâu của S.N. Goenka 


Trước kia tôi vẫn coi Sayagyi U Ba Khin là một ông già khô khan nhạt nhẽo chỉ dạy 
những điều thích hợp cho những người già cả ít đam mê và ít hoạt động trong những 
gì mà thế giới bên ngoài công hiến. Tôi nhìn ông với lòng kính sợ, vì tôi đã từng nghe 
người ta nói nhiều về những cơn giận dữ của ông. Tôi đến thăm ông tại trung tâm 
cùng với cha mẹ và anh chị tôi, nhưng chỉ khi nảo tôi phải đi thăm thôi. Thế rồi tất cả 
những cảm nghĩ nảy đã tan biến dần sau khi tôi dự một khóa thiền mười ngày dưới sự 
hướng dẫn của ông. 


Tôi thấy Sayagyi là một con người rất đễ mến. Ông chăng khác gì người cha đối với 
tôi. Tôi có thể thoải mái thảo luận bất cứ vấn đề nào tôi gặp, và chắc chắn không chỉ 
được ông lắng nghe một cách đầy thiện cảm, mà còn nhận được những lời khuyên quí 
báu của ông. Tất cả những cơn giận đữ của ông mà người ta kế đều chỉ là ở bề ngoài; 
trong thâm tâm là cả một tình yêu vô bờ bến. Chẳng khác gì một cái vỏ cứng bao bọc 
một chất lỏng vậy. Cái vỏ cứng là điều cần thiết -- thực ra, rất quan trọng cho công 
việc mà ông đang làm. 


Chính cái vỏ cứng này đã giúp ông duy trì được kỉ luật tại trung tâm. Thỉnh thoảng có 
những người lợi dụng bản tính hiền lành của ông đề lơ là mục đích chính khiến họ đến 
trung tâm. Họ thường đi dạo quanh khu vực và nói chuyện phim VỚI Các thiền sinh 
khác, vì thế họ không ‹ chỉ phí phạm thời giờ của họ, mà còn quấy rầy những người 
khác. Bản tính cứng rắn của Sayasy! là cân thiết để dẫn họ vào con đường đúng đăn. 
Thậm chí lúc tức giận, ông vẫn đầy lòng thương. Ông muốn các thiền sinh của ông 
học được nhiều bao nhiêu mà họ có thể trong một thời gian ngắn. Ông cảm thấy 
những thiền sinh đó đang phung phí cơ hội mà họ chỉ có một lần duy nhất, một cơ hội 
mà mỗi một giây phút đều vô cùng quí báu. 


Sayagyl rất quảng đại. Ông muốn dạy hết những gì ông biết. Ông rất giỏi thông truyền 
kiến thức và kinh nghiệm của mình khiến ông không cảm thấy phải cô gắng gì khi dạy 
một thiền sinh. Ông ban phát rất rộng rãi. Chỉ có khả năng lãnh hội của các thiền sinh 
mới hạn chế sự tiếp thu của họ. 


Sayagyi cũng rất kiên nhẫn khi dạy dỗ. Nếu có ai cảm thấy khó luyện tập, ông sẽ 
giảng giải cặn kẽ bằng những ví dụ và minh họa. Ông thích công việc thực hành và 
cho rằng kinh nghiệm trong chính việc luyện tập sẽ bù đắp những nghỉ ngờ về lí 
thuyết. Chỉ thảo luận trên lí thuyết sẽ chắng dẫn chúng ta đi tới đâu. Khía cạnh thực 
hảnh là quan trọng nhất. Ông đúng vô cùng! Không chỉ trong lãnh vực Giáo pháp, mà 
cả trong những công việc hăng ngày của chúng ta, việc thực hành mang lại kết quả tốt 
hơn là chỉ thảo luận suông thôi. 


Bản thân Sayagyi làm việc rất miệt mài. Ông giữ sáu hoặc bảy chức vụ điều hành rất 
quan trọng trong chính quyên với những trách nhiệm nặng nề và cùng lúc hướng dẫn 
những lớp học thiền trong những giờ rảnh rỗi. Thực ra, ông chẳng có lúc nảo rảnh. 
Ông luôn luôn bận việc. Ông có khả năng làm việc rất nhiều ở cái tuổi mả nhiều 
người khác nghĩ đến sự nghỉ ngơi và một cuộc sống an nhàn. Ông tìm thấy sự bình an 
và yên fĩnh trong công việc của mình. 


Dù bận trăm công nghìn việc, ông vẫn dành chút thời giờ để làm vườn. Đó là thú tiêu 
khiến của ông. Ông thích trồng hoa và cây. Trung tâm của ông có một bộ mặt dễ chịu, 
đây màu sắc, khắp chung quanh đầy cây cỏ xanh tươi. Vẻ đẹp và sự an bình mà 
Sayagyi đã tạo ra ở trung tâm luôn luôn còn lưu lại trong lòng tôi. Ông dạy một điều 
quí hiễm nhưng có giá trị to lớn cho cả người già lẫn trẻ. Ông là một bậc thây vĩ đại, 
và một con người rất dễ mến. 


Tính Cách Của Một Con Người , 
-- Bài của Bác sĩ Qm Prakash, nguyên là bác sĩ tr ván của LHQ tại Myanma, giảng 
viên Wipassàna đo S.N. Goenka đề cứ 


Ông có một nhân cách tuyệt vời: uy nghiêm, đơn sơ, cao quí và gây ấn tượng. Ông 
luôn mỉm một nụ cười nhẹ và để lộ dáng vẻ của một tâm hồn thanh thản, mãn nguyện. 
Khi ở với ông, bạn cảm thấy ông chỉ biết chăm lo cho bạn, và yêu thương bạn hơn bất 
cứ ai khác. Sự quan tâm, yêu thương, từ tâm của ông dành cho mọi người đều như 
nhau, dù là người giàu hay nghèo, sang hay hẻèn; bù lại, ông không đòi hỏi gì ngoài 
thiện ý và một bản tính chân thật. 


Ũ Ba Khi tỏ lòng bao dung với mọi tôn giáo. Ông không bao giờ phê bình hay nhạo 
báng bất cứ một niềm tin hay tín ngưỡng nào. Nhưng ông rao giảng Phật giáo theo 
như ông hiểu, và ông hiểu Phật giáo sâu xa hơn nhiều TgƯỜI. Ông không bao giờ 
khẳng định điều gì, không bao giờ áp đặt ý tưởng nảo đối với bạn. Ông thực hành điều 
ông giảng dạy và đề cho bạn tự ý suy nghĩ và chấp nhận quan điểm của ông, một phần 
hay tất cả tuỳ ý bạn. 


Ông không hút thuốc, uống rượu hay sử dụng các chất gây nghiện. Ông uống trả và cà 
phê một cách điều độ: ông thích sữa, ovaltine, v.v..., nhất là vào thời kì cuối đời. Ông 
yêu "sự sống" một cách tột độ. Thậm chí ông không cho phép người ta giết hại muỗi 
trong trung tâm. Và ông cũng ngăn cắm sử dụng các thuốc diệt côn trùng tại đây. 


Ông có óc thâm mĩ và nghệ thuật rất cao, rất thích hoa, và đặc biệt để ý sưu tầm 
những giống hoa lạ. Ông có một sưu tập các giống hoa rất đẹp, mà ông trông quanh 
khắp ngôi chùa. Ông biết rõ hết mọi cây ông trồng và có thê nói thao thao bất tuyệt về 
chúng cho những khách đến thăm trung tâm. 


Sayagyi có óc khôi hài và rất hóm hỉnh. Ông có nhiều chuyện cười dí đỏm, và ông 
Cười, cười rât to. Ong thường la to thê nảo thì ông cũng thường cười to như vậy. 


Ông theo dõi rất sát các sự kiện chính trị thế giới và những tiến bộ về khoa học và kĩ 
thuật, và là thính giả thường xuyên của các đài phát thanh và một độc giả trung thành 
của các tạp chí nước ngoài. Ông đặc biệt rât thích tạp chí Life và Time. 


U Ba Khin rất ao ước được đi ra nước ngoài, đặc biệt sang Hoa Kì (một điều ông 
không bao giờ thực hiện được). Ông muốn giảng dạy phương pháp thiền của mình mà 
ông tin một cách chính đáng là con đường dễ nhất và lôgíc nhất đề thực hành thiên. 
Ông có đủ phương tiện để ra nước ngoài, nhận được nhiều lời mời của các học sinh 
của ông ở nước ngoài, nhưng một sô thủ tục giấy tỜ để có giấy hộ chiếu và những điều 
khác đã ngăn trở ông rời đất nước. Ngoài ước muốn này ra, mọi ước muốn khác của 
ông trên đời này đều được mãn nguyện. Ông đã sống một đời sống sung mãn. 


Sayagyl chấp nhận bệnh tật một cách đũng cảm và ích lợi, và ông là một bệnh nhân 
rất thông minh và cộng tác. Ông không bao giờ bï quan về cuộc đời; ông luôn luôn lạc 
quan và lúc nào cũng tràn đầy hi vọng về cuộc sống. Ông coi đau khổ và bệnh tật như 


là kết quả của nghiệp quá khứ và nói đó là sỐ phận của con người khi sinh ra ở đời. 
Dù là căn bệnh cuối cùng đến với ông và Cướp mất ông khỏi chúng ta một cách đột 
ngột, nhưng ông cũng coi nó nhẹ tựa lông hồng. 


Sayagy! là một tâm hồn rất đạo đức và vĩ đại; một tâm trí và một thân thê tinh tuyên, 
và đáng yêu đôi với mọi người. 


Đánh Giá Trình Độ Trí Thức Của U Ba Khin 
-- Bài của Winston L. King, Giáo sự Tôn giáo, Đại học Vanderbilt 


VỊ sáng lập, U Ba Khi, người vừa là giám đốc của trung tâm, vừa là Thiền sư, lúc 
này ông là một người đàn ông đây sức sống, chỉ ngoài sáu mươi, và bên cạnh công 
việc tại trung tâm -- nơi ông dành tất cả thời giờ rảnh để giảng dạy các khóa thiền -- 
ông còn giữ hai trọng trách lớn trong chính quyên. 


Dù xét theo tiêu chuẩn nào, U Ba Khin vẫn là một con người lỗi lạc. Một con người 
được học hành khá ít và mô côi từ thuở nhỏ, nhưng ông đã tự mình vươn lên tới chức 
Kế toán trưởng nhà nước. Ông là cha của một gia đình tám người. Trên bình diện con 
người, ông là sự phối hợp kì diệu giữa sự khôn ngoan thế tục và sự sâu sắc, sự thâm 
trầm nội tâm và tính khôi hài bên ngoài, tính hiệu quả và lòng hiền dịu, sự thoải mái 
và sự tự chủ hoàn toàn. Trong quan niệm Phật giáo của ông, cái linh thiêng và vũ trụ 
không phải hai đối cực khử trừ nhau; và được nghe ông liên kết các câu truyện kinh 
điển về Phật với các sự kiện đương đại và thường xuyên kẻm theo các tiếng cười "hè, 
hè, hề," quả là một kinh nghiệm khó quên. 


. VÌ ông có khả năng đạt được cả sự siêu thoát và sự quan tâm duy nhất vào một 
điểm, nên ông tin răng các sức mạnh trực giác và hiệu quả của ông được gia tăng 
khiến cho ông hoạt động trong tư cách công chức nhà nước hiệu quả hơn rất nhiều 
người. Không biết có phải ông là một loại thiên tài đã làm cho "hệ thống" của ông 
hoạt động, hay ông là một kiểu mẫu mới trong Phật giáo Miền Điện -- một vị thầy tại 
gia biết kết hợp suy niệm với hảnh động trong một tông hợp thành công -- điều này 
còn chưa được sáng tỏ trong trí tôi. 


-- Trích từ A Thousand Lives Away: Buddhism in Contemporary Burma, viết khoảng 
1960 


-OooOoo- 
HỎI VÀ TRẢ LỜI 


Phần lớn các câu hỏi và trả lời ở cuối mỗi chương được lấy từ một cuộc phỏng vấn 
độc quyên với S.N. Goenka năm 1991], vào ngày giô lân thứ 20 của Sayagyi. Chúng 


tôi cũng dựa vào những bài bảo và những nguồn khác để giải thích phương pháp và 
những ích lợi của nó đề làm sảng tỏ nhân cách và lời giảng của U Ba Khin và giả trị 
của Thiên Quản (Chủ biên). 


HỎI: Ngài U Ba Khi có tự xưng mình là một Phật tử không? Làm thế nảo ngài có 
thê nói Giáo pháp là phô quát mà không cho nó một sắc thái phân biệt giáo phái? 


S.N. GOENKA: U Ba Khin là Phật tử từ lúc mới sinh và cảm thấy khá tự hào và hải 
lòng khi nói như thế, nhưng rõ ràng trong các giáo huấn của ngài, ngài không hề có ý 
cải hóa người ta bỏ một tôn giáo có tổ chức này đề theo một tôn giáo có tô chức khác. 
Kinh nghiệm bản thân tôi là một ví dụ: ngài không bao giờ thúc ép tôi trở thành Phật 
tử. Cách giảng dạy của Sayagy!i luôn luôn là phi giáo phái. Lời dạy của Đức Phật 
mang tính phô quát khiến cho mọi người từ những giáo phái và những cộng đồng 
khác nhau đều có thể theo và cảm nhận được những lợi ích của nó. 


Theo Sayagyi, cốt tủy của Đạo Phật là Chân lí (Dhamma), là luật tự nhiên phố quát, 
và người Phật tử chân chính là người thực hành Giáo pháp, người sông theo luật tự 
nhiên phô quát nảy. Ông thích giúp đưa người ta vào sông trong 

sìla (giới), samadh (định), và paññã (huệ); chỉ cho người ta biết cách tự biến đổi mình 
từ chỗ đau khổ sang hạnh phúc. Nếu có ai đã trải qua cuộc biến đổi từ tội lỗi sang 
thanh tịnh rồi muốn trở thành Phật tử, Sayagyi rất vui lòng, nhưng đó là vì sự biến đổi 
đã xảy ra nơi đời sống người đó, chứ không chỉ vì người đó được đổi danh xưng của 
mình. 


Đối với những người quá phần khích trong việc muốn cải hóa người khác về với Phật, 
Sayagyi thậm chí còn nói với họ: "Cách duy nhất đề cải hóa người ta là chính mình 
phải sống trong Giáo pháp -- giới, định, tuệ (sìla, samảdhi, paññã) -- và giúp người ta 
cũng sống trong Giáo pháp như mình. Khi chính bạn không sống trong giới, định, 

tuệ, thì bạn tìm cách cải hóa người khác nào có nghĩa gì? Bạn có thể tự xưng mình là 
Phật tử, nhưng nếu bạn không thực hành giới, định, tuệ, thì đối với tôi bạn không phải 
là Phật tử. Còn những người thực hành giới, định, tuệ, thì cho dù họ không tự xưng là 
Phật tử, họ vẫn thực sự là người đi theo lời dạy của Đức Phật, cho dù họ có tự xưng 
mình là gì đi nữa. 


Một sự kiện minh chứng cho thái độ phi giáo phái này xảy ra khi một người Kitô hữu 
trung thành đã đến tham dự một khóa học của Sayagyi. Trong khi nghe giảng giải các 
nghi thức khai mảo, người này hoảng hồn vì sợ mình được yêu cầu bỏ Kitô giáo để 
theo đạo Phật; và vì môi lo sợ vô căn cứ này, ông đã từ chối đi theo Phật pháp. "Tôi 
có thể tin theo Chúa Giêsu Kitô, nhưng tôi không thể tin theo Đức Phật," ông nói thế. 
"Tốt lắm," Sayagyi mỉm cười đáp, "Ông cứ tiếp tục tin theo Đức Giêsu Kitô -- nhưng 
ông phải xác tín răng ông đang tin theo những, đức tính của Chúa Kitô, để ông có thể 
phát huy những đức tính ấy nơi bản thân ông." Và ông bắt đầu luyện tập theo cách 


thức này; khi kêt thúc khóa học, ông nhận ra răng môi lo sợ ban đầu của ông là không 
cân thiệt, việc ông sợ phải bỏ đạo mình đê theo Đức Phật là vô căn cứ. 


HỎI: Tại sao U Ba Khin chỉ dạy một SỐ Ít người có trình độ, còn ông dạy cùng 
phương pháp như thê nhưng cho mọi người bât kê trình độ của họ thê nào. 


SNG: Bởi vì Sayagy1 đang giữ một chức vụ mang trách nhiệm nặng nề trong chính 
quyền vào một thời mà đật nước ông đầy tham nhũng và kém hiệu quả, Thủ tướng 
muốn ông thực hiện một số cải tô trong guồng máy hành chánh. Điều này ông có thê 
thực hiện được qua việc giảng dạy Vipassàna. Nhưng ông còn tiếp tục làm việc trong 
chính quyên cho tới sáu mươi bảy tuổi, vì vậy ông không có thời giờ để mở các khóa 
thiền cho đại chúng. Ông chỉ có thể dạy cho một số ít người. Vì hoàn cảnh này, ông 
đã có lời thể là chỉ dạy cho một ít người đã có trình độ ba /a mật phát triển để "Tôi có 
thể trao hạt giỗng Giáo pháp cho họ đề rồi họ đem đi gieo vãi khắp thế giới." 


HỎI: Tại sao ông gọi lời giảng của ông là một "nghệ thuật sống"? Và bằng cách nào 
việc suy niệm có thể trở thành một dụng cụ để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn? 


SNG: Toàn thể lời dạy của Đức Phật là một nghệ thuật sông. Nếu người ta sống theo 
sìla, đạo đức, thì đó là một nghệ thuật sống. Nhưng sống một nếp sống đạo đức mà 
trong tâm trí vẫn còn nhiều phản ứng tiêu cực thì cũng khiến người ta không được 
hạnh phúc. Vì vậy việc kiểm soát và thanh luyện tâm trí -- samàdhi và paññã -- song 
song với sìla, sẽ làm cho người ta có một đời sống rất an bình và hòa hợp. Khi người 
ta sống một đời sống tiêu cực, người ta luôn luôn có sự căng thăng nội tâm và vì vậy 
chỉ gây căng thăng cho những người sống chung quanh. Nhưng khi người ta sống một 
đời sống an hòa, người ta cũng tạo ra sự bình an và hòa hợp cho những người khác 
nữa. Đây là lí do tại sao Sayagyli thường gọi lời dạy của Đức Phật là một nghệ thuật 
sông, một cách sông, một qui luật hành xử. 


Trong đời sống của bản thân tôi trước khi gặp Sayagyl, tôi cảm thấy sự căng thắng nội 
tâm quá ghê sợ khiến tôi luôn luôn sống trong khổ sở, và làm người khác cũng khổ sở. 
Nhưng khi đến với Đạo, tôi cảm thấy được vơi nhẹ đi rất nhiều. Tôi bắt đầu sống khá 
hơn, và vì vậy cũng làm ích hơn cho những người khác trong gia đình, cho bạn bè của 
tôi, và cho xã hội. Cho nên, nếu một cá nhân tràn đầy những điều tiêu cực, thì cả xã 
hội phải chịu khổ. Nếu một cá nhân thay đôi để trở nên tốt hơn, cả xã hội được ích lợi. 


HỎI: Nhiều sự kiện trong cuộc đời Sayagyi chứng minh sự dẫn thân của ông cho 
công việc trong chính quyên. Ông có thể mô tả những cảm nghĩ của Sayagyl đối với 
sự dân thân xã hội và những thái độ của ông ấy đối với công việc không? 


SNG: Vâng, là một người gia trưởng, thì phải sống có trách nhiệm. Là một tu sĩ xuất 
g1a thì không có trách nhiệm xã hội này, vì tât cả thời giờ được hiên cho việc suy 


niệm. Nhưng là một gia trưởng, một người sống ngoài đời, thì phải có trách nhiệm với 
xã hội. Vì là một công chức nhà nước, Sayagy1 muôn thấy những người dưới quyền 
mình phải làm việc với sự ngay thắng, kỉ luật, liêm khiết và hiệu quả trong công việc 
của họ, để có thể mang lại kết quả tốt. Sayagyi phục vụ cho xã hội "bằng cách dành rất 
nhiều thời giờ của mình để cải thiện guồng máy hành chánh của đất nước. 


HỎI: Suy niệm luôn luôn được coI là một sự rút lui khỏi xã hội. Vậy tại sao U Ba 
Khin lại nhân mạnh khía cạnh xã hội của việc suy niệm như thế? Đặc biệt, đối với các 
gia trưởng, ông có nghĩ rằng việc chúng ta dẫn thân vào xã hội thay vì sống cách l¡ xã 
hội có thể thực sự giúp thăng tiến việc suy niệm của chúng ta không? 


SNG: Đề có tâm hồn thanh tịnh và năng lực của Giáo pháp, bạn xa tránh những người 
khác để tập trung vào nội tâm mình. Nhưng rồi năng lực nội tâm ấy phải được sử dụng 
một cách ngoại hướng. Cũng giống như một người muốn nhảy xa. Người ấy phải 
bước lui ra đàng sau một chút đề lây đà rồi chạy tới và nhảy. Cũng vậy, bạn rút lui vào 
nội tâm bạn, lây năng lực bạn cần, rồi nhảy xa vào trong xã hội đề phục vụ xã hội. Hai 
điều này không thể tách rời nhau. Đức Phật đã bỏ đời sống gia trưởng của Ngải trong 
sáu năm để đi tìm quả Phật, nhưng sau khi đắc quả, ngài đã dẫn thân vào xã hội bốn 
mươi lăm năm, tức quãng đời còn lại của ngài, ngày và đêm. Cũng thế, bất cứ ai phát 
triển trong đời sống Giáo pháp đều không trốn tránh những trách nhiệm xã hội. 


HỎI: U Ba Khin sử dụng Vipassàna để đối phó với nạn tham những như thế nào? 


SNG: Những đồng nghiệp và cấp dưới của Sayagyi dính líu vào các hành vi tham 
nhũng đều là do lòng tham. Khi người ta bắt đầu thực hành Thiền Quán, lòng tham bắt 
đầu tan biến dần. Vì vậy, những người này, sau khi bắt đầu suy niệm, đã phát triển 
được ý chí kiềm chế việc chiếm dụng tiền bạc của người khác một cách bất hợp pháp. 
Khi giảng dạy phương pháp suy niệm này cho các đông nghiệp, U Ba Khin đi vào tận 
gốc rễ của vấn đề -- lòng tham. 


Không phải mọi người đều tham ô, nhưng nhiều người làm việc không hiệu quả. Vì 
tâm trí họ bị vẫn đục, họ không có khả năng làm những quyết định một cách mau lẹ 
và hiệu quả. Với Thiền Quán, loại bỏ mọi điều nhơ bản, tâm trí người ta trở nên trong 
sáng hơn, sắc bén hơn, có khả năng đi vào gốc rễ bất kì vấn đề nảo và giải quyết một 
cách hiệu quả. Như thế tính hiệu quả của họ được gia tăng bằng cách này. Thiền Quán 
được sử dụng thực sự đề loại trừ tham nhũng và gia tăng hiệu quả trong việc quản lí 
hành chánh. Một khía cạnh quan trọng của nhân cách Sayagy! từng nâng đỡ ông trong 
có gắng này, đó là sự trung thành tuyệt đối của ông đối với sự thật, không nao núng 
trước bất kì sức ép hay cám dỗ nảo. 


HỎI: Tại sao U Ba Khin vẫn tiếp tục làm việc sau khi ông đã tới tuổi nghỉ hưu, thay 
vì dành thời giờ hoàn toàn cho việc giảng dạy? 


SNG: Như chúng ta đã thấy, vì là một gia trưởng, ông phải mang nặng trách nhiệm 
của mình. Khi Myanma được độc lập, guông máy hành chánh hoạt động rất kém hiệu 
quả và nhiều viên chức chính quyên rất kém ngay thắng đạo đức. Gương sáng của bản 
thân ông là một cách minh chứng làm sao Thiên Quán có thê giúp ích cho guông máy 
hành chánh. Nó có thể giúp ích cho cá nhân, nó cũng có thể giúp ích cho quân chúng, 
cho xã hội, chính quyên, quốc gia. Vì vậy tôi nghĩ ông đã có một quyết định rất đúng 
là làm hết sức mình, một mặt giảng dạy Thiền Quán, và mặt khác chứng minh bằng 
gương sáng thực tế của mình về những kết quả của phương pháp thiền này đối với xã 
hội. 


HỎI: Ông có thể mô tả những sự kiện quan trọng và giàu ý nghĩa từ cuộc gặp gỡ lần 
đầu với U Ba Khin không? 


SNG: Một người bạn của tôi biết tôi bị chứng đau nửa đầu mãn tính đã đề nghị tôi 
tham dự một khóa học thiền do U Ba Khin dạy. Khi tôi gặp thây, tôi thây một bầu khí 
hoàn toàn an bình và thầy tỏ ra rất vui khi tôi nói tôi đến để dự khóa học. Thây gợi 
hứng cho tôi: "Anh là một người theo ÂÂn giáo và người lãnh đạo cộng đồng Ân 
giáo, vì vậy đừng ngại đến đây. Tôi sẽ không cải hóa anh theo một đạo nào khác đâu. 
Anh sẽ chỉ đón nhận một cách sống tốt hơn, và anh sẽ có một tâm hồn thanh thản." 


Nhưng khi tôi nói tôi đến đây để bớt chứng đau nửa đầu, thì Sayagyi đã thắng thắn 
nói: "Nếu vậy, tôi sẽ không nhận anh. Anh đánh giá Giáo pháp quá thấp. Giáo pháp 
không phải để làm chuyện này. Giáo pháp là để giải thoát anh ra khỏi sự đau khổ của 
các kiếp người. Vì anh bị đau khổ trong quá nhiều cái vòng trần tục này, và anh sẽ còn 
tiếp tục chịu đau khổ mãi nếu anh không học cách thoát ra khỏi nó. Dùng Thiền Quán 
để chữa trị sự đau đớn thê lí bình thường tức là hạ thấp giá trị của nó." Đồng thời ngài 
âu yếm nói với tôi: "Mục đích của anh là thanh luyện tâm hồn. Vì vậy, mọi bệnh tật 
thuộc về thể lí và tâm lí sẽ tự nhiên được chữa khỏi như một hiệu quả phụ. Nhưng 
mục đích không phải là để chữa trị căn bệnh đặc biệt nảy. Băng không anh sẽ chăng 
được điều gì cả." Sự kiện này đã có một ảnh hưởng rất lớn trên tâm trí tôi. 


HỎI: Qua kinh nghiệm của U Ba Khin và qua kinh nghiệm của cả hai ông bà (*) 
trong tư cách gia trưởng, ông bà có lời khuyên nào cho những ai đang sông trong xã 
hội đê giúp họ sông cuộc đời họ một cách có ích nhât và sông hạnh phúc không? 


(*) S.N. Goenka và vợ ông, lllaichidevi Goenka, 57 tuổi, đi theo ông khi ông giảng 
dạy. 


SNG: Đó chính là mục đích của Thiền Quán. Với những người xuất gia thì chỉ có việc 
tụng niệm ngày đêm cho tới khi họ đạt tới mức độ có thể giúp ích cho người khác. 
Nhưng người gia trưởng sông tại gia thì cũng phải suy niệm và sử dụng việc suy niệm 
này trong đời sông hằng ngày, để chu toản các trách nhiệm của mình đối với những 


người trong gia đình của họ, cộng đông của họ, xã hội và đât nước của họ. Băng cách 
đó họ giúp ích cho người khác. Khi những người gia trưởng thực hành Thiên Quán, 
họ không được làm chỉ vì lợi ích riêng mình mà còn phải vì lợi ích của những người 
khác nữa. 


-OoOOo- 


Chương Hai 
DẦN NHẬP VÀO THIÊN QUÁN 
-ooOoo- 


"Thường người ta tin rằng một người có khả năng tập trung cao độ và có thể bảo đảm 
thể quân bình tâm trí hoàn hảo theo ý muốn thì có thể đạt những kết quả tốt hơn một 
người không có khả năng như thế. Vì vậy, tất nhiên có rất nhiêu lợi ích cho bất cứ ai 
theo đuổi thành công một khóa huấn luyện về thiên, dù người ấy là một tu sĩ, nhà 
quản trị, nhà chính trị, nhà kinh doanh hay một sinh viên. Một tâm trí quán bình là 
cân để tạo sự quân bình cho những tâm trí thiểu quân bình của người khác. " -- 
SayagyL U Ba Khin 


Trước khi tìm hiểu bối cảnh lịch sử và tằm quan trọng của phương pháp này và các 
bút tích của U Ba Khin trong việc phổ biến nó, trước tiên chúng ta cần trình bày 
những nét đặc trưng và những mục tiêu chính của Thiền Quán, không chỉ cho những 
người mới nghe nói đến nó lần đầu, mà cả cho những người hành thiên, để có thể lợi 
dụng cơ hội này hầu đào sâu sự hiểu biết của mình. Cách thích hợp nhất để dẫn nhập 
vào đề tài này là sử dụng hai bài thuyết giảng ngắn gọn và rõ ràng của bậc thầy nỗi 
tiếng thế giới S.N. Goenka, người đã góp phân rất lớn cho việc truyền bá phương pháp 
này trên khắp thế giới. Những bài thuyết giảng này nhắn mạnh hai nét đặc trưng đặc 
biệt quan trọng đối với Sayagyi: 1) tính thực tiễn và hữu dụng của phương pháp đề 
giúp người ta thoát khỏi đau khổ; và 2) tính phố quát của việc thực hành phương pháp 
này. 


NGHỆ THUẬT SÓNG 


Bài thuyết giảng dưới đây do S.N. Goenka đọc trước công chúng tại Berne, 
Switzerland, ngày l6 thẳng 7năm 1960. 


Mọi người đều tìm kiếm sự bình an và hòa hợp, vì đó là những điều chúng ta thiếu 
trong cuộc sông. Thỉnh thoảng chúng ta cảm nghiệm nơi mình những xáo động, tức 
giận, bất hòa, đau khổ; và khi chúng ta bị đau khổ vì xáo động, chúng ta không giữ 
yên sự đau khổ đó nơi mình. Nhưng chúng ta đem phân phát nó cho những người 
khác nữa. Sự xáo động thấm nhập cả bầu khí chung quanh con người đang đau khô. 
Bắt cứ ai đến tiếp xúc với người ây cũng trở nên xáo động, tức giận. Chắc chắn đó 
không phải là cách đúng đắn để sông. Chúng ta phải sống bình an với chính mình và 
bình an với mọi TgƯỜI. Dù sao, con người là một sinh vật xã hội. Con người phải sống 
trong xã hội -- sông và giao tiếp với người khác. Làm thế nào để sống bình an? Làm 
thế nảo để sông hòa hợp với chính mình, và duy trì sự bình an và hòa hợp xung quanh 
chúng ta, để mọi người cũng có thể sống bình an và hòa hợp? 


Một người bị xáo động. Để thoát khỏi sự xáo động, người ấy phải biết rõ lí do cơ bản 
của nó, nguyên nhân của đau khô. Nếu tìm hiểu kĩ vẫn đề, người ấy sẽ thấy rõ rằng 
bất cứ khi nào chúng ta bắt đầu tạo ra một điều tiêu cực hay một sự sai trái gì trong 
tâm trí, chúng ta chắc chắn sẽ bị xáo động. Một sự tiêu cực trong tâm trí, một sự sa1 
trái hay thiếu trong sáng nơi tâm trí không thê tồn tại với sự an bình và hòa hợp. 


Người ta bắt đầu phát sinh sự tiêu cực như thế nào? Đây cũng thế, khi tìm hiểu kĩ 
càng, mọi sự sẽ sáng tỏ ngay. Tôi rất đau khổ khi tôi thấy ai cư xử theo kiểu mà tôi 
không ưa, khi tôi thây xảy ra điều gì mả tôi không thích. Những điều không thích đã 
xảy ra và tôi tạo nên sự căng thăng trong tâm hồn mình. Những điều tôi thích thì 
không xảy ra, có những chướng ngại xuất hiện và một lần nữa tôi lại tạo sự căng thắng 
trong tâm hồn mình; tôi bắt đầu cột chặt các nút thắt trong nội tâm mình. Và trong 
suốt cuộc đời, những điều không thích cứ tiếp tục diễn ra, những điều thích có thể 
diễn ra hay cũng có thể không diễn ra, và điều này tạo thành một tiến trình phản ứng, 
thắt chặt các nút lại -- những cái nút không thể tháo gỡ -- làm cho toàn thể cơ câu tâm 
lí và thể lí quá căng thắng, quá đây tiêu cực, khiến cho đời sống trở nên bất hạnh. 


Vậy một cách để giải quyết vấn đề là sắp đặt thế nào để không xảy ra điều gì tôi 
không thích trong cuộc đời, và để mọi sự xảy ra đúng như tôi mong muốn. Tôi phải 
phát triển sức mạnh này -- hay một ai đó phải có sức mạnh này và phải đến giúp tôi 
khi tôi yêu cầu -- để những điều tôi không thích thì không xảy ra và những điều tôi 
thích đều xảy ra. Nhưng hoàn toàn không thê được. Không có ai trên đời này luôn 
luôn được thỏa mãn về tất cả những gì mình muốn, mọi điều không phải bao giờ cũng 
theo như ý mình mong muốn, mà không xảy ra điều ngược lại. Sự việc thường luôn 
luôn diễn ra ngược với những ước muôn và sự mong mỏi của chúng ta. Vậy câu hỏi 
được đặt ra là, làm thế nào để tôi không phản ứng một cách mù quáng khi đứng trước 
những sự việc mà tôi không thích? Làm thế nào để không tạo ra sự căng thắng? Làm 
thế nào để sống bình an và hòa hợp? 


Tại Ấn Độ cũng như tại những nước khác, các bậc hiền triết trong quá khứ đã nghiên 
cứu vấn đề này -- vấn đề đau khổ của con người -- và đã tìm ra một giải pháp: nêu xảy 
ra một điều gì không thích, và người ta bắt đầu phản ứng bằng sự tức giận, sợ hãi, hay 
một điều tiêu cực nào, thì ngay lập tức người ta phải hướng sự chú ý của mình sang 
một điều gì khác. Chắng hạn như đứng dậy, lây một li nước, bắt đầu uống -- cơn tức 
giận của bạn sẽ không tăng thêm và bạn sẽ dần dần nguôi giận. Hay bắt đầu đếm: 
"Một, hai, ba, ..." Hay bắt đầu lặp lại một lời, một câu, hay một lời tâm niệm, chăng 
hạn niệm tên của một vị thần thánh hay một bậc thánh nhân nào mà bạn tôn sùng; tâm 
trí bạn sẽ được giải tỏa, và bạn sẽ thoát được cảm giác tiêu cực hay cơn tức giận. 


Giải pháp này rất ích lợi: nó đã có tác dụng. Và nó vẫn còn tác dụng. Thực hành điều 
này, tâm trí sẽ cảm thấy được giải thoát khỏi sự xáo động. Nhưng trong thực tế, giải 
pháp này chỉ có tác dụng trên bình diện ý thức. Thực ra, khi đổi hướng chú ý đi nơi 
khác, người ta dồn nén cái tiêu cực vào sâu trong vô thức, và ở bình diện vô thức này 
người ta tiếp tục làm cho những cái tiêu cực ấy phát sinh và gia tăng mãi. Ở bề mặt là 
một lớp đất an bình và hòa hợp, nhưng ở sâu trong tâm trí là một núi lửa đang nằm im 
với những cái tiêu cực bị đồn nén chờ gặp dịp sẽ phát nỗ và phun trào dữ dội. 


Các nhà khám phá khác về sự thật nội tâm còn đi xa hơn trong các cuộc tìm kiếm của 
họ; và bằng việc kinh nghiệm thực tại của tính thần và vật chất trong tâm hồn họ, họ 
nhận ra răng việc đổi hướng sự chú ý chỉ là chạy trồn vấn đề. Chạy trồn không phải là 
giải pháp: người ta phải đối diện vấn đề. Khi một sự tiêu cực nỗi lên trong tâm trí, họ 
khuyên chúng ta chỉ cân quan sát và đối diện với nó. Ngay khi người ta bắt đầu quan 
sát một sự tiêu cực nào, nó tự động mất dần sức mạnh để rồi héo tàn và biến mắt. 


Thật là một giải pháp tốt: nó tránh được cả hai thái cực -- dập tắt và dung túng. Dồn 

nén một sự tiêu cực trong tiềm thức sẽ không tiêu diệt được nó; và dung túng cho nó 
bộc lộ ra bằng hành động hay lời nói sẽ chỉ tạo thêm vấn đề. Nhưng nếu người ta chỉ 
việc quan sát nó, thì nó sẽ dần dần tiêu tan, và người ta đã hủy diệt được sự tiêu cực 

đó, người ta được giải thoát khỏi nó. 


Nghe thì tuyệt đây, nhưng có thực tế chăng? Với một người trung bình, đối diện với 
sự xâu có phải chuyện dễ không? Khi cơn tức giận nỗi dậy, nó chế ngự chúng ta mau 
lẹ đến nỗi chúng ta không nhận ra. Thế là bị cơn tức giận chế ngự, chúng ta phạm phải 
những hành động hay lời nói gây hại cho chúng ta và cho người khác. Về sau, khi cơn 
giận đã qua đi, chúng ta bắt đầu khóc lóc và ân hận, xin người này người kia hay 
Phạm thiên tha thứ cho chúng ta: "Trời, tôi đã sal, xin tha thứ cho tôi!" Nhưng lần sau 
khi rơi vào cùng hoàn cảnh như thế, chúng ta lại phản ứng giống hệt như vậy. Hồi hận 
mà thôi thì chắng ích lợi gì. 


Cái khó là ở chỗ tôi không biết khi nào một điêu xâu bắt đầu nối dậy. Nó năm sâu 
trong tiêm thức của tôi, và khi nó đã trôi lên bê mặt ý thức, thì nó đã có một sức mạnh 
quá lớn khiên nó hoàn toàn chê ngự tôi, và tôi không thê quan sát được nó. 


Vì thế tôi phải luôn có một người thư kí riêng luôn ở bên cạnh để nhắc nhở, "Ông chủ 
hãy đề ý, cơn giận đã bắt đầu rồi đấy!" Vì tôi không biết lúc nào cơn giận bắt đầu, nên 
tôi phải có ba thư kí riêng để thay ca nhau suốt cả ngày! Giả sử tôi có ba thư kí, và 
cơn giận bắt đầu nổi dậy. Ngay lập tức người thư kí nói với tôi, "Ông chủ hãy để ý, 
cơn giận bắt đầu rồi đấy!" Điều đầu tiên tôi làm là đánh chửi anh ta, "Đồ ngu! Anh 
nghĩ anh được trả lương là để dạy tôi sao?" Tôi đã bị cơn giận choáng ngợp khiến 
không một lời khuyên tốt nào có tác dụng. 


Nhưng giả sử tôi còn khôn ngoan, và tôi không đánh chửi anh ta. Ngược lại, tôi nói, 
"Cám ơn anh nhiều. Bây giờ tôi phải ngôi xuông và quan sát cơn giận của tôi." Nhưng 
có thê được không? Ngay khi tôi nhắm chặt mắt mình lại và cố gắng quan sát CƠ. 
giận, lập tức đối tượng của cơn giận đến với tâm trí tôi -- một người hay một sự cô 
nào đó. Lúc đó tôi không còn quan sát chính cơn giận nữa. Tôi chỉ quan sát những 
kích thích bên ngoài của cảm xúc. Điều này chỉ làm gia tăng cơn giận; cũng không 
phải một giải pháp. Rất khó để quan sát một điều tiêu cực trừu tượng, một cảm xúc 
trừu tượng, tách rời khỏi đối tượng bên ngoài đã gây nên điều tiêu cực đó. 


Thế nhưng, một người đã đạt tới sự thật tối thượng thì sẽ tìm ra một giải pháp thực sự. 
Họ khám phá ra rằng mỗi khi một sự xấu xuất hiện trong tâm trí, thì đồng thời có hai 
điều bắt đầu xảy ra trên bình diện thể lí. Một là hơi thở mắt nhịp điệu bình thường. 
Chúng ta bắt đầu thở mạnh mỗi khi có điều xấu xuất hiện trong trí khôn. Điều này dễ 
quan sát. Ở một bình diện tinh tế hơn, có một thứ phản ứng sinh hóa phát sinh trong 
cơ thể -- một cảm giác nào đó. Mọi điều xâu đều phát sinh một cảm giác thế này hay 
thế khác bên trong, trong phần này hay phần khác của cơ thê. 


Đây là một giải pháp thực tiễn. Một người bình thường không thể quan sát những điều 
xấu trừu tượng của tâm trí -- sợ hãi, tức giận, hay đam mê trừu tượng. Nhưng nhờ 
được huấn luyện và thực hành đúng mức, rất dễ quan sát được sự hô hấp và những 
cảm giác của cơ thể -- cả hai đều trực tiếp liên quan tới những sự xấu trong tâm trí. Hô 
hấp và cảm giác sẽ giúp tôi theo hai cách. Thứ nhất, chúng sẽ giống như những thư kí 
riêng của tôi. Vừa khi một điều xấu phát sinh trong tâm trí, hơi thở tôi sẽ mất nhịp 
điệu bình thường; nó sẽ bắt đầu la lên, "Coi chừng, có điều gì sai đây!" Tôi không thê 
làm ngơ đối với hơi thở của mình. Tôi phải chấp nhận lời cảnh báo của nó. Cũng thế, 
những cảm giác nói cho tôi biết có điều gì sai vừa xảy ra. Thế là tôi được cảnh báo, tôi 
quan sát hơi thở và cảm giác của tôi, và tôi mau chóng nhận thấy điều xấu đã qua đi. 


Hiện tượng tâm thể lí này cũng giống như một đồng tiền có hai mặt. Ở một mặt là bất 
kì tư tưởng hay cảm xúc nào nảy sinh trong tâm trí. Ở mặt kia là sự hô hâp và những 


cảm giác của cơ thể. Mọi tư tưởng hay cảm xúc, mọi điều xấu trong tâm trí, đều bộc 
lộ qua hơi thở và cảm giác trong lúc đó. Vì vậy, bằng việc quan sát hơi thở hay cảm 
giác, tôi thực sự quan sát được điều tiêu cực trong tâm trí. Thay vì chạy trốn vẫn đề, 
tôi đang thực sự đối diện chính thực tại. Thế rồi tôi sẽ thấy rằng điều tiêu cực này mắt 
đi sức mạnh của nó: nó không còn đẻ bẹp tôi như trước kia nữa. Nếu tôi kiên trì, điều 
tiêu cực kia sẽ hoàn toàn biến mắt, và tôi tìm được sự bình an và hạnh phúc. 


Bằng cách này, phương pháp tự quan sát cho chúng ta thấy thực tại trong hai chiều 
kích, nội tại và ngoại tại. Trước kia người ta luôn luôn mở to mắt đề nhìn và bỏ mất sự 
thật nội tâm. Tôi luôn luôn nhìn ra bên ngoài để tìm nguyên nhân sự bất hạnh của 
mình; tôi luôn luôn đô lỗi và tìm cách thay đổi thực tại bên ngoài. Vì không biết thực 
tại nội tâm, tôi không bao giờ hiểu được rằng nguyên nhân của đau khổ năm ở bên 
trong, trong những phản ứng mù quáng trước những cảm giác thích thú và khó chịu. 


Nhưng bây giờ, sau khi được huấn luyện, tôi có thể nhìn thấy mặt bên kia của đồng 
tiền. Tôi có thể ý thức về hơi thở của mình và cả những gì đang xảy ra trong tôi. Dù là 
hơi thở hay cảm giác, tôi tập luyện để chỉ quan sát nó, mà không làm mất sự quân 
bình của tâm trí. Tôi không còn phản ứng, không còn gia tăng sự đau khổ của mình. 
Ngược lại, tôi để cho sự tiêu cực lộ ra và biến mắt. 


Càng thực hành phương pháp này, người ta càng thoát nhanh ra khỏi sự tiêu cực. Dần 
dân tâm hồn trở nên thanh thoát khỏi mọi vẫn đục; nó trở nên trong sạch. Một tâm hồn 
trong sạch luôn luôn đây tràn tình yêu -- tình yêu vị tha đối với hết mọi người; đầy 
cảm thông trước những thất bại và đau khổ của người khác; đầy niềm vui trước sự 
thành công và hạnh phúc của họ; đầy thanh thản trước mọi hoàn cảnh. 


Khi người ta đạt tới giai đoạn này, toàn thể khuôn mẫu đời sống của người ta bắt đầu 
thay đôi. Họ không còn có thê làm điều gì, dù lời nói hay hành động, mà có thể gây 
xáo trộn sự bình an và hạnh phúc của người khác. Ngược lại, tâm hồn quân bình 
không chỉ có sự bình an nơi chính mình, mà còn giúp người khác cũng trở nên an 
bình. Bầu khí xung quanh con người như thế sẽ thắm nhuằn sự bình an và hòa hợp, và 
điều này cũng bắt đầu ảnh hưởng tới những người khác nữa. 


Bằng cách luyện tập đề trở nên quân bình trước bất cứ điều 8ì cảm nghiệm trong tâm 
hồn, người ta cũng phát triển được lòng siêu thoát đối với tất cả những gì gặp ở bên 
ngoài. Tuy nhiên, sự siêu thoát này không phải sự trốn tránh hay thờ ơ trước các vấn 
đề của thế giới. Một người thực hành Thiền Quán trở nên nhạy cảm hơn trước những 
đau khổ của người khác và làm hết sức mình để xoa dịu những đau khổ của họ bằng 
bất cứ cách nào có thể -- không còn sự xáo trộn nào nữa, mà chỉ có một tâm hồn tràn 
đầy yêu thương, cảm thông và thanh thản. Họ học được sự dửng dưng thánh thiện -- 
họ biết cách hoàn toàn dẫn thân, hoàn toàn tận tụy phục vụ người khác, đồng thời duy 


trì sự quân bình trong tâm hồn mình. Bằng cách này họ luôn cảm thấy bình an và hạnh 
phúc, đông thời hoạt động vì sự bình an và hạnh phúc của người khác. 


Đó là điều Đức Phật đã dạy; một nghệ thuật sống. Ngài không bao giờ sáng lập hay 
dạy một tôn giáo nào, một chủ nghĩa nào. Ngài không bao giờ truyền cho các môn đệ 
của ngài thực hành những nghi thức hay lễ giáo nào, hay những công thức mù quáng 
và rông tuếch nào. Ngược lại, ngài chỉ dạy họ quan sát thiên nhiên đúng theo bản chất 
của nó, bằng cách quan sát thực tại trong nội tâm. Vì si mê, người ta luôn phản ứng 
gây thiệt hại cho bản thân mình và cho người khác. Nhưng khi tuệ giác xuất hiện -- sự 
khôn ngoan của việc quan sát thiên nhiên đúng theo bản chất của nó -- người ta vượt 
ra khỏi thói quen phản ứng này. Khi người ta không còn phản ứng một cách mù quáng 
nữa, người ta sẽ có thể có hành động đích thực -- hành động xuất phát từ một tâm hồn 
quân bình, một tâm hồn nhìn thấy và hiểu được chân lí. Một hành động như thế chỉ có 
thể là tích cực, sáng tạo, ích lợi cho bản thân và cho người khác. 


Vì vậy, điều cần là "hãy tự biết mình" -- lời khuyên của mọi con người khôn ngoan. 
Người ta phải biết mình không chỉ trên bình diện tri thức, bình điện các ý tưởng và lí 
thuyết. Cũng không có nghĩa là chỉ biết mình ở bình diện cảm xúc hay sùng mộ, chỉ 
chấp nhận một cách mù quáng những gì đã nghe hay đọc. Hiểu biết như thế thì chưa 
đủ. Đúng hơn, phải biết thực tại ở bình diện hiện thực. Người ta phải cảm nghiệm trực 
tiếp thực tại của hiện tượng tâm thể lí này. Chỉ có sự hiểu biết này mới giúp chúng ta 
thoát ra khỏi những điều tiêu cực, vẫn đục, thoát ra khỏi đau khổ. 


Kinh nghiệm trực tiếp này về thực tại của bản thân mình, phương pháp tự quan sắt 
này, là cái mà chúng ta gọi là ”Vipassàna", "Thiền Quán". Theo ngôn ngữ Ấn Độ vào 
thời Đức Phật, passana có nghĩa là thấy theo cách thức bình thường, mở mắt mà thấy; 
nhưng Vipassàna có nghĩa là quan sát sự vật trong chân tướng của nó, chứ không phải 
theo dáng vẻ bề ngoài của nó. Chân lí ở dáng vẻ bề ngoài cân phải được đảo sâu, cho 
tới khi ta đạt tới chân lí tối thượng về toàn thể cơ cấu tâm lí và vật lí. Khi cảm nghiệm 
được chân lí này, người ta biết cách để không phản ứng một cách mù quáng, không 
còn tạo ra những điều tiêu cực nữa -- và đương nhiên những điều tiêu cực cũ dần dần 
bị nhồ sạch. Người ta thoát ra khỏi moI đau khổ và cảm nghiệm hạnh phúc. 


Có ba bước luyện tập được dạy trong một khóa học suy niệm Thiền Quán. Trước hết, 
người ta phải tránh mọi hành động hay lời nói làm xáo trộn bình an và sự hòa hợp của 
người khác. Người ta không thể làm việc đề giải thoát mình khỏi những điều vẫn đục 
mà đồng thời vẫn tiếp tục có những hành vi hay lời nói làm gia tăng những điều vẫn 
đục đó. Vì vậy, bước cơ bản đầu tiên của việc hành thiền là có một qui luật đạo đức. 
Người ta cam kết không giết người, không trộm cắp, không tả dâm, không gian dối, 
và không sử dụng chất gây nghiện. Bằng cách tránh tất cả những hành vi này, người ta 
làm cho tâm hồn mình thanh thản đủ để có thê tiến bước với nhiệm vụ kế tiếp. 


Bước kế tiếp là phát triển việc kiểm soát tâm trí ngông cuồng của mình, bằng cách tập 
cho nó gắn chặt vào một đối tượng duy nhất: hơi thở. Người ta cô gắng duy trì sự chú 
ý vào việc hít thở của mình được bao lâu mà họ có thể. Đây không phải bài tập hít 
thở: người ta không điều hòa nhịp thở. Ngược lại, người ta quan sát nhịp thở tự nhiên 
của mình, hít vào, thở ra. Băng cách này người ta làm dịu tâm trí để nó không còn bị 
chế ngự bởi những điều tiêu cực dữ dội nữa. Đồng thời, người ta tập trung tâm trí, làm 
cho tâm trí trở nên sắc bén và sáng suốt đề có khả năng phát triển trực giác. 


Hai bước đầu tiên này -- sông theo qui luật đạo đức và kiểm soát tâm trí -- là hai bước 
tự chúng rất cần thiết và ích lợi; nhưng chúng có thê dẫn tới sự ức chế, nêu không có 
bước thứ ba -- thanh tây tâm trí khỏi những điều tiêu cực bằng cách phát triển cái nhìn 
trực giác vào bản tính của chính mình. Đây chính là Thiền Quán: cảm nghiệm chân 
tướng của mình, bằng việc quan sát có hệ thống và bình thản hiện tượng tâm-vật 
không ngừng thay đổi tự tỏ lộ như là cảm giác trong bản thân mình. Đây chính là tột 
đỉnh của lời Phật dạy: tự thanh tây băng việc tự quan sát. 


Phương pháp này mọi người đều có thể thực hành. Mọi người ai ai cũng phải đối diện 
với vẫn đề đau khổ, nó là một căn bệnh phổ quát đòi hỏi phải có một thuốc chữa phổ 
quát -- chứ không thể là phân rẽ được. Khi người ta giận dữ, thì không phải là sự giận 
dữ Phật giáo, sự giận dữ Ấn giáo, hay sự giận dữ Kitô giáo. Giận đữ là giận dữ. Khi 
người ta bị xáo động vì sự giận dữ này, sự xáo động không phải là Kitô giáo hay Ấn 
giáo hay Phật giáo. Căn bệnh là phô quát. Thuốc chữa cũng phải phố quát. 


Thiền Quán là thứ thuốc phổ quát đó. Không ai sẽ phản đối một qui luật sống biết tôn 
trọng sự bình an và hòa hợp của người khác. Không ai sẽ phản đối việc phát triển sự 
kiểm soát tâm trí. Không ai sẽ phản đối việc phát triển cái nhìn trực giác vào thực tại 
của chính mình, nhờ đó có thể giải thoát tâm hồn khỏi những điều tiêu cực. Thiền 
Quán là một con đường phổ quát. 


Quan sát thực tại đúng theo chân tướng của nó bằng cách quan sát chân lí trong tâm 
hôn, đó là tự biết mình ở bình diện hiện thực, kinh nghiệm. Khi hành thiền, người ta 
làm cho mình thoát ra khỏi những điều tiêu cực. Từ chân lí chung chung, bên ngoàải và 
dáng vẻ, người ta đi sâu vào chân lí cơ bản của vật chất và tinh thần. Rồi người ta 
vượt qua chân lí này và cảm nghiệm một chân lí siêu việt tinh thần và vật chất, siêu 
việt thời gian và không gian, siêu việt lãnh vực có điều kiện của sự tương đối: chân lí 
của sự giải thoát toàn diện khỏi mọi điều tiêu cực, mọi sự ô uế, mọi nỗi đau khô. 
Người ta có thể gọi chân lí tối hậu này là gì tùy ý; nhưng nó là mục tiêu cuối cùng của 
mỌI người. 


-OooOOoo- 


KINH NGHIỆM TUỆ GIÁC 
-- Bài thuyết giảng của S.N. Goenka, tại Bangkok, Thái Lan, tháng 9, 1969. 


Kính thưa các đại biểu đáng kính của cộng đồng Phật giáo, thưa các bạn: tất cả các 
bạn đã đến đây để tìm hiểu Thiền Quán là gì và nó giúp chúng ta thế nào trong cuộc 
sông hằng ngày; nó giúp chúng ta thế nào đề thoát khỏi đau khổ, đau khổ của đời sống 
và của cái chết. Mọi người đều muốn thoát đau khổ, muốn sống một cuộc đời an bình 
và hòa hợp. Chỉ có điều chúng ta không biết làm thế nào. Chính sự giác ngộ của 
Siddhaiiha Gotama đã giúp ngài nhận ra chân lí: đau khô nằm ở đâu, nó bắt đầu thế 
nào và làm thế nào để diệt khô. 


Có nhiều phương pháp suy niệm thịnh hành vào thời ngài, cũng như thời nay. Bồ tát 
Gotama đã thử áp dụng tất cả những phương pháp đó nhưng ngài vẫn không hài lòng, 
vì ngài thấy mình vẫn chưa hoản toàn được giải thoát khỏi đau khổ. Thế rồi ngài bắt 
đầu tự mình đi tìm kiếm. Qua kinh nghiệm bản thân, ngài khám phá ra phương pháp 
thiền Vipassàna, phương pháp này đã diệt trừ đau khổ khỏi đời ngài và biến ngài trở 
thành một con người toàn giác. 


Có nhiều phương pháp giúp chúng ta giảm bớt đau khổ tạm thời. Khi các bạn gặp đau 
khổ, các bạn đổi hướng chú ý của mình sang một điều gì khác. Lúc đó các bạn cảm 
thấy thoát đau khổ, nhưng không hoàn toàn nhẹ nhõm. 


Nếu có điều gì không mong muốn xảy ra trong cuộc đời, các bạn thấy tâm hồn mình 
xáo động. Các bạn không thê chịu đựng sự đau khô nảy và muốn chạy trỗn nó. Các 
bạn có thể đi xem phim hay xem kịch, hoặc các bạn có thể tìm đến những thú vui thể 
xác khác v.v... Tất cả đều là chạy trốn đau khổ. Chạy trốn không phải là giải pháp cho 
vấn đề, ngược lại đau khổ cứ gia tăng mãi. 


Lúc được giác ngộ, Đức Phật nhận ra rằng người ta phải đối diện thực tại. Thay vì 
chạy trốn vấn đề, người ta phải đối diện nó. Ngài nhận thấy rằng mọi phương pháp 
suy niệm vào thời đó chỉ là đổi hướng chú ý của tâm trí từ sự đau khổ hiện có sang 
một đối tượng khác. Ngài nhận thấy rằng khi người ta làm như thế, chỉ có một phần 
nhỏ của tâm trí họ được đổi hướng. Tận đáy tâm trí họ vẫn còn duy trì sự phản ứng, 
vẫn còn phát sinh các hành (safkhàras) của sự tham lam, giận ghét hay ảo tưởng, và 
người ta vẫn duy trì đau khổ ở tận đáy lòng. Suy niệm không phải nhắm vào một sự 
vật tưởng tượng, mà phải là thực tại -- chân tướng của thực tại. Người ta phải làm việc 
với bất cứ thực tại nào đang tỏ hiện bây giờ, và với bất cứ điều gì họ cảm nghiệm 
trong toản thể con người của họ. 


Khi thực hành Vipassàna, chúng ta phải tìm hiểu thực tại trong bản thân chúng ta -- 
câu trúc vật chât và câu trúc tinh thân, cả hai câu trúc kêt hợp thành cái "Tôi, của tôi." 
Người ta phát sinh ra vô sô những sự trói buộc vào câu trúc vật chât và tinh thân này, 


từ đó dẫn tới đau khô. Để thực hành con đường của Phật, chúng ta phải quan sát chân 
lí của tinh thần và vật chất. Người hành thiền phải trực tiếp cảm nghiệm những đặc 
tính cơ bản của chúng. Từ đó mới có tuệ giác hay trí tuệ. 


Trí tuệ có ba loại: trí tuệ do nghe người khác; trí tuệ do phân tích bằng trí óc; và trí tuệ 
phát triển do kinh nghiệm trực tiếp của bản thân. Trước thời Đức Phật, và ngay cả vào 
thời Đức Phật, có những bậc thầy giảng dạy đạo đức, giảng dạy sự tập trung, và cũng 
có những bậc thầy giảng dạy về trí tuệ. Nhưng đó chỉ là sự trí tuệ do đón nhận hay 
phân tích của trí óc. Không phải trí tuệ do kinh nghiệm bản thân. Đức Phật khám phá 
ra rằng người ta có thể chơi bất cứ trò chơi tri thức hay sùng mộ nào, nhưng nếu 
không tự mình cảm nghiệm được chân lí và phát triển được trí tuệ do kinh nghiệm 
trực tiếp của bản thân, thì người ấy vẫn không được giải thoát. Vipassàna là tuệ giác 
phát sinh do kinh nghiệm bản thân. Người ta có thể nghe thuyết giảng hay đọc kinh 
sách. Hay người ta có thể dùng trí óc của mình đề tìm hiểu: "Đúng! Lời dạy của Phật 
thì tuyệt vời! Trí tuệ này thật tuyệt vời!” Nhưng đó không phải là kinh nghiệm trực 
tiếp vê trí tuệ. 


Tất cả phạm vi của tâm và thân -- sáu giác quan và những đối tượng liên hệ -- có 
những đặc tính cơ bản là awicca (vô thường), dukkha (đau khổ) và anattà (vô ngã). 
Đức Phật muốn chúng ta cảm nghiệm thực tại này trong bản thân chúng ta. Đề cắt 
nghĩa chân lí về thân, ngài đưa ra hai cầu trúc: một là câu trúc vật chất: cấu trúc thể lí 
hay vật lí. Cấu trúc thứ hai là cấu trúc tâm với bốn yếu tố: thức hay ý thức; tưởng hay 
tri giác; phần của tâm có cảm thọ; và phần của tâm có phản ứng. Vì vậy, để tìm hiểu 
hai cấu trúc này ngài dạy chúng ta phương pháp kàyanupassannà (thân quán) 
Vàcifànupassanà (tầm quán). 


Nhưng làm thế nào niệm thân ( kàyanupassannà) bằng kinh nghiệm trực tiếp nếu 
chúng ta không thể cảm thấy nó? Phải có điều gì xảy ra trong thân mà chúng ta cảm 
thấy được, nhận ra được. Lúc đó chúng ta có thể nói, "Đúng, tôi đã thực hành niệm 
thân. “ Chúng ta phải cảm nhận những cảm giác trong thân thể: đó 

là yedanànupassannà (niệm những cảm thọ của thân thể). 


Về niệm tâm (citànupassanà) cũng thế. Nếu không có gì xảy ra trong tâm, chúng ta 
không thê kinh nghiệm nó trực tiếp được. Bất kì điều gì xảy ra trong tâm đều 

là dhamưna (pháp, hay nội dung của tâm). Vì vậy, Ädhamrnànupassanà (niệm pháp hay 
những nội dung của tâm) là cần thiết để có thể quan sát tâm. 


Đức Phật đã phần chia phương pháp thực hành này như sau. Niệm 

thân (kàyanupassannaø) và niệm thọ (vedanànupassannà) thuộc cầu trúc thể lí. Niệm 
tâm (cittànupassanà) và niệm pháp(đhammànupassanaø) thuộc cấu trúc tâm lí. Các 
bạn hãy nhìn vào kinh nghiệm của mình để thấy hai cấu trúc tâm và vật này liên quan 
với nhau thế nào. Tin rằng người ta có thể hiểu được tâm và vật mà không cần kinh 


nghiệm nó trực tiếp thì chỉ là ảo tưởng. Chỉ với kinh nghiệm trực tiếp chúng ta mới 
hiệu được thực tại vê tâm và vật. Đây chính là chỗ mà Thiên Quán bắt đầu giúp chúng 
ta. 


Nói tóm lại, tìm hiểu xem chúng ta phải hành thiền thế nào. Chúng ta bắt đầu bằng 
ànàpàna, đề ý đến sự hít thở tự nhiên của mình. Chúng ta không luyện tập việc điều 
hòa hít thở như trong phương pháppranayama. Chúng ta quan sát hơi thở ở lỗ mũi của 
mỉnh. Nếu một người hành thiên liên tục trong một bầu khí thích hợp không bị quấy. 
rầy, chỉ trong hai hay ba ngày một thực tại tinh tế nơi phần này của thân thể sẽ bắt đầu 
tỏ lộ: một vải cảm giác tự nhiên, bình thường nào đó của cơ thể. Có thể là nóng hay 
lạnh, hồi hộp hay rộn ràng hay những cảm giác khác. Khi đạt tới ngày thứ bốn hay 
năm, người ấy sẽ thấy cảm giác này toả khắp cơ thể, từ đầu tới chân. Người hành 
thiền có những cảm giác này, nhưng được yêu cầu không phản ứng đối với chúng. 
Người ấy được hướng dẫn, "Chỉ quan sát thôi; quan sát khách quan, mà không đông 
hóa mình với những cảm giác ấy." 


Khi bạn hành thiền đúng theo ý Đức Phật dạy, thì đến ngày thứ bảy hay tám, bạn sẽ 
tiễn dần tới thực tại ngày càng tỉnh tế hơn. Luật tự nhiên (Dhamma) sẽ bắt đầu ĐIÚp. 
bạn. Bạn quan sát cơ cấu này lúc đầu xuất hiện như một vật cứng, toàn thể một cơ cấu 
vật lí ở bình diện cảm giác. Càng quan sát, càng quan sát, bạn sẽ đạt tới giai đoạn cảm 
nghiệm rằng toàn thê cấu trúc vật lí này chỉ là những phân tử: toàn cơ thể bạn chỉ là 
những kzlàpas (phân tử). Và thậm chí những phân tử nhỏ bé nhất cũng không phải 
một vật cứng. Chúng chỉ là những dao động, những làn sóng nhỏ li tí. Kinh nghiệm sẽ 
làm cho những lời của Đức Phật trở nên rõ ràng: 


Sabbo pajJalito loko, sabbo loko pakampito 
Toàn thê vũ trụ chỉ là sự đôt cháy và dao động. 
(Tương Ưng Bộ Kinh I.5.7, Upacala Sutta) 


Khi bạn tự cảm nghiệm được điều này, việc niệm thân kàyanupassannà và niệm 
thọvedanànupassannà của bạn sẽ dẫn bạn tới giai đoạn mà bạn cảm nghiệm được rằng 
toàn thể vũ trụ vật chất chỉ là sự dao động. Từ đó bạn sẽ thấy dễ thực hành việc niệm 
tâm ciftànupassanà và niệm pháp dhammànupassanà. 


Lời dạy của Phật là phải đi từ chân lí thô sơ, bên ngoài, tới chân lí cao nhất, tinh tế 
nhất, từ olarikatới sukhuma. Chân lí bên ngoài luôn luôn tạo ra ảo tưởng và hỗn độn 
trong tâm. Bằng cách phân tách và mồ xẻ thực tại bên ngoài này, bạn sẽ đạt tới thực 
tại cao nhất. Khi bạn cảm nghiệm rằng thực tại vật chất chỉ là đao động, bạn cũng bắt 
đầu cảm nghiệm được thực tại tinh thần: wiøñàna (thức, ý thức), sañ/ià (tưởng, tri 
giác), vedanà (thọ, cảm giác) và sankhàra (hành, phản ứng). Nếu bạn áp dụng 
Vipassàna để có cảm nghiệm đúng mức về chúng, bạn sẽ thấy rõ chúng hoạt động như 
thế nào. 


G1ả sử bạn đã đạt tới giai đoạn cảm nghiệm rằng toàn thê cấu trúc vật lí chỉ là sự dao 
động. Một âm thanh khi lọt đến tai, bạn sẽ nhận ra rằng nó chỉ là dao động. Phần thứ 
nhất của tâm là ý thức đã làm nhiệm vụ của nó: thức của tai nhận ra rằng điều gì đó đã 
xảy ra ở cửa thính giác. Như chiếc công khi bị đánh vào một điểm của nó, nó bắt đầu 
dao động khắp cấu trúc của nó, thì cũng thế, sự tiếp xúc với bất kì giác quan nào cũng 
tạo ra một dao động tỏa lan đi khắp cơ thể. Lúc đầu sự dao động nảy trung lập, không 
dễ chịu cũng không khó chịu. 


Trị giác nhận ra và đánh giá âm thanh: "Đó là một lời -- lời gì? Khen ngợi! Ỏ, tuyệt, 
tuyệt quá!" Sự dao động, cảm giác phát sinh sẽ trở nên rất dễ chịu. Cũng thế, nếu là 
những lời chửi bới, dao động sẽ trở thành rất khó chịu. Dao động thay đổi tùy theo sự 
đánh giá của phần tâm đang tri giác. Tiếp đến, phần thứ ba của tâm bắt đầu cảm nhận 
cảm giác: dễ chịu hay khó chịu. 


Sau đó, phần thứ tư của tâm -- hành -- sẽ bắt đầu hoạt động: nhiệm vụ của nó là phản 
ứng. Nếu có một cảm giác dễ chịu, nó sẽ phản ứng bằng sự thèm muốn. Nếu có một 

cảm giác khó chịu, nó sẽ phản ứng bằng sự chán ghét. Cảm giác đễ chịu: "Tôi thích 
nó. Rất tốt. Tôi muốn có nhiều, nhiều hơn!" Cũng thế đối với cảm giác khó chịu: "Tôi 
không thích nó. Tôi không muốn nó!" Việc phát sinh thèm muốn và chán ghét là phận 
sự của yếu tố thứ tư của tâm -- đó là hành. 


Cần hiểu rằng qui trình này diễn ra liên tục ở cửa của giác quan này hay giác quan 
khác. Trong mọi lúc đều có một điều gì xảy ra ở cửa giác quan này hay giác quan 
khác. Trong mọi lúc thức có liên quan đều nhận biết; tri giác nhận ra; phần cảm thọ 
của tâm cảm nhận; và phần hảnh động của tâm phản ứng, bằng sự thèm muốn hay 
chán ghét. Điều này xảy ra liên tục trong cuộc đời chúng ta. 


Ở bình diện bề ngoài, bề mặt, hình như chúng ta phản ứng với sự thèm muốn hay chán 
ghét đối với một kích thích bên ngoài. Thực ra, không phải vậy. Đức Phật đã khám 
phá ra rằng chúng ta phản ứng đối với các cảm giác của chúng ta. Khám phá này 
chính là sự giác ngộ của Đức Phật. Ngài nói: 


Salayafana-paccaya phasso 
Phassa-paccaya vedana 
Vedana-paccaya tanha. 


Lục nhập duyên xúc 

Xúc duyên thọ 

Thọ duyên ái 

(Tương Ưng Bộ, II.1.i, Kinh Paficcasdmuppada ) 


Đối với ngài đã quá rõ: sáu giác quan tiếp xúc với các sự vật bên ngoài. Do sự tiếp 
xúc nảy, một cảm giác bắt đâu phát sinh trong cơ thể, thường hoặc là dễ chịu hay khó 
chịu. Rồi sau khi có một cảm giác dễ chịu hay khó chịu, bắt đầu phát sinh sự thèm 
muốn hay chán ghét -- chứ không phải trước khi có cảm giác đó. Đức Phật nhận biết 
được điều này vì ngài đã đi sâu vào bên trong và tự mình cảm nhận được nó. Ngài đi 
vào tận gốc rễ của vấn đề và khám phá ra cách để diệt trừ tận gốc nguyên nhân gây 
đau khô. 


Khi làm việc trên bình diện tri thức của tâm, chúng ta cô gắng đè nén sự thèm muốn 
và chán ghét; nhưng sâu xa bên trong, sự thèm muốn và chán ghét vẫn tiếp tục tôn tại. 
Chúng ta luôn luôn vật vờ giữa thèm muốn và chán ghét. Chúng ta không thoát khỏi 
được đau khô bằng sự đẻ nén. 


Đức Phật đã khám phá ra cách giải thoát đau khô: mỗi khi bạn cảm nghiệm một cảm 
giác nào, do bât cứ lí do nào, bạn chỉ cân quan sát nó: 


Samudaya dhammanupasst va kayasmim viharaH 
Vaya dhammanupasst va kayasmim viharafI) 
Samudaya-vaya-dhammanupasst va kayastmim vihardfl. 


Quan sát hiện tượng phát sinh trong thân. 

Quan sát hiện tượng biến mắt trong thân. 

Quan sát hiện tượng phát sinh và biến mất trong thân thể. 
(Trường Bộ Kinh, II. 9, Kinh Đại Niệm Xứ) 


Mọi cảm giác đều phát sinh rồi biến mất. Không có gì vĩnh cửu. Khi hành thiền 
Vipassàna, bạn bắt đầu cảm nghiệm điều này. Cho đù cảm giác có khó chịu đến đâu -- 
bạn hãy biết, nó phát sinh đề rồi biến mất. Cho dù cảm giác có đễ chịu thế nảo, nó 
cũng chỉ là một dao động -- phát sinh và biến mất. Dù dễ chịu, khó chịu, hay trung. 
lập, đặc tính của vô thường vân luôn luôn là một. Bây giờ bạn đang cảm nghiệm về 
thực tại của anicca (vô thường). Bạn tin nó không phải vì Đức Phật đã dạy thế, hay 
kinh điển hay truyền thống nói thế, hay thậm chí vì trí khôn bạn nói thế. Nhưng bạn 
chấp nhận chân lí vô thường vì bạn tự mình cảm nghiệm nó trực tiếp. Đây chính là 
cách thức mà sự trí tuệ ở bình diện đón nhận và tri thức trở thành tuệ giác do kinh 
nghiệm bản thân của bạn. 


Chỉ có kinh nghiệm này về sự vô thường mới thay đôi khuôn mẫu thói quen của tâm 
trí. Khi cảm nhận những cảm giác trong cơ thê và hiểu được rằng mọi sự là vô 
thường, bạn không phản ứng bằng sự thèm muốn hay chán ghét; bạn tỏ ra thanh thản. 
Nếu bạn thường xuyên thực hành, nó sẽ thay đổi thói quen phản ứng của bạn ở bình 
diện sâu xa nhất. Khi bạn không phát sinh những điều kiện mới để tạo ra thèm muốn 
hay chán ghét, các điều kiện cũ chỉ xuất hiện ở bề mặt rồi biến mắt. Bằng cách quan 


sát chân tướng của thực tại, bạn được giải thoát khỏi mọi điêu kiện của thèm muôn và 
chán ghét của bạn. 


Các nhà tâm lí học phương Tây nói đến cái "tâm ý thức." Đức Phật gọi phần này của 
tâm là parira cửa (một phần rất nhỏ của tâm). Có một bức tường lớn ngăn 

cách pariffa cửa với phần còn lại của tâm ở mức độ sâu xa nhất. Tâm ý thức không 
biết điều gì đang xảy ra trong vô thức hay tiềm thức. Thiền Quán phá vỡ bức tường 
này, đưa bạn từ bề mặt của tâm xuống sâu tới đáy thắm của tâm. Hành thiền làm bộc 
lộ anusaya kilesa (những phiền não kín ẩn) nằm tận đáy thắm của tâm. 


Cái gọi là tâm "vô thức" thực sự không phải là vô thức. Nó luôn luôn ý thức về các 
cảm giác của thân, và nó duy trì sự phản ứng trước các cảm giác này. Nếu là cảm giác 
khó chịu, nó phản ứng bằng sự chán ghét. Nếu là cảm giác dễ chịu, nó phản ứng bằng 
sự thèm muốn. Đây là khuôn mẫu thói quen, khuôn mẫu cư xử, của cái gọi là vô thức 
ở đáy thắm của tâm. 


Đây là một ví dụ cắt nghĩa cái tâm vô thức phản ứng thế nào đối với sự thèm muốn và 
chán ghét. Bạn đang ngủ say. Bạn bị một con muỗi đốt và có một cảm giác khó chịu. 
Tâm ý thức của bạn không biết điều gì đã xảy ra. Tâm vô thức của bạn biết ngay có 
một cảm giác khó chịu, và nó phản ứng bằng sự chán ghét. Nó xua đuôi hay giết chết 
con muỗi. Nhưng vẫn còn một cảm giác khó chịu, vì thế bạn gãi, mặc dù tâm ý thức 
của bạn vẫn đang ngủ say. Khi bạn thức dậy, nếu có ai hỏi bạn đã bị muỗi đốt bao 
nhiêu lần, bạn sẽ không biết. Tâm ý thức của bạn không biết nhưng tâm vô thức của 
bạn biết, và nó phản ứng. 


Một ví dụ khác: Đang ngồi khoảng nửa giờ, có một sức ép bắt đầu ở một chỗ nào đó 
và tâm vô thức phản ứng lại: "Có một sức ép. Tôi không thích nó!" Bạn thay đổi thế 
ngôi. Tâm vô thức luôn luôn tiếp xúc với những cảm giác của cơ thể. Bạn cử động 
một chút, rồi sau một lúc bạn lại cử động. Hãy nhìn một ai đó đang ngôi trong vòng 
mười lăm tới hai mươi phút. Bạn sẽ thấy rằng người đó đang cựa quậy một chút ở đó. 
Đương nhiên, một cách ý thức người đó không biết mình đang làm gì. Đó là vì họ 
không ý thức về các cảm giác. Họ không biết họ đang phản ứng bằng sự chán ghét đối 
với những cảm giác này. Chướng ngại này chính là sự ngu dốt. 


Thiền Quán phá vỡ sự si mê này. Rồi người ta bắt đầu hiểu các cảm giác phát sinh 
như thế nào và chúng làm phát sinh sự thèm muốn hay chán ghét ra sao. Khi có một 
cảm giác dễ chịu, sẽ phát sinh sự thèm muốn. Khi có một cảm giác khó chịu, sẽ phát 
sinh sự chán ghét, và khi có thèm muốn hay chán ghét, sẽ có đau khô. 


Nếu người ta không phá vỡ khuôn mẫu cư xử này, sẽ có sự thèm muốn hay chán ghét 
triển miền. Bề ngoàải bạn có thê nói bạn đang thực hành điều Phật dạy, nhưng trong 
thực tế bạn không thực hành lời Phật dạy gì cả! Bạn đang thực hành những gì mà các 


vị thầy khác ở thời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy cách để đi vào mức độ sâu xa nhất 
nơi đau khổ xuất hiện. Đau khổ xuất hiện bởi vì sự thèm muốn hay chán ghét của 
người ta. Phải tìm ra nguồn gốc của sự thèm muốn và chán ghét, và phải thay đôi 
khuôn mẫu cư xử ở mức độ này. 


Đức Phật dạy chúng ta quan sát sự đau khô và sự phát sinh đau khổ. Nếu không quan 
sát hai điều này, chúng ta không bao giờ biết được sự chấm dứt đau khô. Đau khô 
phát sinh cùng với những cảm giác. Nếu chúng ta phản ứng lại cảm giác, sẽ có đau 
khổ. Nếu chúng ta không phản ứng, chúng ta sẽ không đau khổ vì chúng. Dù một cảm 
giác khó chịu đến đâu, nếu bạn không phản ứng bằng sự chán ghét, bạn có thể mỉm 
cười thanh thản. Bạn hiểu rằng tắt cả đều là anicca, vô thường. Toàn thể khuôn mẫu 
thói quen của tâm bạn thay đôi ở mức độ sâu xa nhất. 


Qua việc hành thiền Quán Vipassàna, người ta bắt đầu thoát ra khỏi mọi điều tiêu cực 
của tâm trí -- giận ghét, đam mê, sợ hãi, ích kỉ, v.v... Sau một ít tháng hay một ít năm, 
sự thay đối nơi người ta sẽ trở nên rõ rệt. Đây chính là lợi ích của thiền Quán 
Vipassảàna, ngay lúc này và tại đây. Bạn được hưởng lợi ích của nó ngay ở đời này. 


Đây là vùng đất của Phật pháp, vùng đất của lời Phật dạy, vùng đất mà bạn có một 
Tăng già hết sức đông đảo. Hãy áp dụng lời dạy của Phật ở mức độ sâu xa nhất. Đừng 
chỉ dừng lại ở mức độ bề ngoài của lời giảng dạy của Phật. Hãy đi vào tầng sâu xa 
nhất là nơi các thèm muốn của bạn phát sinh: 


Vedana paccaya tanha; 
Vedana-mirodha tanha-nirodho; 
Tanha-mirodha dukkha-nirodho. 


Thọ duyên ái. 

Nếu thọ diệt, ái diệt. 

Khi ái diệt, khô không còn nữa. 

(Lược tóm từ P4aficcasamuppada Sufta) 


Khi người ta cảm nghiệm được chân lí của Niết bàn -- một giai đoạn siêu vượt thế 
giới khả giác -- cả sáu giác quan ngưng hoạt động. Không còn tiếp xúc nào với sự vật 
bên ngoài, vì thế không còn có cảm thọ. Ở giai đoạn này người ta được giải thoát khỏi 
mọi đau khổ. 


Trước tiên bạn phải đạt tới giai đoạn mà bạn có thể có cảm thọ. Chỉ khi đó bạn mới có 
thể thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm trí bạn. Bạn hãy làm việc theo phương pháp 
này, qui trình này, ở mức độ sâu nhất. Nếu bạn làm việc ở mức độ bề mặt của tâm, 
bạn chỉ thay đổi được phần ý thức của tâm, đó là trí tuệ. Bạn không đi đến nguyên 
nhân sốc rễ, là tầng vô thức nhất của tâm; bạn không nhồ sạch được anusaya kilesa -- 


sự phiền não thâm căn có đề của thèm muốn và chán ghét. Chúng giống như những 
núi lửa đang năm 1m đợi chờ phun lửa vào bât cứ lúc nào. Bạn tiêp tục lăn lộn từ sinh 
tới tử; bạn không thoát ra khỏi đau khô. 


Bạn hãy sử dụng phương pháp tuyệt vời này và thoát khỏi vòng đau khổ, thoát khỏi sự 
trói buộc đê vuI hưởng an bình thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự. 


-OooOOoo- 


Chương Ba 


LỊCH SỬ THIÊN QUÁN VIPASSÄANA 


-OoOOo- 


"Chính là vào lúc kết thúc ba tháng nghỉ mùa mưa mà lời khuyến dụ sau đây của Đức 
Phật đã được thốt ra, "Này các tì kheo, hãy tiến tới! Hãy tiễn tới!" Chúng ta cũng hãy 
lấy lời này làm nguồn cảm hứng cho chúng ta. Chúng ta hãy thanh tẩy tâm hôn mình 
khỏi những phiên não, đồ đây lòng từ bi, và như chúng ta đã giải thoát mình bằng tất 
cả năng lực của mình thể nào, chúng ta cũng hãy ra sức phục vụ nhân loại như thể. 
Nếu chúng ta được hưởng nhờ ơn ích của việc thực hành giáo pháp Dhamma, thì 
chúng ta không thể chỉ hài lòng với lợi ích và niềm hạnh phúc riêng của mình. Chúng 
ta cũng phải hành động vì lợi ích và niềm hạnh phúc của mọi người. Chúng ta hãy coi 
mục tiêu đời sống chúng ta là ra sức làm việc để chia sẻ Dhamma -- nghĩa là chân lí - 
- mang lại hạnh phúc cho nhiễu người hơn nữa. " -- S.N. Goenka 


"Thiền Quán được coi là cốt tủy lời giảng dạy của Đức Phật. Các nguyên tắc cơ bản 
của phương pháp thiền này đã được phác họa bằng nhiều cách trong các kinh điển 
(suttas), hay các bài thuyết giảng của ngài, được sưu tập lại trong kinh điển Pàli, gồm 
ba phần và được gọi là 7ipiaka, Tam Tạng Kinh (nghĩa đen là "ba cái giỏ" hay sưu 
tập). Hăn là chúng ta có phước lớn vì các tì kheo đã truyền lại cho chúng ta tất cả 
những bài thuyết giảng nguyên thuỷ của Đức Phật, trước bằng miệng, rồi sau bằng 
chữ viết. Nhưng với thời gian, tại một vài nơi đã có những sự sửa đôi mà đôi khi hoàn 
toàn cắt nghĩa sai lời dạy của Phật. Chúng ta phải hết lòng biết ơn các tì kheo và thiền 
sư đã giữ gìn phương pháp này một cách tinh nguyên, lưu truyền nó từ thầy sang trò, 
cho tới chúng ta hôm nay. 


Một dòng các vị thiền sư đã giữ gìn tinh nguyên việc thực hành này là dòng bắt nguồn 
ở Myanma trong quá khứ xa xăm với hai vị sư a-la-hán đến từ Ân Độ. Các thiền sư 


Miến Điện gần đây nhất thuộc dòng thiền này là: Hòa thượng Ledi Sayadaw, Saya 
Thetgy1 và U Ba Khin. S.N. Goenka, người gôc Án sinh tại Myanma, đã được _ 
Sayagyi U Ba Khin huấn luyện và đã mang truyền thống này từ Myanma trở về Ân 
Độ trước tiên rồi đi đến những nơi khác. 


Trước kia lâu lắm rồi, muốn được "hành thiền thực sự", người ta phải từ bỏ thế gian 
để vào sông trong bốn bức tường của một tu viện hay trong rừng. Còn người sông ở 
ngoài đời thì chăm lo tuân giữ giới luật, thực hành từ bi và sự sùng mộ đề đạt công 
đức trong những kiếp sau, trong đó họ có thể bắt đầu công việc tìm sự giải thoát. Tuy 
nhiên, như chúng ta thấy trong nhiều bài giảng của Phật, một số đông các người ngoài 
đời khi đã nhận được lời giảng dạy về việc thực hành này vào thời của ngài, đã đạt sự 
phát triển thiêng liêng rất cao độ. Từ sự kiện này chúng ta có thể suy ra rằng bản thân 
Đức Phật không muốn gạt bỏ người đời ra khỏi việc thực hành giáo huấn của ngài. 


Trong những thập kỉ gần đây, nhờ hoạt động của nhiều vị thiển sư tại gia rao truyền 
việc thực hành này, đã có sự phục hưng mối quan tâm đối với thiền Quán (Vipassãna). 
Điều này không chỉ xảy ra ở những nước có truyền thống tu viện Theravảda, như 
Myanma, Sri Lanka, Thái Lan, v.v..., nhưng cả trên khắp thế giới. Họ đã đưa việc 
thực hành này vượt ra khỏi những bức tường tu viện và bằng việc nhắn mạnh đến 
những lợi ích của việc hảnh thiền trong đời sông hằng ngày, họ đã giúp phát triển một 
thái độ phố biến hơn đối với nó. 


Nhưng làm thế nào người ta có thể hành thiền mà không dẫn mình vào đời sống im 
lặng và chiêm niệm? Và kỉ luật hành thiên đóng vai trò nào trong đời sông của một 
người gia trưởng? 


Theo kinh điền Pàli, phương pháp hành thiền cô điển lúc ban đầu chủ yếu được các tu 
sĩ thực hành đòi hỏi họ phải đạt tới một mức độ tập trung nào đó trước khi đi tới việc 
hiểu biết thực tại sâu xa hơn bằng việc thực hành thiền Vipassäna. Ngày nay trong các 
trung tâm thiền dành cho người đời -- như những trung tâm do U Ba Khin sáng lập và 
nhiều trung tâm khác trên thế giới do môn sinh của ngải là S.N. Goenka sáng lập -- 
người ta được dạy (qua ba ngày luyện ànàpàna, niệm hơi thở) đề đạt tới một mức độ 
tập trung tối thiểu đủ để bắt đầu thực hành Thiền Quán. Có nhiều lí do cho thấy sẽ là 
thiết thực hơn đối với con người của thời đại mới này nếu học Thiền Quán mà không 
cần trải qua một thời kì học kĩ thuật tập trung quá dài. 


Những vấn đề này được xét đến rất chi tiết và nghiêm túc bởi một trong những thiền 
sư quan trọng nhất của Myanma thời đại mới, Sayagyi U Ba Khin. Nét độc đáo của 
các lời giảng dạy của ông phát xuất từ sự kiện ông là một thiền sư tại gia ở một đất 
nước Phật giáo chính thống. Theo truyền thống, người tại gia không được phép giảng 
dạy các tu sĩ, và mọi điều giảng dạy của người đó được thích nghi đặc biệt cho phù 
hợp với người đời. 


Những Phương Pháp Trong Lịch Sử Trước U Ba Khin 


Người ta ghi nhận Hòa thượng Ledi Sayadaw là người có công trong việc khai mở sự 
hiểu biết về phương pháp thiền Vipassãna cho người tại gia. (Sayadaw trong tiếng 
Miễn là một tước hiệu có nghĩa là "sư thầy đáng kính"). Ledi Sayadaw là một học giả 
nồi tiếng đồng thời là một bậc thầy về thiên. Ông đã viết hàng trăm đispars, thủ bản, 
giải thích những khía cạnh khác nhau của lời Phật dạy, trong số đó nhiều thủ bản đã 
dịch sang tiếng Anh. Trong một tác phẩm loại này, Những Đòi Hỏi của sự Giác Ngộ 
(Bodhipakkhiya Dipani), ông viết: 


Quả của si/a (giới) và samadhi (định) có thể đạt được bất cứ lúc nào tùy ý. Nhưng quả 
của panna(tuỆ) ... chỉ có thể đạt được khi người ta gặp một Phật đại (Sasana = một 
Phật đại, thời đại có giáo huấn của Phật). Ở ngoài Phật đại, người ta không có cơ hội 
nào, dù chỉ là nghe nhắc đến những lời có liên quan tới panna, mặc dù có thể trải qua 
nhiều chu kì của thế đại “s„nna” ("trống rỗng" -- nghĩa là trống rỗng lời dạy của 
Phật). Vì vậy, những ai thời nay may mắn được sinh ra ở đời đúng vào thời Phật đại 
thịnh vượng, nếu họ cố gắng tích lũy những quả của magga-nana (tuệ đạo) và phala- 
nana (tuệ quả) nhằm mục đích bảo đảm được giải thoát khỏi những đau khô trần tục ở 
kiếp sau trong một thời Phật đại tương lai, họ phải đặc biệt chuyên chú vào sự hiểu 
biết về pararnattha (pháp chân đề), là điều người ta phải khó khăn vô cùng mới có thể 
hiệu được. 


Những "pháp chân đế" được nói tới là ý thức, các yêu tố của tâm, các đặc tính của vật 
chất, và Níp bàn. Nghĩa là, người ta phải phát triển một sự hiểu biết về bản chất vô 
thường của hiện tượng tâm-thân (là cốt tủy của thiền quán Vipassãna) và kinh nghiệm 
về Níp bàn. Ledi Sayadaw nói tiếp rằng nêu không thể biết được quả này của Đạo, thì 
ít ra người hành thiền phải đạt mức độ đầu tiên của sự hiểu biết -- trực giác sâu xa vào 
tính mong manh và vô ngã của thân thể mình, được cấu tạo bởi các yếu tố là đất, gió, 
lửa, và nước. Thực vậy, đây là điều đủ đề đạt được sự thu hoạch những quả của tuệ 
giác. Đạo đức sẽ giúp người ta được sinh ra khi Phật Di Lặc - Matteyya - xuất hiện 
(Phật Matteyya là tên do truyền thống dùng để gọi Phật của thời kế tiếp). Nhưng để 
đạt lợi ích tối đa thì phải có sự hiện diện của những quả của tuệ giác này, được phát 
triển nhờ suy niệm Vipassãna. Những ai không phát triển những quả này sẽ không thể 
đạt giác ngộ, mặc dù họ nghe những lời do Phật tương lai đích thân thuyết giảng. 


Tính chất khẩn trương này đã thúc đầy nhiều tu sĩ, trong đó có Ledi Sayadaw, đi giảng 
dạy thiền Vipassãna trong hình thức đơn giản và trực tiếp nhất của nó, khiến người ta 
có thể thực hành với một mức độ tập trung tối thiểu và theo một cách thức có thể có 
ích cả cho người sống tại gia. Thực tế, Ledi Sayadaw là một trong những người đầu 
tiên quảng bá cốt tủy của thiền Vipassãna cho người thế tục. Mỗi khi có thời giờ vả cơ 
hội, ông đều muốn người ta bắt đầu làm việc vì sự giải thoát tối hậu của họ, và ông 
khuyên mọi người không trừ ai hãy ít là bắt đầu suy niệm ở bắt kì mức độ nào mà họ 


có thê vào lúc đó. Ngoài việc đích thân mình khích lệ người đời suy niệm, ông đã bắt 
đầu cắt cử những môn sinh tại g1a của mình, như Saya Thetgy1, sư phụ của U Ba 
Khin, đê họ cũng bắt đâu giảng dạy. 


Ledi Sayadaw là một học giả nỗi tiếng đồng thời là một bậc thầy về thiền, đã nhắn 
mạnh lại rằng phương pháp Vipassãna có nền tảng trong bải giảng quan trọng nhất 
của Đức Phật,Mahasafipafthàna Sufía. Những nghiên cứu của ông có ích trong việc 
làm sáng tỏ nhiều điểm tranh cãi trong thực hành, nhờ đó góp phần vào việc phát triển 
thiền Vipassäna không chỉ trong những nước Phật giáo mà cả ở những nơi khác trên 
thế giới. Không hoàn toàn loại bỏ việc tập trung chú ý, phương pháp trực tiếp của 
Vipassana -- chỉ quan sát những hiện tượng của tâm và thân của mình ở mức độ 
những cảm giác thể lí -- là một sức mạnh mới, giúp làm dây lên một việc thực hành 
thiền mả người thế tục có thể tham gia được. Thực vậy, người muốn thực hành 
phương pháp này chỉ cần có khả năng và ý muốn đề chuẩn bị. Hơn nữa, phương pháp 
thiền Quán này có thể dễ dàng kết hợp vào những sinh hoạt của đời sống hằng ngày 
và vì thế rất thích hợp cho người thế tục, cũng như cho các tu sĩ, những người muôn 
tìm kiếm một phương pháp đơn sơ, trực tiếp nhưng có thể mang lại kết quả tức thời. 


Sau Thế chiến II, sự quan tâm của người thế tục đối với việc suy niệm gia tăng mau 
chóng, đặc biệt ở Myanma, dẫn đến việc thành lập hàng trăm trung tâm, nhiều trung 
tâm do các tu sĩ điều khiến, số khác do các cư sĩ. Sự lan rộng của các trung tâm này đã 
thỏa mãn được ước muốn của nhiều người để suy niệm sâu hơn và lâu ngày hơn, cùng 
với việc làm cho phương pháp này dễ học hơn mà không cần sự chuẩn bị lâu dài và 
khó khăn. 


-OooOoo- 
TÓM TẮT TIỂU SỬ NHỮNG THIÊN SƯ NGAY TRƯỚC THỜI U BA KHIN 
Ledi Sayadaw (1846-1923) 


Hòa thượng Ledi Sayadaw sinh năm 1846 tại làng Saing-pyin, thuộc thị trần Dipeyin 
trong quận Shwebo (nay là quận Monywa) thuộc miền bắc Myanma. Ở làng cậu đi 
học ở trường nhà chùa do các bh;kkhus (tì kheo) dạy các trẻ em đọc và viết bằng tiếng 
Miến cũng như dạy chúng đọc nhiều bản kinh Pàli. Năm § tuổi cậu bắt đầu theo học 
với người thầy đầu tiên của mình là sư thầy U Nanda-dhaja Sayadaw, và năm 15 tuổi 
trở thành một samanera (tập sinh) dưới sự trông coi của vị sư thầy này. Cậu lấy pháp 
danh là Nana-dhaJa (ngọn cờ hiểu biết). Trong tu viện, cậu học cả văn phạm Pàil và 
nhiều bản văn của kinh điển Pàii. 


Sau này, dưới sự trông coI của Gandhama Sayadaw, chàng thanh niên Samanera 
Nana-dhaJa đã thông thạo kinh Veda chỉ trong vòng tám tháng và tiệp tục học kinh 


Tam Tạng. Tới tuổi 20, ngày 20 tháng 4 năm 1866, cậu được thụ giới cao hơn để trở 
thành một tì kheo dưới quyên của thầy cũ của cậu, sư thầy U Nanda-dhaja Sayadaw, 
lúc này trở thành người hướng dẫn của cậu. 


Năm 1867, ngay trước kì nghỉ mùa mưa, tì kheo Nana-dhaja rời thầy của mình và 
vùng Monywa quê hương của mình đê đên Mandalay và tiêp tục học tại đó. 


Mandalay là thủ đô của Myanma vào thời đó, dưới quyên cai trị của Vua Min Don 
Min (cai trị từ 1853-1878), và là trung tâm văn hóa quan trọng nhất của cả nước. Ông 
học tại đây với nhiều Sayadaw nỗi tiếng, và cũng học cả các ngành học thuật thể tục. 
Ông chủ yếu sống tại tu viện Maha-Jotikarama và học với Hòa thượng San-Kyaung 
Sayadaw, một vị thầy nổi tiếng ở Myanma về việc dịch kinh Visuddhimagga (Thanh 
Tịnh Đạo) sang tiếng Min. 


Trong thời kì này, Hòa thượng San-Kyaung Sayadaw tô chức một cuộc thi với 20 câu 
hỏi cho hai ngàn sinh viên. Tì kheo Nana-dhaja là thí sinh duy nhất trả lời thỏa đáng 
đủ cả 20 câu hỏi. Các câu trả lời được xuất bản sau này vảo năm 1880, dưới tựa 

đề Pàramì-Dipani (Sách học về Ba la mật). Đây là cuốn sách đầu tiên trong số nhiều 
sách bằng tiếng Pàli và Miễn Điện được Hòa thượng Ledi Sayadaw xuất bản. 


Trong thời gian ông học tại Mandalay, vua Min Don Mm bảo trợ cho Đại hội kết tập 
kinh điển lần thứ năm, triệu tập các tì kheo từ khắp nơi về để đọc và đối chiếu kinh 
Tam Tạng. Đại hội được tô chức tại Mandalay năm 1871, và những bản văn được xác 
nhận đã được khắc vào 729 phiến đá cẩm thạch vẫn còn được giữ cho đến ngày nay 
(mỗi phiến kinh được đặt trong một ngôi chùa nhỏ) chung quanh ngôi Đền Kuthodaw 
vàng ở chân núi Mandalay. Ở Đại hội này, Tì kheo Nana-dhaja đã giúp đỡ trong công 
việc biên tập và dịch các bản văn Abhidhamma (Vì Diệu Pháp). 


Sau tám năm làm tì kheo, và sau khi đã qua tất cả các kì thi, Hòa thượng Nana-dhaja 
được chứng nhận làm giảng viên Pàii tập sự tại Tu viện San-Kyaung (cũng gọi là Tu 
viện Maha-Jotikarama) là nơi ông đã theo học trước đây. 


Ông ở lại đây trong tám năm, vừa dạy học vừa tiếp tục công việc nghiên cứu riêng của 
mình, cho tới năm 1882 thì trở về Monywa. Hồi đó Monywa là một trung tâm thị trấn 
nhỏ bên bờ phía. đông con sông Chindwin, thị trẫn này nỗi tiếng về phương pháp 
giảng dạy bao gồm toàn bộ kinh Tam Tạng, chứ không chỉ dạy từng phần chọn lọc 
của kinh. 


Trong thời gian giảng dạy Pàli cho các tì kheo và tập sinh tại Monywa, thầy có thói 
quen ban ngày đi ra thị trấn đề giảng dạy, còn ban đêm thầy đi qua bên bờ phía tây 
sông Chindwin để suy niệm trong một vihara (cái am) ở sườn núi Lak- -pan-taung. Tuy 
chúng ta không có những tài liệu chắc chắn, nhưng có lẽ đây là thời kì thầy bắt đầu 


hành thiền Vipassãna theo lỗi truyền thống Miến Điện: luyệnànàpàna (hít thở) 
và yedanà (cảm thọ). 


Năm 1885 người Anh thôn tính miền thượng Myanma và bắt vị vua cuối cùng là 
Thibaw (cai trị từ 1878-1885) đi đày. Năm sau đó, 1886, Hòa thượng Nana-dhaja lui 
về ở ân trong rừng Ledi ở sát phía bắc Monywa. Sau một thời gian ngăn, nhiều tì kheo 
bắt đầu tìm đến xin thầy dạy họ. Một tu viện được dựng lên cho họ ở và lấy tên là 
Ledi-tawya. Cũng từ đó thây lấy tên là Ledi, là tên gọi thầy được biết đến nhiều nhất: 
Ledi Sayadaw. Người ta nói sở dĩ Monywa đã trở thành thị trấn lớn như hôm nay là vì 
rất nhiều người bị thu hút đến tu viện của Ledi Sayadaw ở thị trấn này. Tuy thầy dạy 
cho nhiều học sinh thỉnh tu tại Ledi- -tawya, nhưng thây vẫn giữ thói quen sống ấn dật 
tại cái amwihara của thầy bên kia sông để hành thiên. 


Sau khi thầy đã sống hơn mười năm ở tu viện Ledi trong rừng, các tác phẩm nghiên 
cứu chính của thầy bắt đầu được xuất bản. Tác phẩm đầu tiên là Paramattha- 

Dipani (Sách học về Pháp chân để), xuất bản năm 1897. Cuốn thứ hai trong thời kì 
này là Mirufa Dipani, sách học văn phạm Pàli. Nhờ những sách này, thầy nổi danh là 
một trong những tu sĩ Phật giáo uyên bác nhất tại Myanma. 


Tuy Ledi Sayadaw trụ trì tại tu viện Ledi-tawya, thỉnh thoảng thầy cũng đi khắp nước 
Myanma để giảng dạy các khóa thiền và kinh Phật. Chính trong những chuyến du 
hành ngang dọc khắp Myanma mà thầy đã viết nhiều cuốn sách được xuất bản sau 
này. Ví dụ, thầy viết Paticca-samuppada Dipani trong hai ngày khi thầy đi thuyền từ 
Mandalay tới Prome. Thầy không có sách nào để tham khảo, nhưng thầy không cần vì 
thầy đã rất am tường kinh Tam Tạng. Trong tác phẩm Sách học về Phật giáo, cô liệt 
kê cả thảy 26 sách thuộc loại học tập (đispamis), chú giải, tiểu luận, v.v... do thầy biên 
soạn, nhưng danh sách này chưa bao gồm đây đủ các tác phẩm của thầy. 


Ledi Sayadaw thực là một tì kheo hiểm co,ù trỗi vượt cả về pariyàfri (lí 

thuyết Dhamma, pháp học). lẫn pafipati (thực hành Dhamma, pháp hành). Sau này 
thầy cũng viết nhiều sách về Phật pháp bằng tiếng Miến. Thầy nói thầy muốn viết sao 
cho một người dân quê bình thường cũng có thể hiểu. Trước thời của thầy, người ta 
không quen viết về các đề tài Phật pháp mà người dân thường có thể hiểu. Thậm chí 
khi giảng dạy bằng miệng, các tì kheo cũng thường đọc lên những đoạn dải bằng tiếng 
Pàli rồi dịch từng chữ cả đoạn, làm cho những người bình thường khó có thể hiểu nổi. 
Đó phải là sức mạnh của sự hiểu biết thực tiễn nơi Ledi Sayadaw và kết quả của lòng 
nhân hậu của thầy tràn ra trong ước muốn của thầy đề truyền bá Phật pháp đến mọi 
tầng lớp trong xã hội. 


Nhờ quá nỗi tiếng vừa là một học giả vừa là một thiền sư bậc thầy, nên thầy được 
chính quyên Anh của An Độ, đang cai trị Miễn Điện lúc đó, trao tặng danh 
hiệu Aggamahapandhia (Đại học sĩ). Thây cũng được nhận băng Tiên sĩ văn chương 


của Đại học Yangon, và các bản dịch một số bài thảo luận của thầy về các điểm trong 
VỊ Diệu Pháp đã được xuât bản trong “Tạp Chí của Hội PàlI" tại Luân Đôn. 


Vào những năm cuối đời, mắt của Hòa thượng Ledi Sayadaw bị suy yếu, có lẽ do 
những năm đọc sách, nghiên cứu, viết lách, thường với ánh sáng rất kém.Năm 73 tuổi 
thầy bị mù hoàn toàn và những năm còn lại của cuộc đời, thầy chỉ chuyên chăm vào 
việc suy niệm và dạy suy niệm. Thiền sư Ledi qua đời năm 1923 hưởng thọ 77 tuổi. 


Hòa thượng Ledi Sayadaw có lẽ là khuôn mặt Phật giáo xuất chúng của thời đại ông. 
Tất cả những ai đã tiếp xúc với Giáo pháp trong những năm gần đây đều nặng ân đối 
với vị tu sĩ uyên bác thánh thiện này, là người đã góp phần làm sống lại việc thực 
hành Vipassãna truyền thống, giúp cho cả những người xuất gia lẫn những người tại 
gia đều có thể dễ dàng thực hành nó. Ngoài khía cạnh quan trọng nhất này của những 
lời giảng dạy của ông, các tác phẩm ngắn gọn, sáng sủa, súc tích và uyên bác của ông 
cũng đã giúp làm sáng tỏ khía cạnh kinh nghiệm thực hành của Dhamma. 


Chim con được sinh ra từ lòng mẹ trước tiên trong hình quả trứng. Nó được sinh ra 
lân thứ hai khi đập bê vỏ trứng. Sau cùng khi đã đủ lông đủ cánh, nó được sinh ra từ 
tô của nó đê có thê bay đi khăp bôn phương trời. 


Đối với các hành giả cũng thế. Trước tiên họ được sinh ra từ những suy tưởng mông 
lung của tâm trí, và chúng cứ đi theo họ mãi trong cái vòng luân hôi vô tận, qua việc 
thực hành niệm thân (kàyanupassannà) một cách thành công, hay bằng việc thực hành 
suy niệm thanh thản. 


Thứ hai, khi họ đạt được năng lực quán sát (Vipassana) thân, tâm, các thực tại kết hợp 
(rùpa (săc),nzma (danh), khandhà (uần), v.v..., họ được thoát khỏi mức độ ngu dôt thô 
thiên. 


Sau cùng, khi bảy yếu tô giác ngộ (bojjhaÍga) phát triển và chín mùi, họ hoàn toàn 
trưởng thành bằng việc đạt sự hiểu biết về đạo siêu thế (Jokuftfara- -massa-nana) gọi 
là sambodli (toàn giác). Như thế họ được sinh ra từ tình trạng vật chất thế tục 
(puthujjana), đạt tới tình trạng các chân lí cao thượng (ariyä) -- tình trạng siêu thế: 
nibbàna — Níp bàn. 

-- Trích "Những Đòi Hỏi của Giác Ngộ” (Bodhipakkhiya Dipam) của Hòa thượng 
LedI Sayadaw. 


Saya Thetgyi (1873-1945) 
Saya Thetgyi sinh ngày 27 tháng 6 năm 1873 tại làng quê Pyawbwegyl, cách Yangon 


8 dặm về phía nam, và được đặt tên là Maung Po Thet. Cậu có hai em trai và một em 
gái. Khi Maung Po Thet khoảng 10 tuôi thì cha mât, đê lại bà mẹ phải nuôi nâng bôn 


đứa con nhỏ. Mẹ cậu làm và bán khoai chiên đề kiếm tiền nuôi gia đình, và cậu phải 
phụ giúp mẹ đi khắp làng đê bán hêt hàng cho mẹ. 


Vì cần phải phụ giúp gia đình, Maung Po chỉ được học hảnh tại trường rất ít -- khoảng 
sáu năm. Cha mẹ cậu không có đât đai hay ruộng vườn gì cả, và họ thường phải đi 
mót lúa ở các ruộng vào môi vụ gặt. 


Khi lên 14 tuôi, cậu đi kéo xe bò chở lúa thuê đê kiêm tiên. Được bao nhiêu tiên cậu 
đêu đưa vê cho mẹ. Dạo đó cậu còn rât bé nên phải mang theo một cái thùng gỗ đặc 
biệt đê leo lên xe hay xuông xe. 


Theo tục lệ, khi lên khoảng 16 tuôi, cậu cưới vợ là cô Ma Hmyn. Vợ cậu là con gái út 
của một điền chủ và nhà buôn gạo giàu có. Vợ chồng Maung Po sinh được hai con, 
một gái vả một trai. Cũng theo tục lệ, họ sống chung ở nhà vợ với cha mẹ và hai chị 
gái của vợ. Chị thứ hai tên là Ma Yin sống độc thân và trông nom rất thành công một 
công việc kinh doanh nhỏ. Về sau bà chị này giúp đỡ U Thet rất đắc lực trong việc 
thực hành và giảng dạy thiền của ông. Khoảng 23 tuổi, U Thet bắt đầu luyện tập thiền 
với một thiền sư tại gia, Saya Nyunt. Ông đã học được của thiền sư nảy phương 
phápànàpàna (niệm hơi thở) thực hành nó trong 7 năm. 


Hai vợ chồng U Thet có nhiều bạn bẻ và họ hàng sống gần gũi trong làng. Với đông 
đảo chú bác, cô dì, anh chị em và các cháu họ, bên nội bên ngoại, họ sống một nếp 
sông đồng quê đầy thơ mộng trong sự hòa hợp và đầm ấm giữa gia đình và bè bạn. 
Cảnh an bình hạnh phúc này đã tan biến khi một trận dịch tả tàn phá làng vào năm 
1903. Nhiêu dân làng bị chết, có người chết chỉ sau vài ngày mắc bệnh. U Thet cũng 
mắt cả hai đứa con vả những người thân khác. Tai ương này đã tác động mạnh đến Ũ 
Thet. Ông không thể tìm được sự an ủi nào nữa, và trong cảnh tuyệt vọng ông muốn 
tìm ra lối thoát cho cảnh cùng khổ của mình. Ông xin phép vợ, chị dâu và gia đình để 
ông rời bỏ làng quê. Ông đề lại công việc đồng áng cho gia đình gánh vác, rồi ông ra 
đi tìm đường thiêng liêng, cùng với một người bạn đồng hành và môn đệ là U Nyo. 


U Thet đi lang thang khắp nước Myanma trong cuộc tìm kiếm thiêng liêng của mình, 
đến thăm các khu ẩn cư trên núi và các tu viện trong rừng, học hỏi với các thầy dạy 
khác nhau, cả tu sĩ lẫn người thế tục. Sau cùng, theo lời khuyên của thầy cũ là Saya 
Nyunt, ông đi lên miền bắc tới Monywa để thụ giáo với Hòa thượng Ledi Sayadaw. 


U Thet ở với Ledi Sayadaw cả thảy bảy năm, trong suốt thời gian này vợ và chị dâu 
của ông câp dưỡng cho ông băng cách gởi tiên do các vụ thu hoạch hăng năm của gia 
đình. 


Sau bảy năm, ông cùng U Nyo trở về làng, nhưng không trở về nhà cũ của mình. Lúc 
ông khởi hành, Ledi Sayadaw đã khuyên ông chuyên chăm luyện tập sưmàdh¡ (định) 
và 2añna (tuệ) đề ông có thê bắt đầu giảng dạy. 


Theo lời khuyên của thầy, nên vừa đến Pyawbwegyi, họ đi thắng tới giảng đường 
(sa/a) ở bìa nông trại của gia đình, và họ dùng đó làm hội trường Giáo pháp. Tại đây 
họ bắt đầu suy niệm liên tục. Họ nhờ một phụ nữ ở gần đó lo cơm nước mỗi ngày hai 
bữa cho họ trong khi họ hành thiền. 


U Thet tiếp tục sống như thế trong suốt một năm. Ông đã tiễn bộ nhanh về suy niệm, 
và sau thời kỉ này ông cảm thấy cân đến lời khuyên của thầy ông. Ông không thể đích 
thân đến gặp thầy, nhưng ông biết trong nhà mình có những sách của thầy cất trong tủ. 
Vì vậy, ông trở về nhà đề tham khảo các sách ấy. 


Vợ và chị dâu ông rất giận vì ông không trở về nhà sau một thời gian văng nhà lâu 
như thế. Vợ ông thậm chí đã quyết định bỏ ông. Khi các chị em thấy U Thét về đến 
gần nhà, họ quyết định không thèm chào hỏi ô ông. Nhưng ngay khi ông đến cửa, họ 
không thể nào cưỡng lại tình cảm của họ và đã vôn vã tiếp đón ô ông. Họ nói chuyện 
với nhau một lát, rồi U Thet xin họ tha thứ cho ông, là điều họ sẵn sàng làm ngay. 


Họ mời ông dùng trà và dùng bữa với họ. Ông đi kiếm những cuốn sách rôi giải thích 
cho vợ ông răng bây giờ ông đang sống theo bát giới và không quay trở về đời sống 
gia đình nữa. Từ nay họ sẽ sông với nhau như anh chị em. 


Vợ và chị dâu của ông mời ông về nhà mỗi ngày để ăn sáng, và họ rất vui lòng tiếp 
tục câp dưỡng cho ông. Ông vô cùng biệt ơn lòng quảng đại của họ và ông nói cách 
duy nhât ông có thê trả ơn họ là trao tặng cho họ Giáo pháp. 


Lúc đầu người dân làng đều không muốn đến để nghe U Thet giảng dạy. Họ tưởng 
lầm rằng ông quá đau buồn vì mất các con và xa làng, nên nay ông đã bị điên. Nhưng 
dần dần qua những lời nói và hành động của ông họ nhận ra rằng ông đã là một con 
người được biến đồi, một người sống theo Giáo pháp. 


U Thet bắt đầu dạy ànàpàna (niệm hơi thở) cho một nhóm khoảng mười lăm người 
vào năm 1914, khi ông 4l tuôi. Tât cả các thiên sinh đêu ở lại nhà khách, có người 
thỉnh thoảng mới về nhà một lân. 


Một năm sau, U Thet đưa vợ, chị dâu và một ít người khác trong gia đình đến thăm và 
bày tỏ lòng tôn kính đối với thầy của mình. Trong cuộc thăm viễng này, Ledi 
Sayadaw trao cây gậy của mình cho U Thet và nói: "Này, học trò xuất sắc của thầy, 
hãy câm lây cây gậy của thây và ra đi. Hãy giữ gìn nó. Thây không trao gậy này đề 
con được sống lâu, nhưng để làm phần thưởng cho con, để không điều gì bất hạnh xảy 


ra trong đời con. Con đã thành đạt rồi. Từ nay trở đi, con phải giảng dạy Dhamma 
vê rùpa và nama (sắc và danh) cho sáu ngàn người. Giáo pháp con đã học biệt thì vô 
tận, vì thê con hãy truyền bá sasana (giáo pháp). Con hãy thay ta làm rạng danh giáo 
pháp. “ 


Ledi Sayadaw triệu tập các tì kheo của tu viện Ngài và nói: "Người tại gia này là học 
trò xuất sắc U Po Thet của ta... Ông có khả năng dạy thiền giống như ta ... Hãy học 
phương pháp của ông và thực hành." U Thet dạy Thiền Quán (Vipassãna) cho khoảng 
25 tì kheo có học của tu viện, lúc này ông đã được gọi là Saya Thegy1 (saya nghĩa là 
thầy; và øyi là một hậu tố chỉ sự kính trọng). 


Khi quay trở về làng, Saya Thetgyi bàn bạc với gia đình về cách thức đề thi hành lệnh 
truyền bá thiền của Ngài thiền sư Ledi Sayadaw. Lúc đầu Saya Thetgyi nghĩ mình 
phải đi khắp nước để giảng dạy, nhưng chị dâu khuyên ông nên ở lại nhà khách và 
tiếp tục giảng dạy tại hội trường Giáo pháp tại đây. Đúng như chị dâu ông tiên đoán, 
nhiều người bắt đầu đến học, và danh tiếng Saya Thetgyi lan rộng như một bậc thiền 
sư. Ông dạy cho những nông dân chất phác cũng như cho những người thông thạo các 
bản kinh Pàli. Làng của ông không xa thủ đô Yangon bao nhiêu, nên các nhân viên 
chính phủ và các người dân thủ đô, như U Ba Khin, cũng đến học. 


Từ khi rời trung tâm của Ledi Sayadaw trở về, Saya Thetgyi sống tự lập và chỉ ăn mỗi 
ngày một bữa, trong cô tịch và thinh lặng. 


Trong suốt ba mươi năm ông giảng thiền cho mọi người đến với ông, được hướng dẫn 
bởi kinh nghiệm thực hành của ông và sử dụng các thủ bản của Ledi Sayadaw làm 
sách tham khảo. Đến năm 1945, khi ông 72 tuổi, ông đã hoàn thành sứ mạng giảng 
dạy cho hàng ngàn người. Vợ ông đã qua đời; chị dâu ông bị liệt; và sức khỏe của 
chính ông đã suy yêu. Vì the,á ông phân phát hết tải sản của mình cho các cháu trai, 
cháu gái của ông, còn giữ lại năm mươi mẫu ruộng để duy trì hội đường Giáo pháp. 


Ông có hai mươi con trâu đã từng cày ruộng cho ông trong nhiều năm. Ông phân phát 
tất cả cho những người mà ông biết sẽ đối xử tử tế với chúng, rồi cho chúng đi với 
những lời này, "Các con là những ân nhân của ta. Cảm ơn các con vì nhờ các con mà 
lúa đã mọc lên. Bây giờ các con không phải làm việc nữa. Cầu mong cho các con 
được giải thoát khỏi kiếp sống này để có một kiếp sống tốt hơn." 


Saya Thetgyi chuyển đến Yangon vừa để chữa bệnh vừa để ở gần các học sinh của 
ông tại đây. Một trong số học sinh này đã mở một trung tâm thiền ở triền đồi phía bắc 
Chùa Shwedagon. Gần đó có một hầm trú bom đã được xây vào thời Thế chiến thứ 
hai. Saya Thetgyi dùng nơi trú bom này làm hang thiền của mình. Các học sinh của 
ông từ Yangon, kế cả U Ba Khin, đến thăm ông thường xuyên mỗi khi họ có thời giờ. 
Hằng đêm ông thường ngồi thiền cùng với các học sinh của ông, con số lên đến 


khoảng năm mươi người. Trong những cuộc hành thiền tập thể này, Saya Thetgyi 
thường không nói, chỉ quán tưởng trong thính lặng. Trong một lần hành thiền như thế, 
Saya Thetgyi trước đó đã bị nóng lạnh, bỗng nằm ngửa ra và sau một giờ thở rất khó, 
ông đã qua đời. 


Thi hài ông được hỏa táng trên sườn phía bắc của Chùa Shwedagon, và Sayagyi U Ba 
Khin cùng các học trò của ông sau này đã xây một ngôi chùa nhỏ tại đây. Nhưng có lẽ 
đài kỉ niệm thích hợp và lâu bền nhất đề tưởng nhớ vị thiền sư lỗi lạc chính là sự kiện 
nhiệm vụ mà Ledi Sayadaw trao phó cho ông đề truyền bá Giáo pháp cho mọi tầng 
lớp xã hội vẫn đang được tiếp tục. 


Chơi Với Lửa 


Trong số những ngưỜIi đến học thiền với Saya Thetgyi có một học giả Phật giáo, một 
người rất uyên bác. Tiếc thay ông này tỏ ra quan tâm đến lí thuyết Vipassãna nhiều 
hơn là kinh nghiệm thực hành của chính bản thân mình. Nhưng sau khi kết thúc thành 
công khóa học mười ngày, ông ra về rất hài lòng về những gì mình đã làm được. 


Một ít tháng sau người đàn ông này trở lại thăm Saya Thetgyi, và kính cần dâng lên 
thầy một hoặc hai cuốn sách. "Thưa thầy," người đàn ông nói, "Tôi đã viết xong một 
cuốn sách cắt nghĩa cách quán tưởng như thê nào, và tôi đã viết dâng tặng thầy như vị 
thầy của tôi." 

Saya Thetgyi hỏi, "Chỉ có số sách này viết đề tặng tôi ư?" "Ô không, thưa thây. Tất cả 
các sách khác tôi cũng ghi đề tặng thầy." 


"Tốt lắm, nếu anh muốn đề tặng tất cả cho tôi, anh hãy mang tất cả số sách đó đến 
đây." Nhà học giả vui vẻ chấp nhận, vì nghĩ rằng có thể Saya Thetgyi sẽ làm một lễ 
nghi gì đó để chúc phúc cho công trình của mình. Ít ngày sau ông quay trở lại với một 
xe chứa đầy sách. 


"Tất cả sách của anh là ở đây ư?" Saya Thetgyi hỏi. 

"Vâng, thưa thầy," người đàn ông hãnh diện đáp. 

"Tốt lắm," Saya Thetgyi nói, "Anh hãy đưa ra cánh đông hoang đẳng kia." Người học 
giả làm như lời Saya Thet hướng dân, và không quên xêp các sách thành một chông 


ngay ngăn. 


"Bây giờ," thiền sư nói, "Anh vào trong bếp lẫy một chai dầu lửa và mây que diêm ra 
đây." 


"Dầu lửa ä? Diêm à?” Người đàn ông kinh ngạc. Saya Thetgyi sẽ dùng nó làm gì 
trong nghi lề này đây? 


"Phải, dầu lửa và diêm." Một lần nữa học giả làm theo lời thầy, dù hơi miễn cưỡng. 
Khi ông trở lại với chai dâu và que diêm, Saya Thetgy! nói, "Iôt! Bây giờ anh rưới 
dâu lên đông sách và đôt chúng đi." 


Người học giả không còn chịu đựng được nữa. "Cái gì, thưa ngài! jân TH đùa 
đây chứ! Tôi đã vất vả làm việc nhiều tháng trời đề viết cuốn sách này." 


Saya Thetgyi trả lời, "Lẽ ra anh nên dùng thời giờ của mình để quán tưởng thì hơn. 
Làm sao anh có thể dạy người khác quán tưởng mà chính bản thân anh đã không quán 
tưởng sâu xa? Cho dù anh đã hiểu nó rành rọt, làm sao anh có thể hi vọng người khác 
cũng học được cách quán tưởng từ một cuốn sách? Họ chắc chắn sẽ tự đốt cháy mình 
giống như đám trẻ chơi với lửa vậy. Tốt hơn anh nên đốt mớ sách nảy đi!" 


Webu Sayadaw (1896-1977) 


Hòa thượng Webu Sayadaw là một trong SỐ những tì kheo được kính trọng đặc biệt ở 
Myanma trong thê kỉ này. Nét độc đáo của ông là ở chô dành hoàn toàn tâm quan 
trọng cho việc chuyên chăm thực hành hơn là sự thành tựu trong việc nghiên cứu lí 
thuyết 


Webu Sayadaw sinh ngày 17 tháng 2 năm 1896 tại làng Ingyinpin thuộc miền thượng 
Myanma. Theo truyền thống, lúc lên 9 tuổi ông vào chùa đề trở thành Sa di và bắt đầu 
được đào luyện về Kinh điển Pàli cho tới lúc ông 27 tuổi. Năm 1923 (bảy năm sau khi 
thụ giới), ông rời tu viện và sống bốn năm trong cảnh cô tịch. 


Ông thực hành (và sau này dạy) phương pháp ànàpàna-szii (ý thức việc hít vào và thở 
ra). Ông nói khi thực hành phương pháp này ở mức độ tập trung rất sâu, người ta có 
thể phát triển Vipassãna(quán thông) về những đặc tính cốt yêu của mọi kinh 

nghiệm: amicca (vô thường), anafà (vô ngã) vàdukkha (khô não). 


Webu Sayadaw nỗi tiếng về sự chuyên chăm không nao núng trong việc quán tưởng 
và trải qua hâu hêt thời gian của mình trong cảnh cô tịch. Người ta coi ông là một A- 
La-Hán, và người ta cũng nói ông không bao giờ ngủ. 


Trong năm mươi bảy năm đầu cuộc đời, Webu Sayadaw sống ở Myanma thượng, chia 
thời giờ của mình cho ba trung tâm thiền ở một khu vực nhỏ. Sau chuyên đi lần đầu 
tiên tới Yangon, theo lời mời của Sayagy1 U Ba Khin năm 1953, ông cũng xuống 
vùng Myanma hạ, và thỉnh thoảng đi lại ở đây để giảng dạy và quán tưởng. Ông cũng 
đi hành hương tới Ân Độ và Sri Lanka. Webu Sayadaw qua những ngày cuối đời 


mình ở trung tâm thiền tại làng quê nơi ông sinh trưởng. Ông qua đời ngày 26 tháng 6 
năm 1977, hưởng thọ 8T tuôi. 


Lần Sơ Ngộ Của Webu Sayadaw Với Sayagyi U Ba Khin 


Đầu năm 1914, xảy ra một sự kiện có tầm quan trọng lớn cho cuộc đời U Ba Khin. 
Ông được bô nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Hội đồng Quản trị Đường sắt Miễn 
Điện. Một trong những nhiệm vụ của ông là đi lại trên tuyến đường Rangoon- 
Mandalay để kiểm tra các số sách kế toán của các nhà ga địa phương. Ông dùng một 
toa xe đặc biệt dành cho Kế toán trưởng, với đầy đủ phương tiện làm việc văn phòng 
và ngủ nghỉ. Toa xe của ông được móc vảo xe lửa chính, và được tháo ra ở những nhà 
ga khác nhau. 


Vào một ngày tháng bảy, do lầm lẫn, toa xe của ông được tháo ra ở một ga trong 
thành phố Kyaukse, cách Mandalay 40 đặm về phía nam. Tuy ông không có chương 
trình kiểm toán ở ga này, nhưng với tư cách Kế toán trưởng, ông có quyên kiểm tra 
bất cứ ga nảo, và ông đã làm chuyện này. Khi xong công việc kiểm toán tại đây, ông 
quyết định đến thăm ga kế cận là Shwctharlyaung HIlI và ông ra đi với viên trưởng ga 
địa phương. Sayagyl trước đó đã từng nghe nói đến một vị sư tên là Webu Sayadaw 
đang sông tại đây và là người đã đạt mức độ phát triển cao. Từ trên đỉnh đồi họ có thể 
thấy ở xa xa một chòm nhà san sát nhau. Họ nhận ra đó là tu viện của Webu Sayadaw 
và họ đã quyết định đi đến đó. 


Khoảng 3 giờ chiều họ đã đến nơi. Một sư bà đang ngồi giã ớt và đậu, và họ hỏi bà họ 
có thê thăm Sayagyi được không. "Giờ này sư thầy không gặp ai cả," bà nói. "Thây 
đang suy niệm và sẽ không ra khỏi lều của thầy cho tới sáu giờ. Sư thầy không tiếp 
khách. Thầy chỉ ra khỏi lều khoảng nửa giờ ban tối. Lúc đó nếu gặp ai thầy sẽ giảng 
dạy một chút rồi lại về lều. Thầy không tiếp ai vào những lúc họ muốn gặp thầy." 


U Ba Khin giải thích cho bà ấy rằng ông là khách từ Yangon tới và không có nhiều 
thời giờ. Ông rất muốn gặp Webu Sayadaw. Có thể gặp sư thầy ở ngoài lều không? Sư 
bà chỉ tay về phía lều, một căn nhà nhỏ làm bằng tre, và hai người khách cùng nhau 
đến đó. Sayagyi quì gối xuống đất và nói, "Kính thưa Thây, con đã đi đường xa từ 
Myanma hạ, Yangon đến đây và con muốn thăm thây." 


AI nây đều ngạc nhiên khi cánh cửa mở ra và Webu Sayadaw xuât hiện, cùng với một 
bây muôi bay ra. U Ba Khin cúi chào, đê ý giữ thái độ tập trung nơi thân thê với ý 
thức vê amicca. 


"Người thế tục, anh ước vọng điều gì?" Webu Sayadaw hỏi Sayagyi. 


""Thưa thầy, con ước vọng đạt Níp bàn, “U Ba Khin trả lời. 


"Níp bàn? Anh sẽ đạt được Níp bàn băng cách nào 2” 

"Băng suy niệm và ý thức về anicca, thưa thầy," Sayagyi nói. 
"Anh đã học được ý thức về anicca này ở đâu?" 

Sayagyi giải thích mình đã học thiền Vipassãäna với Sya Thetgyi. 
"Anh đã hành thiền Vipassãna sao?" 

"Vâng, thưa thầy, con đang hành thiền Vipassäna." 


"Vipassana loại nào?" Webu Sayadaw hỏi kĩ hơn và Sayagyl kể ra những chi tiết. 
Sayadaw rất hài lòng. Ông nói, "Ta đã suy niệm trong khu rừng vắng này một mình đã 
nhiều năm để cảm nghiệm những giai đoạn của Vipassãna như anh mô tả. " Ông lấy 
làm lạ vì gặp một người trưởng gia đã đạt sự thành thạo về thiền như thế mà không 
phải là một tu sĩ. 


Webu Sayadaw cùng hành thiền với Sayagyi, và sau một lúc ông nói, "Anh phải bắt 
đầu giảng dạy ngay bây giờ. Anh đã đạt được pàramì khá lắm (ba-la-mật, sức mạnh 
nội tâm tích lũy), bây giờ anh phải dạy Dhamma cho người khác. Đừng đề ai gặp anh 
mà phải lỡ mất những ơn ích của việc giảng dạy này. Anh không được chờ đợi. Anh 
phải giảng dạy -- giảng dạy ngay bây giờ!" 


Với một sự khích lệ có sức mạnh như thế từ con người thánh thiện này, U Ba Khin 
cảm thấy mình không có chọn lựa nào khác ngoài việc phải giảng dạy. Khi ông trở về 
ga xe lửa, người trợ lí trưởng øa trở thành học trò đầu tiên của ông. Sayagyi đã dạy 
người này tập ànàpàna (niệm hơi thở) ngay trên toa xe của mình, dùng hai chiếc bàn 
trong toa ăn làm ghế ngồi thiền. 


Tuy phải một thập kỉ sau Sayagyi mới bắt đầu dạy một cách chính thức, nhưng sự 
kiện này là một bước ngoặt quan trọng. Nó đánh dấu thời điểm Sayagyi bắt đầu đem 
những hiểu biết về thiền của mình chia sẻ cho những người khác. 

-ooOoo- 
HỎI VÀ TRẢ LỜI 


HỎI: U Ba Khin đóng vai trò lịch sử nào trong việc phát triển và truyền bá phương 
pháp thiên Vipassana? 


S.N. Goenka: U Ba Khin khám phá rằng mình đang tiếp nối công việc giảng dạy 
thiên Vipassana gân hai ngàn năm trăm năm sau khi Đức Phật đã dạy, phù hợp với 


một số lời tiên tri rằng vào thời này Phật pháp dưới hình thức thiền Vipassãna sẽ bắt 
đầu được truyền bá. Đúng vào thời điểm này U Ba Khin bắt đầu giảng dạy. Như đã 
nói trước đây, ông vướng bận quá nhiều trách nhiệm xã hội khiến ông không có nhiều 
thời giờ dành cho việc truyền bá thiền Vipassäna, nhưng ông đã dạy cho một số người 
lỗi lạc để họ trở thành những công cụ truyền bá Phật pháp dưới hình thức thiền 
Vipassãna. 


HỎI: Giáo huấn của U Ba Khin có những đặc điểm chính nào? 


SNG: Hành giả phải bắt đầu với sìla: nghĩa là họ phải bắt đầu tôn trọng một số 
nguyên tắc đạo đức cơ bản trong đời sống của họ. Rồi họ phải bắt đầu phát 

triển samàdhi (định, tập trung tâm trí), vun trồng sự ý thức về sự hít thở tự nhiên, chỉ 
có sự hít thở thuần túy chứ không tập trung vào những đối tượng nào khác. Tiếp đến 
họ phải bắt đầu phát triển paññz (trí tuệ, tuệ giác) băng việc quan sát các cảm giác 
trên thân thể. Khi quan sát cảm giác băng sự thanh thản, không phản ứng, và hiểu rõ 
tính chất aicca (vô thường) của cảm giác, người ta học được cách chấm dứt việc phát 
sinh những điều tiêu cực trong tâm trí, như thế sẽ giúp làm cho những điều tiêu cực đã 
tích lũy này hiện lên trên bề mặt để có thể bị nhồ sạch tận gốc rễ. Đó là điều U Ba 
Khin đã giảng dạy; đó là điều Đức Phật đã giảng dạy; đó là điều bản thân tôi đang 
giảng dạy. 


HỎI: Nét độc đáo của thiền Vipassãna mà U Ba Khin giảng dạy là gì? 


SNG: Dành tất cả tầm quan trọng cho bhàyanà-rmayà-paññä, là tuệ giác người ta đạt 
được qua kinh nghiệm trực tiếp của bản thân (tu tuệ). Với sua-mayà-paññä (tuệ giác 
đạt đươc chỉ qua việc nghe người khác, văn tuệ) hay c/à-rm„ayà-pañña (tuệ giác đạt 
được qua suy luận và phân tách của lí trí, tư tuệ), người ta có thể thanh tây tâm của 
mình, nhưng chỉ ở mức nào thôi. Nhưng với bhàyanà-mayà-paññaä, người ta có thể 
thanh tây tâm của mình ở mức sâu nhất. Đức Phật gọi tình trạng tâm bị chi phối 

là sankhàra anusaya kilesa, nghĩa là hành phiền não kín ấn nơi tâm vô thức. Ngài dạy 
rằng chỉ khi những điều kiện tiêu cực này bị diệt trừ người ta mới hoàn toàn được giải 
thoát. Và chỉ có thể đạt được điều này nhờ bhàyanà-rmayà-paññaä, nghĩa là với tuệ giác 
đạt được từ kinh nghiệm trực tiếp. Và kinh nghiệm trực tiếp này chỉ có thể đạt được 
nhờ quan sát một cách thanh thản các cảm giác nơi cơ thể. Đây là đóng góp cơ bản 
của Đức Phật cho nhân loại và đây là điều mà U Ba Khin tiếp tục giảng dạy. 


HỎI: U Ba Khin có tương quan như thế nào với cộng đồng tu trì của Myanma? 


SNG: Ông có những mối quan hệ tuyệt vời với cộng đồng tu sĩ ở Myanma và có lòng 
kính trọng sâu sắc đối với các bậc thầy trong tu viện, và những vị này cũng quan hệ 
rất tốt với ông. Họ rất quí mến ông và tự hảo vì việc giảng dạy của ông. Họ coi đó là 
cách giảng dạy thiền Vipassãna đúng đắn. Họ rất vui vì ông, và tự nhiên họ ao ước giá 


như U Ba Khin là một tu sĩ để nhiều tu sĩ có thể tham dự các khóa thiền của ông. 
Nhưng U Ba Khin không sẵn sàng đáp ứng điều này, đơn giản là vì ông muốn truyền 
bá Dhamma cả cho những người không coi mình là Phật tử. Mặc áo thây chùa để 
giảng cho họ có thể bị cắt nghĩa như là muốn lôi kéo họ ngả theo một giáo phái hay 
tôn giáo. U Ba Khin ý thức trở ngại này. Ông muốn những người thế tục, những người 
gia trưởng, cũng học được phương pháp phổ quát này để thanh tây tâm trí khỏi những 
điều tiêu cực, đề họ có thể trở thành những con người ở đời tốt hơn, những gia trưởng 
tốt hơn. Vì vậy ông tiếp tục sống bậc sống tại gia, để nêu một gương sáng, để là một 
nguồn cảm hứng cho mọi người. 


HỎI: U Ba Khin đã bắt đầu học loại thiền Vipassãna nào? Và ông đã đưa những thay 
đôi nảo vào trong những lời giảng dạy của ông? 


SNG: Không một thay đổi nào. Điều gì ông đã học, ông truyền lại cho các thế hệ 
tương lai y như thế. Không có ai đã đưa sự thay đôi nảo vào trong phương pháp này. 


HỎI: Ông có nghĩ U Ba Khin đã dạy đúng y như Đức Phật đã dạy không? U Ba Khin 
có thích nghi lời dạy của Phật với thời đại mới không? Nêu có, thì ông đã thay đôi thê 
nào và thay đôi điêu gì đôi với những lời dạy nguyên thủy? 


SNG: Không có thay đôi nào trong lời dạy, nhưng U Ba Khin chắc chắn đã tìm cách 
trình bày những lời dạy của Đức Phật cho thích hợp với những người đến nghe ông 
giảng. Với người ngoài Phật giáo, với những người phương Tây nói tiếng Anh, những 
người có não trạng khoa học hơn, ông trình bày giáo huấn một cách khoa học hơn. 
Như thế việc giảng dạy được thích nghi cho hợp khẩu vị của người nghe, nhưng thực 
chất lời giảng dạy thì không thay đôi. 


HỎI: Tại sao việc giảng dạy của ông được gọi là "theo truyền thống của Sayagyi U 
Ba Khin”"? U Ba Khin có khởi xướng một truyền thông Phật giáo sao? 


SNG: U Ba Khim luôn luôn nói đến truyền thông Phật giáo, truyền thông đã được 
chuyên qua Myanma và được tiếp nói lưu truyền qua ba thế hệ các vị thiền sư mà 
chúng ta nói tới: Ledi Sayadaw, học trò Saya Thetgyi của ông, và cuối cùng là U Ba 
Khin. Chúng tôi dùng lối nói "theo truyền thống U Ba Khin" vì ông là vị thiền sư cuối 
cùng và rất nổi tiếng trong nuớc của ông, nhưng nói thế không có nghĩa phương pháp 
này do ông phát minh ra. Đây là một phương pháp cũ được ông giảng dạy một cách 
tân thời. 


HỎI: Trong việc giảng dạy của ông, ông có theo cùng một đường lỗi giống như U Ba 
Khin hay ông đã có những thay đôi của riêng ông? 


SNG: Không có thay đôi nào cả. Không thể thay đôi điều gì trong lời dạy của Phật. 
Chỉ có ai là siêu-Phật mới có thê thay đổi điều gì. Còn tất cả chúng ta đều ở dưới Phật, 
chưa đạt được Phật tính, chúng ta không được thay đổi điều gì. Đề làm cho lời giảng 
dễ hiểu, chúng ta không cần sửa đổi nội dung: nhưng tất nhiên chúng ta có thể thay 
đổi cách thức giảng dạy. Đó là cách thức U Ba Khin đã làm khi ông phải giảng dạy 
cho những học trò phương Tây, ông đã giảng giải một cách khoa học, khiến họ có thê 
hiểu được -- cũng giống như tôi đã làm khi tôi đến Ân Độ, và phải đối diện với rất 
nhiều người thuộc các giáo phái khác nhau. Bản thân tôi gốc Ân Độ và biết về lịch sử 
tôn giáo và tín ngưỡng của người Ấn Độ, nên khi tôi 8ặp một người, tôi phải hiểu bối 
cảnh của người đó và cắt nghĩa cách nào đề họ có thê hiểu rõ hơn lời dạy của Phật. 
Nói như thế không có nghĩa là thay đổi phương pháp. Chỉ là thay đổi cách cắt nghĩa 
để họ có thể hiểu một cách tường tận và không còn chút nghi ngờ nào. 


-OooOOoo- 


Chương Bốn 
NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA PHƯƠNG PHÁP U BA KHIN 
-ooOoo- 


"Để tiến bộ trong việc suy niệm thiên Vipassäna, thiên sinh phải ý thức về anicca (vô 
thường) liên tục bao lâu mà mình có thể. Đức Phật đã khuyên dạy các tì kheo phải cố 
găng luôn ý thức về anicca (vô thường), dukkha (khổ não) hay anafta (vô ngã) trong 
mọi fư thế của các thầy... Ý thức liên tục về vô thường, khổ não và vô ngã, chính là bí 
quyết thành công. 


Những lời cuối cùng của Đức Phật trước khi trút hơi thở cuối cùng và ra đi vào cối 
Vô Dự Niết Bàn- Maha Parinibbana là: "Vô thường là bản chất nội tại của mọi sự 
vật. Hãy chuyên tâm thực hành đề được giải thoát. " 


Đây chính là cốt ty của mọi lời dạy của ngài trong 45 năm giảng dạy. Nếu bạn liên 
tục giữ được ý thức về tính vô SH HD nội tại trong mọi sự vật, chắc chắn rằng với 
thời gian bạn sẽ đạt được mục tiếu. " -- Sayagyi U Ba Khin 


U Ba Khin đã phát triển một phương pháp trực tiếp để hành thiền quán - Vipassãna, 
giúp người ta có thể nắm bắt được nó trong một thời gian luyện tập ngắn và từ đó tiếp 
tục thực hành nó trong cuộc đời của một người thế tục. Phương pháp của ông có tầm 
quan trọng lớn trong việc truyền bá chánh pháp- Dhamma ở phương Tây, vì trong hai 


mươi năm giảng dạy tại trung tâm của ông, ông đã giảng dạy cho hàng ngàn người 
nước ngoài đê họ nắm bắt trực tiếp việc thực hành sâu xa này mà không cân có hiểu 
biết trước về Phật giáo. Từ khi U Ba Khin qua đời năm 1971, một sô các học trò nhiệt 
thành nhất của ông đã tiếp nối công trình của ông, cả ở Myanma lẫn ở nước ngoài. 


Đâu là mục đích của Thiền quán, sự suy niệm để đạt sự quán triệt thâm sâu này? Nó 
có gì khác biệt đối với một người dành cả đời mình đề chỉ chuyên lo thực hành nó, và 
đối với một người có những trách nhiệm xã hội và gia đình không? Hiểu theo nghĩa 
rộng rãi nhất thì không có khác biệt. Mục đích là chấm dứt đau khổ. Mục tiêu của việc 
thực hành này là cảm nghiệm được sự "bình an Niết bảntrong tâm hồn," như U Ba 
Khin diễn tả. Nhưng những lợi ích nó đem đến cũng ảnh hưởng tới đời sống hằng 
ngày, tới những đau đớn do sự dẫn vặt nội tâm, và tới những mối lo âu sợ hãi phát 
sinh do những căng thắng của đời sống hiện đại. Khả năng sống thực sự giây phút 
hiện tại của mình một cách hòa hợp, khả năng thê hiện tình yêu thương nhân hậu, khả 
năng chu toàn các bồn phận hằng ngày của mình một cách thanh thản không vương 
vấn sự sân hận, tham dục hay ưu tư, là những điều mà cả các tu sĩ lẫn người thế tục 
đều có thê đạt được. 


U Ba Khin nhận thấy rằng, khác với các tu sĩ, các học trò của ông có nhiều giới hạn 
thực tế và có ít thời giờ dành cho việc hành thiền. Hơn nữa, họ phải sống trong thế 
gian và có những mỗi tương tác với xã hội, bị chi phối nhiều bởi môi trường bên 
ngoài chứ không được che chở như trong những bức tường của một tu viện. Những 
điều kiện sống này thường gây cản trở cho nếp sống đạo đức đúng đắn và sự tập trung 
tốt, là những điêu kiện tiên quyết đề có thê đạt sự quán thông. Vì những lí do đó, ông 
cống hiến cho họ một phương pháp giúp họ có thể khắc phục những sức ép này. 
Trong một thời gian ngắn chỉ chừng mười ngày, nhiều thiền sinh của ông đã có thể 
cảm nghiệm ít là một thoáng thực tại nội tâm và có thể tiếp tục kéo dài cảm nghiệm 
này nếu sau khi rời trung tâm họ dảnh mỗi ngày hai giờ đề suy niệm. 


Vì hiểu răng việc thực hành giới đức- sìla- là điều cơ bản, nên ông luôn luôn nhắn 
mạnh tầm quan trọng của việc tuân giữ năm giới luật mà Đức Phật đã truyền dạy 
người thế tục: không giết người, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, và 
không nghiện ngập. 


Đặt nên tảng trên việc thực hành giới luật, phương pháp này có ba tính chất đặc biệt: 
trước hết là sự phát triên một mức độ tập trung nào đó. Vê điêm này U Ba Khin đã 
viết: 


Thiên định - Samadhi là một cách tập luyện cho tâm của mình trở nên thư thái, trong 
sạch và mạnh mẽ, và vì vậy nó là cốt tuỷ của đời sống tu trì, đù là của người theo đạo 
Phật, Do thái, Kitô, Ấn, Hồi, hay Sikh. Thực vậy, nó là mẫu số chung lớn nhất cho 
mọi tôn giáo. Nếu người ta không thanh tây cái tâm của mình khỏi những điều ô uế 


(mivarana) và đưa nó đến trạng thái trong sạch, thì không thể nào hợp nhất được với 
Phạm thiên - Brahma. Tuy mỗi tôn giáo sử dụng những phương pháp khác nhau, 
nhưng mục tiêu phát triển tâm vẫn chỉ là một, đó là đạt được tình trạng thanh thản của 
thân thể và tâm hồn. Thiền sinh ở trung tâm [ Vipassãna] được giúp đỡ đề phát triển 
khả năng tập trung đơn nhất bằng cách luyện tập để tập trung chú ý vào một điểm ở 
môi trên sát cửa mũi, đề ý sự đồng bộ của nhịp thở trong sự im lặng ý thức về nhịp hít 
vào và thở ra... Trong phương pháp niệm hơi thởanapana được áp dụng tại trung tâm, 
có một lợi điểm lớn là việc hít thở không chỉ tự nhiên, mà còn luôn luôn có sẵn đề duy 
trì sự tập trung chú ý của mình và loại trừ mọi tư tưởng nào khác. Với một quyết tâm 
hạn chế dần những làn tư tưởng trước tiên vào vùng quanh mũi với việc niệm hơi thở, 
và dần dần với tần số của nhịp thở ngày càng ngắn hơn, vào một điểm ở môi trên với 
chỉ có hơi nóng của hơi thở mà thôi, thì chắc chắn một thiền sinh suy niệm giỏi có thể 
bảo đảm đạt tình trạng tập trung đơn nhất chỉ trong một ít ngày luyện tập. 


Thiền sinh cần phải phát triển khả năng tập trung trong một thời gian ngắn, đề có thể 
có một mức độ khả dĩ về năng lực đi sâu vào kinh nghiệm đây đủ, thay vì chỉ hiểu biết 
chân lí nội tại băng lí trí mà thôi. Phương pháp này khác với phương pháp truyền 
thống trong tu viện, theo đó thiền sinh phải phát triển một sự tập trung tỉnh vi và cao 
độ. Người hành thiền ngoài đời có ít thời giờ và sự cô tịch hoàn toàn để đạt được mức 
độ tập trung - samàdhï cao như thế. Nhưng đồng thời U Ba Khin không hài lòng với 
việc thực hành tập trung tối thiểu này. Ông còn muốn đạt một mức độ tập trung đủ đề 
thực hành trong lãnh vực tuệ giác sâu xa. 


Đặc trưng thứ hai của phương pháp U Ba Khin là nhân mạnh vào amcca -- vô thường. 
Đức Phật dạy rằng mọi kinh nghiệm, mọi hiện tượng trần thế, đều có ba đặc tính: vô 
thường, khổ não và vô ngã. Khi luyện tập sự tập trung và chỉ quan sát những hiện 
tượng tự nhiên, phải chú ý tập trung vào ba đặc tính này của thực tại. Việc thực hành 
này sẽ dẫn tới sự khử trừ những tin tưởng sai lạc và những sự ràng buộc làm người ta 
trở nên yêu đuối. U Ba Khin dạy rằng cách trực tiếp nhất để hiểu những đặc tính cốt 
yếu này là qua việc ý thức về vó /zởờng . Ông khẳng định rằng vó /zờng là đặc tính 
dễ thấy và dễ hiểu nhất trong ba đặc tính, và việc nhận thức được vồ /ường sẽ tự 
động dẫn tới việc nhận thức được hai đặc tính kia. 


Mục tiêu thực sự của phương pháp mà U Ba Khin dùng để giảng dạy cách hành thiền 
Vipassãna là việc quan sát liên tục những hiện tượng vật lí thay đổi nhất thời nơi cơ 
thê -- quan sát có hệ thống những cảm giác thê lí. Như Đức Phật đã nhắn mạnh nhiều 
lần trong kinh ÄMahasaftipatthana Sufa(Đại Niệm Xứ), thực tại vi tế của sự sinh- 

diệt (samudayavaya) có mặt trong mọi khía cạnh của hiện tượng thân- tâm. Quá trình 
này mạnh và dễ nhận ra nơi những cảm giác của cơ thể. Ông khuyến khích các thiền 
sinh tập trung chú ý vào những cảm giác này để trở nên nhạy cảm đối với quá trình 
biến đổi mà họ có thê quan sát trong kinh nghiệm cảm giác về nóng, lạnh, đau, áp lực, 
v.v... Ông dạy các thiền sinh chỉ cần quan sát bản chất hay thay đôi của các hiện 


tượng nơi thân thể. Ông luôn luôn nhắc nhở rằng việc thực hành liên tục sẽ mang lại 
những kết quả thực tiễn và thiêng liêng. Ông khẳng định rằng một người thế tục cũng 
có thể thực sự cảm nghiệm những kết quả của Níp bàn-nibbànangay ở đời này. Và 
ông khuyến khích người ta không nên chỉ hài lòng với việc thực hành hình thức bề 
ngoài hay với việc đọc những sách viết về những điều này. 


Như S.N. Goenka, học trò của ông diễn tả, việc hành thiền cũng là một "nghệ thuật 
sông." U Ba Khin rât xác tín về sức mạnh của phương pháp là thanh luyện tâm, nên 
ông đã mạnh mẽ cô võ mọi nhân viên trong văn phòng Kế toán trưởng của ông hãy dự 
một khóa thiền do ông hướng dẫn. Vì mục đích này, ông đã dành riêng một khu trong 
văn phòng của ông đề hành thiền. Đôi khi trong những cuộc hội họp đây rối loạn của 
các viên chức chính phủ, thường gồm những người có những ý kiến tranh chấp, trong 
những cuộc thảo luận nóng bỏng nhất, U Ba Khin thường đứng lên rồi đứng yên chăm 
chú nhìn ra cửa số trong một lúc. Rồi ông quay trở lại bàn hội họp. Đồng nghiệp của 
ông nghĩ ông đang nhìn ra thế giới bên ngoài, nhưng Ù Ba Khin giải thích cho những 
người ngồi gần ông rằng ông đang nghỉ một lát để nhìn vào trong tâm của mình, để tái 
lập lại sự tập trung ý thức đề có thê đối diện tốt hơn với những vấn đề đang thảo luận. 


Đặc trưng thứ ba của phương pháp U Ba Khin là mức độ hành thiền tập trung trong 
những quãng thời gian ngắn mười ngày để tạo sự tập trung hoàn toàn của những 
người có ít thời giờ và phải trở lại ngay với trăm công nghìn việc của cuộc sông hằng 
ngày. Vì lí do đó, U Ba Khin luôn luôn nhắn mạnh cho các thiền sinh về những khía 
cạnh thực hành và cụ thể của việc hành thiền, đồng thời giảm thiểu tối đa những cắt 
nghĩa về lí thuyết và giáo lí. Đối với ông, điều quan trọng là sống với Dhamma- giáo 
pháp -- qui luật tự nhiên điều hành vũ trụ -- qua kinh nghiệm bản thân của mỗi người 
trong việc áp dụng một phương pháp trực tiếp và tập trung. 


Tóm tắt đại cương phương pháp này, nó bao gồm việc thực hành nếp sông đạo đức, 

rồi tập trung tâm trí, bắt đầu bằng việc niệm hơi thở, rồi hướng sự tập trung tới các 
phân khác nhau của cơ thể, di chuyển một cách có hệ thống trên khắp cơ thể để phát 
triển một sự ý thức ngày càng đầy đủ và tinh tế về mọi cảm giác phát sinh nơi cơ thể. 
Mục tiêu là nhận thức ngày càng rõ rệt hơn mọi cảm giác khi chúng bộc lộ ra, bất luận 
cảm giác ấy là gì, và nhờ sự nhận thức này đề phát triển một ý thức ngày cảng đầy đủ 
và sâu xa về quá trình sinh diệt của các hiện tượng của tâm và thân mà các cảm giác 
bộc lộ ra. Đây là sự quan sát thân và các cảm giác, thực sự là hai lãnh vực đầu tiên mà 
ý thức phải tập trung vào, như được mô tả trong một bải thuyết giảng cơ bản của Đức 
Phật, kinh Maha satipaftthàna Sufía ( Kinh Đại Niệm Xứ). 


Hai lãnh vực khác (quan sát tâm và tưởng) chỉ được thực hành trong phương pháp này 
khi cần phải duy trì sự liên tục của ý thức: mọi tư tưởng, cảm xúc, v.v... phát sinh 
trong quá trình niệm thân và niệm thọ sẽ được nhận ra khi chúng xuất hiện, nhưng chú 
ý luôn luôn tập trung vào những cảm thọ của thân thê, vì chính nhờ nhận thức rõ ràng 


về chúng và về bản tính vô thường của chúng mà ta đạt được sự thanh luyện tâm. Như 
Đức Phật đã nói: "Trong thân thể sâu thắm chứa đựng tâm và tưởng này, ta khám ng 
ra vũ trụ, nguồn gốc của nó, kết thúc của nó, và cách thức dẫn tới sự kết thúc của nó" 
(Tăng Chị Bộ Kinh, kinh Cafukkanipafa 5.5, Rohitassa). 


Dần dân, khi tri giác về các tiến trình cảm giác trở thành tinh tế và chính xác hơn, sẽ 
có sự gia tăng ý thức về tính hay thay đôi và bản chất mau qua của nó. Đây chính là 
kinh nghiệm về vô thường, về tính thay đôi cơ bản của mọi sự vật đang tồn tại. Theo 
thuật ngữ của U Ba Khin, kinh nghiệm này được mô tả là "sự kích hoạt vô 

thường. ”. Sự kích hoạt, sự ý thức này về tính vô thường ở bình diện kinh nghiệm trực 
tiếp -- lớn mạnh dần dân và lan truyền khắp cơ thê, trong và ngoài -- tây sạch tâm khỏi 
những dục vọng, tham ái, sân hận, lo âu, sợ hãi, và căng thẳng, đồng thời cải tạo lại 
những khuôn mẫu thói quen cũ của tâm. Ích lợi của nó cũng lan rộng tới thân, thường 
làm bớt đi những rối loạn và những bệnh tật thể lí và tâm lí. 


Điều thực sự xảy ra chỉ có thể mô tả một cách tương đối. Dần dân, khi người hành 
thiền thắm nhập sâu hơn vào bản chất thực của các hiện tượng nhờ sự ý thức rõ ràng 
về vồ thường -- nghĩa là, nhờ một sự nhận biết trực tiếp về tính vô thường -- thì lúc đó 
sẽ phát sinh một tâm thái khác, một yếu tố của kinh nghiệm thư thái có tác dụng tây 
trừ tham dục, sân hận, lo âu, sợ hãi. Hậu quả là những sự lôi cuốn hay chán ghét vôn 
gây đau khổ cho chúng ta sẽ còn ảnh hưởng. đến chúng ta nữa, và sự gắn bó vào cái 
mà chúng ta tưởng lầm là bản ngã thường hằng của chúng ta cũng bớt đi. Như lời U 
Ba Khin diễn tả: 


Cũng giống như nhiên liệu càng đốt càng cạn đi, những sức mạnh tiêu cực (những 
phiền não hay sự ô uế) bên trong chúng ta bị loại dần nhờ yếu tố Níp bàn- mibbana 
dharu, là cái chúng ta làm phát sinh với ý thức thực sự về vô /hường trong khi chúng 
ta hành thiên. 


Khi được phát triển đúng mức, kinh nghiệm vô /hzờng đánh vào gốc rễ những sự yếu 
đuối thê lí và tâm lí của người ta và loại bỏ dần dần những điều xấu bên trong, nghĩa 
là những nguyên nhân của các sự yêu đuối thể lí và tâm lí đó. Kinh nghiệm này không 
chỉ dành cho những người xuất gia. Nó cũng dành cho cả người thế tục. Mặc dù có 
những cản trở làm cho người thê tục bị xáo động trong những ngày này, nhưng một 
thiền sư hay người hướng dẫn hành thiền giàu kinh nghiệm có thể giúp một thiền sinh 
đạt kinh nghiệm hiểu thấu vô thường trong một thời gian tương đối ngắn. Một khi đã 
hiểu thấu được nó rồi, điều còn lại là người ấy cần phải lo duy trì nó... 


Đề phát triển nó xa hơn, điều cốt yếu là, sau khi đã hoàn thành một khóa học, người 
hành thiền phải tự mình thực hành một cách đều đặn. Tuy nhiên, U Ba Khin là một 
con người rất thực tế, nên ông không đòi hỏi nơi con người bình thường, bận bịu trong 
cuộc sông phải làm điều không thể: 


Không cân thiết phải...thấu hiểu kinh nghiệm vó /zzờng mọi lúc. Chỉ cần nó được 
thực hành với những nhịp độ đều đặn, bằng cách dành riêng những khoảng thời gian. 
ngắn ban ngày hay ban đêm cho việc hành thiền này. Ít là trong thời gian này, phải cố 
săng định tâm vào bên trong cơ thể, và chỉ ý thức về vô /hÒzờng mà thôi. Nghĩa là...ý 
thức về vồ hưởng phải liên tục từ lúc này qua lúc khác đề không cho phép có những 
tư tưởng viễn vông và lan man xen vảo, vì chúng chắc chăn sẽ gây thiệt hại cho bước 
tiên bộ. 


Và với một thâm quyền vững chắc nhờ kinh nghiệm của mình, U Ba Khin thường nói: 


"Chúng ta không một chút nghi ngờ rằng những kết quả chắc chắn sẽ đến với những 

ai thành tâm và mở lòng để tham dự một khóa huấn luyện dưới sự hướng, dẫn của một 
thiền sư kinh nghiệm -- tôi muốn nói, những kết quả được nhìn nhận là tốt, cụ thê, 
sông động, cá nhân, thực tế -- để giúp họ tiễn bước vững vàng và sống trong tình trạng 
an vui hạnh phúc cho suốt cuộc đời còn lại của họ." 


Ở chương cuối sách này, sẽ có một bài mô tả thực hành vắn tắt những khóa học thiền 
mười ngày "theo truyên thông U Ba Khin." 


-ooOOo- 
HỎI VÀ TRẢ LỜI 
HỎI: Tại sao U Ba Khin nhắn mạnh quá nhiều như thế về sự nhận thức vồ thường? 


S.N. Goenka: Vì đó là điều chính Đức Phật đã dạy. Đức Phật cắt nghĩa rằng lời giảng 
dạy là về sự phát triển tuệ giác, phát triển bhàvanà-rmayà-paññna (tu tuệ, đạt được do 
kinh nghiệm trực tiếp của bản thân), qua việc quan sát những cảm giác của thân với sự 
ý thức về vô £hường, tính vô thường của chúng. Chỉ có kinh nghiệm này, sự nhận thức 
này về tính vô thường, mới có thê dẫn một người đi sâu vào chân lí đích thực của đau 
khổ, và sự đi sâu vào chân lí này sẽ dẫn đến nhận thức về vô ngã, nghĩa là không có 
cái "tôi", không có cái ngã. 


HỎI: Tại sao U Ba Khin nhẫn mạnh quá nhiều về việc phải thực hành liên tục, bằng 
cách tô chức những khóa thiên mười ngày với một chương trình tập trung như thê? 


SNG: Vì đó là điều mà những lời dạy của Đức Phật đòi hỏi -- đó là ý thức về những 
cảm giác trong nhận thức về vồ /zzờng phải được duy trì liên tục, không đứt đoạn, 
ngày và đêm. Thời gian của khóa học chỉ là mười ngày, là một thời gian rất ngăn. Vì 
vậy, vì lợi ích của chính họ, U Ba Khin đề nghị các thiền sinh duy trì sự ý thức liên 
tục lâu bao mả họ có thể. 


HỎI: Tại sao U Ba Khin đề cao tầm quan trọng của việc quan sát các cảm giác của cơ 
thể nhiều nhất? Và tại sao có sự trỗi vượt của việc quan sát các hiện tượng vật chất -- 
và do đó là thân thê với cơ sở của các cảm giác -- như là quan trọng hơn việc quan sát 
các hiện tượng của tâm? 


SNG: Vì khi nói về việc quan sát tâm, đa số người ta hiểu đó không phải như là cảm 
nghiệm về tâm một cách khách quan, mà như là chiêm nghiệm tâm, nghĩa là tiếp tục 
lăn lộn trong tâm, tiếp tục phản ứng, và điều này không phải là lời dạy của Đức Phật. 
Ngược lại, khi người ta quan sát những cảm giác của thân thể, người ta thực sự có một 
kinh nghiệm cụ thể, đụng chạm tới được, chứ không phải một sản phẩm của óc tưởng 
tượng và vì thế không có ảo tưởng nào. Khi Đức Phật đòi hỏi quan sát những cảm 
giác của thân thể, những cảm giác vật lí, điều đó không có nghĩa là hoàn toàn không 
biết gì đến tâm -- bởi vì thân thể không tri giác được những cảm giác, mà tâm mới tri 
giác được chúng. Các cảm giác ở trên thân thể, nhưng chúng được cảm thấy và tri 
giác bởi tâm. Cả tâm và vật đều dính líu khi một người quan sát những cảm giác. 


Thực ra, bất cứ điều gì phát sinh trong tâm đều biểu hiện như một cảm giác nơi thân 
thể. Người ta không bao giờ nhẫn mạnh hết được tầm quan trọng của lời giảng dạy 
này. Chỉ quan sát những trạng thái của tâm mà thôi sẽ có thể cải thiện khả năng quan 
sát của bạn, nhưng đó không phải là tất cả chân lí. Bạn chỉ đang quan sát những tư 
tưởng của bạn. Nhưng điều gì đang diễn ra nơi thân thể bạn lúc đó? Cả tâm và thân 
đều phải được quan sát. Nhưng khi một tư tưởng xuất hiện, thì đồng thời có một cảm 
giác nơi thân thể. Và cảm giác mới thực là cội rễ của vẫn đề. Chúng ta không phản 
ứng lại những tư tưởng. Có vẻ là khi chúng ta có một tư tưởng dễ chịu trong đầu óc, 
thì sự tham muốn bắt đầu, và khi chúng ta có một tư tưởng khó chịu trong đầu, thì sự 
chán ghét bắt đầu. Nhưng trong thực tế, xét theo luật tự nhiên, điều mà chúng ta gọi là 
một ý tưởng dễ chịu, thực ra chỉ là một cảm giác dễ chịu nơi thân thể. Nếu bạn bỏ qua 
không quan sát những cảm giác thể lí, thì bạn chỉ đang làm việc ở mức độ hời hợt mà 
thôi. Bạn vẫn có thể đạt một lợi ích nào đó, nhưng không đủ để loại trừ tận gốc những 
phiền não của bạn. Những gốc rễ vẫn còn tồn tại. 


HỎI: Ông có thê cắt nghĩa quan niệm của Đức Phật răng toàn thể vũ trụ được chứa 
đựng trong chính thân thê này không? 


SNG: Đúng thế, trong thân thể này có bánh xe biến dịch xoay vần. Trong thân thể này 
có nguyên nhân làm chuyên động bánh xe biến dịch. Và cũng trong thân thể này có 
thể tìm thấy đường dẫn tới giải thoát khỏi bánh xe khổ não. Vì lí do này việc quán 
thông thân thể có tầm quan trọng quyết định đề người hành thiền đạt mục tiêu là sự 
giải thoát khỏi mọi điều kiện chỉ phối. Một người nêu không đạt sự quán thông đúng 
đăn về thực tại thể lí trực tiếp bên trong, là thực tại cơ bản của hiện hữu con người, thì 
bánh xe biến dịch cứ tiếp tục xoay vần trong con người ấy. Dân dân, khi sự quán 


thông phát triển đúng đắn, bánh xe biến dịch từ từ quay chậm lại, cho tới lúc chúng ta 
được giải thoát hoàn toàn khỏ! sự nô lệ của biên dịch. 


HỎI: Ông có thê giải thích chỉ tiết các cảm giác của chúng ta hoạt động thế nào trong 
thân thê không? 


SNG: Cả năm giác quan và tâm của chúng ta đều dựa vào thân. Qua sáu cánh cửa này 
chúng ta tiếp xúc được với thế giới bên ngoài. Đối với chúng ta vũ trụ chỉ tồn tại khi 
nó tiếp xúc với một trong những cánh cửa này. Ví dụ, một hình thủ chỉ tồn tại khi nó 
tiếp xúc với mắt; nêu không, nó chăng có sự tôn tại nảo đối với chúng ta. Cũng thế, 
một âm thanh cũng phải tiếp xúc với thính giác và tai để tồn tại thực sự đối với chúng 
ta; một mùi khi tiếp xúc với mũi; một vật sờ mó được khi tiếp xúc với xúc giác; một 
tư tưởng hay tưởng tượng khi tiếp xúc với tâm -- nếu không, chúng chẳng có sự tồn 
tại thực sự nào đối với chúng ta. Toàn thể vũ trụ tỏ hiện cho chúng ta qua sáu cánh 
cửa này của cơ cấu thể lí. Vì lí do đó, rất chí lí khi nói rằng toàn thê vũ trụ tồn tại 
trong thân thể chúng ta. Đề tìm hiểu thực tại bên trong con người mình một cách khoa 
học, người hành thiền phải gạt sang một bên tất cả những tin tưởng, triết lí, tưởng 
tượng và giáo điều. Để có thể đạt tới tri thức về thực tại cơ bản trong con người mình, 
cân phải làm việc chỉ với chân lí mà thôi, và chỉ chấp nhận là chân lí điều gì ta có thể 
cảm nghiệm trực tiếp. Nếu ta tìm hiểu chân lí theo cách này, mọi bí ấn của thiên nhiên 
sẽ được tỏ lộ. 


HỎI: Người hành thiền phải quan sát thân của mình theo cách nào? 


SNG: Lúc đầu người hành thiền tìm thấy chân lí thô, cứng, hời hợt, nghĩa là những 
cảm giác thể lí, và từ đó họ bắt đầu đi sâu vào những cảm giác ấy, bằng cách tiến dần 
đến những chân lí ngày cảng tinh tế hơn, cho tới khi đạt tới chân lí tỉnh tế nhất, được 
U Ba Khin mô tả là những ka/àpø (những phân tử nhỏ nhất của nguyên tử). Qua kinh 
nghiệm trực tiếp, người hành thiền nhận ra răng khi mắt tiếp xúc với một hình thù 
thấy được thì sẽ làm phát sinh ý thức của mắt -- nghĩa là phát sinh nhận thức của tâm 
rằng đã có sự tiếp xúc đó. Hơn nữa, người hành thiền nhận ra rằng sự tiếp xúc tạo ra 
một dao động, một cảm giác toả đi khắp thân thẻ, giống như khi bạn đánh vào một 
điểm ở chiếc thùng đồng và sự tiếp xúc này làm cho cả chiếc thùng rung động. Khi sự 
tiếp xúc này được nhìn nhận, thì bắt đầu xuất hiện tiến trình tri giác: hình thù kia được 
nhận ra -- ví dụ, hình thù của một người đàn ông hay đàn bà, trắng hay đen, xâu hay 
đẹp. Sự tiếp xúc này không chỉ được nhận ra, mà còn được đánh giá là xấu hay tốt, 
tích cực hay tiêu cực, đễ chịu hay khó chịu. Sau cùng, nếu do sự tiếp xúc mà cảm giác 
này được cảm nghiệm là dễ chịu, thì tâm sẽ phản ứng bằng sự thèm muốn; nếu là khó 
chịu, tâm sẽ phản ứng bằng sự chán ghét. 


Kê đên, người hành thiên bắt đầu hiệu rõ ràng bôn phân này của tâm -- ý thức, tri giác, 
cảm thọ, và hành động -- hoạt động thực sự ra sao. Sự thèm muôn tăng cường sức 


mạnh của những cảm thọ dễ chịu, và những cảm thọ dễ chịu tăng cường sức mạnh của 
sự thèm muốn. Sự chán ghét làm tăng những cảm thọ khó chịu, và những cảm thọ khó 
chịu làm tăng sự chán ghét. Bất cứ ai hành thiền đúng mức sẽ hiểu được, dựa trên 
những cảm giác của thân, cái vòng lần quân cứ bắt đâu và tiếp tục tỏ hiện từ lúc này 
sang lúc khác như thế nào. Đó là bánh xe biến dịch, bánh xe đau khổ. 


Một tiễn trình tương tự như thế cũng phát sinh do sự tiếp xúc của tai với âm thanh, 
mũi với mùi, lưỡi với vị, da với đồ vật sờ mó được, và tâm với tư tưởng. Bằng cách 
này bánh xe biến dịch tiếp tục quay, do sức đầy của thèm muốn và chán ghét. Đề đạt 
sự giải thoát khỏi vòng xoay biến dịch và đạt hạnh phúc thật, cần phải quan sát một 
cách khách quan tiến trình phát sinh từ những cảm giác cơ thê này. 


HỎI: Bây giờ chúng ta phân tách những chỉ tiết của phương pháp. Đề định tâm, tại 
sao U Ba Khi lại chọn một khu vực quá giới hạn là cửa mũi? Và tại sao ông lại đòi 
hỏi phải giới hạn khu vực này vào một điểm nhỏ tối đa? Tại sao ông khuyên nhận 
thức một cảm giác đồng thời với ý thức về hơi thở? Phải chăng việc niệm 

thở ànàpàna chỉ tập trung vào hơi thở? 


SNG: Đề thực hành Vipassana, và để áp dụng những lời dạy của Đức Phật vào việc 
thực hành này, sự ý thức vê những cảm giác của thân là điều cốt yếu. Vì lí do đó, song 
song với việc quan sát hơi thở hít vào và thở ra, cần phải bắt đầu nhận thức được 
những cảm giác, cảm nhận được cảm giác trong phần nhỏ bé này của thân. Khu vực 
nhận thức càng nhỏ, cảm nhận của tâm càng sâu sắc vả tập trung. Vì vậy, tâm càng 
tập trung, nó càng trở nên dễ cảm hơn và có thể nhận thức cảm giác. Nếu tâm bị phân 
tán vì hoạt động ở một khu vực rộng, nó sẽ càng khó đạt tới nhận thức các cảm giác, 
đặc biệt các cảm giác tính tế. Vì lí do đó, thiền sinh chỉ được dạy quan sát các cảm 
giác sau hai hay ba ngày tập luyện niệm hơi thở ànàpàna một cách tập trung. 


HỎI: Tại sao U Ba Khin dùng thuật ngữ "dòng chảy liên tục," ý muốn nói xem xét 
toàn thân cùng một trật, quan sát toàn thân trong một cái nhìn quán triệt từ đỉnh đầu 
tới đầu ngón chân, và như thế là quan sát mọi cảm giác hiện có trong thân? Phương 
pháp quan sát mọi cảm giác này của thân cũng gọi là "toàn diện." Phương pháp mới 
này có khác với lời dạy của Đức Phật không? 


SNG: Chỉ là một cách khác để giải thích cùng một khái niệm. Khi tất cả tính rắn chắc 
của thân và của tâm bị tan rã, người ta có thể chuyên sự chú ý từ đầu đến chân mà 
không gặp trở ngại nào. Tiếng Pàli gọi giai đoạn này là bhaíga, nghĩa là sự tiêu tán, vì 
không còn trở ngại ở một bộ phận nào nữa. Tình trạng này được gọi là "dòng chảy 
liên tục” -- "liên tục” vì thực sự không còn chướng ngại nào nữa và chúng ta có thể di 
chuyền sự chú ý từ đầu xuống chân và từ chân lên đầu, giống như một dòng chảy. Khi 
mô tả công việc của người hành thiền ở giai đoạn này, Đức Phật dùng những lời 

sau: “sabba kàya pafIsamwvedll assasissàmi, " fL sikkhaH; “sabba kàya pafisamvedl 


`r'r 


passasissàmì”, fL sikkhafi ("trong khi cảm nhận toàn thân tôi mi hít vào," người ấy sẽ 
luyện tập như thế; "trong khi cảm nhận toàn thân tôi sẽ thở ra," người ấy sẽ luyện tập 
như thế.) -- (Trường Bộ Kinh, II.9, KinhMahasatipatthàna ). 


Khi một người đạt được tình trạng bhanga (tiêu tan) này, thì với mỗi hơi thở ra hay hít 
vào, người ấy đều có thể cảm nhận toàn thân. Có thể diễn tả khái niệm này một kiểu 
khác. Nếu những người lắng nghe có khả năng hiểu được một cách nào đó, thì người 
ta có thể dùng những cách nói khác nhau, nhưng không có nghĩa là họ thêm thắt một 
điều gì mới vào phương pháp. Dù gọi bằng tên gì, kinh nghiệm nảy là một giai đoạn 
quan trọng trong cuộc hành trình tiến tới sự giải thoát toàn diện. 


Lối nói "dòng chảy liên tục" có thể được giải thích băng việc hiểu rằng, ở một giai 
đoạn nào đó, toàn thể tính rắn chắc của thân bị tan rã. Chân lí chúng ta thấy ở bên 
ngoài cơ thê vật chất là sự rắn chắc. Chúng ta cảm nghiệm thân như vật rắn chắc. 
Nhưng khi chúng ta tiếp tục quan sát nó một cách khách quan, tính rắn chắc này bắt 
đầu tan dân, và chúng ta bắt đầu cảm nghiệm toàn thể cơ cầu vật chất này không gì 
khác hơn là một mớ những phân tử nhỏ xuất hiện rồi lại biến mất, một cách liên tục. 
Toàn thân chỉ là một tập hợp các dao động. Tuy nhiên, lúc đầu khi chúng ta còn đang 
quan sát tính rắn chắc của nó, chúng ta không thể có dòng chảy liên tục của các dao 
động trong khắp thân thể, bởi vì còn có những chướng ngại mạnh như đau đớn, áp 
lực, sự nặng nê. Sau đó, chúng ta phải tiếp tục công việc quan sát thân từng phần một 
-- "người ấy sẽ tập luyện như thế" -- và dần dần tất cả sự rắn chắc này tan đi và chúng 
ta đạt tới tình trạng hoàn toàn tiêu tán, là lúc chúng ta chỉ thấy có những dao động mà 
thôi. Sau đó, chúng ta có thể dễ dàng di chuyên sự chú ý từ đầu xuống chân và từ chân 
lên đầu mà không gặp trở ngại nào. 


HỎI: Vậy là sẽ có dòng chảy liên tục khi không còn chỗ nào có chướng ngại và toản 
thân không còn chướng ngại nào? 


SNG: Chính xác là thế -- chỉ khi không còn một loại trở ngại nảo, dù là những trở 
ngại tâm lí. Thực vậy, nếu có những cảm xúc mạnh, người ta không thể có dòng chảy 
liên tục này được, vì những cảm xúc mạnh luôn luôn tương ứng với những cảm giác 
về tính cứng rắn và nặng nề của thân. Chỉ khi những cảm xúc này bị tiêu tan ở bình 
diện của tâm, và những cảm giác rắn chắc bị tiêu tan ở bình diện của thân, lúc đó sẽ 
chỉ còn lại một tập hợp các dao động, một tập hợp năng lượng chuyền động trong 
thân. 


HỎI: Thỉnh thoảng người ta đã hiểu sai về những thuật ngữ này. Làm sao đã xảy ra 
những lần lộn vê những kiêu nói này? 


SNG: Có lẽ có sự ngộ nhận khi U Ba Khi, trong một bài giảng, đã diễn tả như thế 
này: "Tôi đã khai triên một phương pháp rât thích hợp cho những người ngoài Phật 


giáo nói tiếng Anh. Mọi người đều có thể áp dụng phương pháp này và đạt kết quả tốt. 
Nào, bạn hãy thử đi và bạn cũng sẽ đạt những kết quả như thế." Đó là lời khẳng định 
của U Ba Khin. Các thiền sư khác trước ông đều dạy cho những Phật tử Miễn Điện, 
những người này hiểu các lời giảng dạy theo lối riêng của họ. Còn U Ba Khin phải 
dạy cho những người nước ngoài ở phương Tây và không phải Phật tử, vì thế ông phải 
tìm ra cách diễn đạt phương pháp thế nào đề họ có thê hiểu được. Chắc chăn cách 
trình bày của ông rất độc đáo, nhưng phương pháp vẫn là phương pháp mà Đức Phật 
đã dạy. 


HỎI: Tại sao phải nhấn mạnh quá nhiều vào việc tuân giữ một thứ tự đặc biệt trong 
việc quan sát các cảm giác ở những phân khác nhau của thân thay vì cứ đề cho tâm tự 
do quan sát bât kì điêu gì xảy đên? 


SNG: Bởi vì thời gian thì quá ít mà đòi hỏi thì quá nhiều. Theo kinh nghiệm của 
mình, chúng tôi đã nghiệm thấy rằng những ai luyện thiền theo một thứ tự chính xác 
thì có khả năng cảm nghiệm sự mở rộng của thân họ rất nhanh. Những người mà chỉ 
quan sát các cảm giác khi chúng tình cờ xuất hiện nơi các phần khác nhau của thân họ 
thì thường chỉ cảm nghiệm được những cảm giác thô và hời hợt ở bề mặt, vì chúng dễ 
nhận ra nhất. Tâm của người ta có khuynh hướng chỉ để ý tới những gì xảy ra với 
những cảm giác thô sơ và hời hợt và vì thế có người phải mất rất nhiều thời gian, có 
khi nhiều năm trời, mới đạt tới tình trạng bhanga, nghĩa là giai đoạn tiêu tan hoản toàn 
tính rắn chắc của thân. 


HỎI: Phương pháp này khác với các hình thức thiền Vipassãna khác như thế nào? 


SNG: Tôi không muốn đánh giá các hình thức thực hành khác. Nhưng theo những gì 
tôi hiểu về lời dạy của Đức Phật trong Kinh Đại Niệm Xứ và ở những chỗ khác,thì tuy 
điểm khởi hành của mỗi người có thể khác nhau, nhưng tới một gia1 đoạn nào đó mọi 
người đều phải theo cùng một con đường dẫn tới Niết bản. 


Lúc bắt đầu hành thiền, Đức Phật cho mỗi người hành thiền một đối tượng suy niệm 
khác nhau, tuỳ theo hoàn cảnh tâm lí, tính tình, hiểu biết, và khả năng của họ. Ví dụ, 
đối với những người nặng về thân xác và các đam mê của thân xác, Đức Phật có thể 
bảo họ quan sát một xác chết, để họ nghiệm ra rằng thân xác họ cũng giống như thế -- 
chỉ là câu tạo của xương, thịt, máu, mủ và các chất nhây, v.v.. . Những ai quá gần bó 
với thân xác mình sẽ không muốn chấp nhận rằng thân xác chứa đầy những điều 
nhờm gớm như thế. Vậy thì phát triển sự gắn bó với thân xác để làm gì? 


Người ta có thể bắt đầu như thế, nhưng cuối cùng người ta phải đạt tới giai đoạn họ 
cảm nghiệm được vô thường (amicca), sự vật sinh rồi diệt thế nào. Không được chỉ 
nhìn nhận tiễn trình sinh diệt này ở bình diện tri thức hay sùng mộ mà thôi; Đức Phật 
muốn chúng ta cảm nghiệm nó trực tiếp cho bản thân chúng ta. Và nó chỉ có thể được 


cảm nghiệm qua sự cảm thọ trong thân. Ở bình diện cảm thọ, người ta khám phá ra, 
“Nhìn kia, nó đã xuất hiện, và nhìn kìa, nó đã qua đi." Sự cảm thọ xuất hiện rồi qua đi; 
xuất hiện rồi qua đi. Khi nó được tăng cường, rắn chắc, nó xuất hiện và hình như tồn 
tại trong chốc lát, nhưng sớm muộn rồi nó cũng sẽ qua đi. 


Khi tất cả sự rắn chắc tiêu tan, nó chuyền thành dao động tinh tế, và mỗi dao động trở 
thành một gợn sóng xuất hiện rồi tan đi. Vì vậy, người ta cảm nghiệm cả những cảm 
giác rắn chắc lẫn những cảm giác vi tế sinh rồi diệt, sinh rồi diệt. Nếu không cảm 
nghiệm trực tiếp điều này, thì người ta chưa hiểu đúng Đức Phật. Cả trước thời Đức 
Phật, đã từng có những bậc thầy dạy rằng toàn thê vũ trụ là vô thường, sinh rồi diệt. 
Nhưng Đức Phật đã khám phá ra một phương pháp để có thể cảm nghiệm được tính 
vô thường này. Và khi chúng ta đã cảm nghiệm trực tiếp tính vô thường nảy, thì sự 
tham ái, tham dục, và sân hận sẽ tiêu tan, và tâm trở nên thanh tịnh. Đến một giai đoạn 
cao hơn, sự sinh và diệt xảy ra nhanh đến nỗi người ta không thể phân biệt được nó. 
Thế rồi, sau khi tâm đã trở nên thanh tịnh hơn, người ta đạt tới giai đoạn của Niết bản. 
Dù người ta bắt đầu bằng việc niệm một xác chết, những bộ phận vật chất của cơ thể, 
sự hít thở, hay một đối tượng nào khác, phần còn lại của con đường thực hành vẫn 
phải giống nhau. 


-OooOOoo- 


Phần Hai 


CÁC TÁC PHẨM CỦA SAYAGYIU BA KHIN 


Chương Năm 
NHỮNG ĐIÊM CƠ BẢN PHẬT PHÁP TRONG VIỆC HÀNH THIÊN 
Sayagyi U Ba Khin 
U Ba Khin đã soạn bài giảng sau đây bằng tiếng Anh dành cho các sinh viên người 
phương Tây của ông. Ông đã đọc bài giảng này cho họ vào nhiêu dịp khác nhau. Sau 


khi ông mất, người ta đã chuyển ngữ bài giảng này từ một băng thu âm và xuất bản 
với tựa đề như trên. 


Vô thường, khổ não và vô ngã -- là ba đặc tính cơ bản của vạn vật trong lời giảng dạy 
của Phật. Nêu quí vị hiêu đúng vồ fhưởng, qui vị sẽ hiêu được đzw khó như là hệ quả 


của nó, và vô 0øgã như chân lí cơ bản nhât. Cân có thời gian mới hiêu được chung cả 
ba đặc tính này. 


Hiền nhiên vô thường (øicca) là sự kiện cơ bản cần phải được kinh nghiệm trước tiên 
và thông hiểu nhờ thực hành. Chỉ dựa vào những kiến thức sách vở về Phật Pháp sẽ 
không đủ để hiểu đúng về vô thường vì sẽ thiếu mất khía cạnh kinh nghiệm. Chỉ khi 
quí vị có sự hiểu biết bằng kinh nghiệm về bản chất của vô thường như là một tiến 
trình không ngừng biến dịch trong con người quí vị, thì quí vị mới có thể hiểu được 
vô thường theo như Đức Phật muốn quí vị hiểu. Như vào thời Đức Phật thế nảo, thì 
ngày nay cũng thế, sự hiểu biết về vô thường có thể được khai triển bởi những người 
không hề có chút hiểu biết gì về Phật giáo theo sách vở. 


Để hiểu vô thường, người ta phải nghiêm túc và chuyên cần đi theo Bát Chánh Đạo, 
được chia thành ba nhóm là G1ới-sìla, Định samàdhi và Huệ pañøa . Giới luật là nên 
tảng để có Định, sự tập trung và làm chủ cái tâm. Chỉ khi có Định hoàn hảo thì mới có 
thể phát triển tuệ giác. Vì vậy, Giới và Định là những điều kiện tiên quyết để có 

Huệ. Huệ có nghĩa là sự thông hiểu vô thường, khổ não và vô ngã nhờ thực hành 
Thiền quán. 


Dù một vị Phật có xuất hiện hay không, việc thực hành giới và định vẫn có thể tồn tại 
trong thế giới loài người. Thực vậy, chúng là những mẫu số chung cho mọi niềm tin 
tôn giáo. Tuy nhiên, chúng không phải những phương tiện đủ để đạt mục đích của 
Phật giáo -- sự diệt khô hoản toàn. Trên con đường tìm kiếm cách tận diệt đau khổ, 
thái tử Sĩ Đạt Ta -Siddhattha, Đức Phật tương lai, đã khám phá ra điều này và ra sức 
có găng làm việc để tìm ra con đường dẫn tới diệt khổ. Sau khi miệt mài khổ hạnh 
suốt sáu năm trời, ngài đã tìm ra con đường, ngài hoàn toàn giác ngộ, sau đó ngài đã 
bắt đầu dạy cho loài người và chư thiên con đường dẫn tới diệt khô. 


Về điểm này, chúng ta nên hiểu rằng mỗi hành vi -- dù là việc làm, lời nói hay tư 
tưởng -- đều để lại đàng sau một lực năng động gọi là sankhàra- hành, cũng gọi 

là kamma- nghiệp, theo lối nói bình dân, tạo nên quả phúc hay tội cho cá nhân tùy 
theo hành vi ấy tốt hay xấu. Vì vậy, nơi mỗi cá nhân có sự tích lũy hành (hay nghiệp). 
có tác dụng làm nguôn năng lượng để duy trì sự sống, và tất yêu kéo theo đau khổ và 
sự chết. Nhờ phát triển năng lực nội tại trong việc hiểu biết vô thường, đau khổ và vô 
ngã, người ta có thê giải thoát mình khỏi những hành đã tích lũy nơi bản thân mình. 


Tiến trình này bắt đầu bằng việc hiểu đúng về vô /hường, trong khi việc tích lũy thêm 
những hành động mới và giảm trừ việc cung cấp năng lượng để duy trì sự sống cũng 
đang diễn ra đồng thời, từng giây từng phút và ngày này qua ngày khác. Vì vậy, đây là 
công việc của cả đời người hoặc lâu dải hơn nữa, là làm sao diệt trừ hết mọi hành 
động của mình. A1 đã dứt bỏ hết các hành động của mình thì tận diệt được đau khô, vì 
lúc đó không còn hành động nào đề cung cấp đủ năng lượng nhằm duy trì nơi người 


ấy bất cứ hình thức sự sống nào. Khi kết thúc cuộc đời mình, các bậc thánh nhân hoàn 
hảo - tức là các vị Phật và các bậc A-La-Hán - bước vào parinibbàna - Vô dư Niết 
bàn, và đạt tình trạng không còn đau khổ. Với chúng ta ngày nay, khi hành thiền 
Vipassãna, chúng ta chỉ cần làm sao đề hiểu khá rõ về vô thường là đủ đề đạt tới giai 
đoạn thứ nhất của bậc thánh-ariyà nghĩa là trở thành một bậc thánh Tu Đà Huờn - 
sofapannä, các ngài chỉ còn phải trải qua không hơn bảy kiếp sống đề đạt tới tình 
trạng giải thoát khỏi đau khổ. 


Chân lí về vô thường mở cửa cho chúng ta hiểu biết về đau khổ và vô ngã và cuối 
cùng dẫn tới chỗ tận diệt đau khổ, chân lí này chúng ta chỉ có thê đạt đến một cách 
trọn vẹn nhờ lời giảng dạy của một vị Phật về Bát Chánh Đạo và ba mươi bảy yếu tố 
giác ngộ (bodhipakkhiya dhamma). 


Để tiến bộ trong việc hành thiền Vipassãna, thiền sinh phải ý thức về vó fhzzờng liên 
tục bao lâu mà mình có thể. Đức Phật khuyên các tì kheo phải chăm chú ý thức về vô 
thường, khổ não và vô ngã trong mọi tư thế, dù là ngồi, đứng, đi, hay năm. Ý thức liên 
tục về vô thường cũng như về khổ não và vô ngã chính là bí quyết đề thành công. 
Những lời cuối cùng của Đức Phật trước khi tắt hơi thở cuối cùng và bước vào Đại vô 
dự Nip-bàn là: "các pháp đều vô thường. Các thầy hãy chuyên chăm lo sự giải thoát 
của bản thân mình." Đây chính là điểm nòng cốt của mọi lời giảng dạy trong suốt bốn 
mươi lăm năm thuyết pháp của ngài. Nếu quí vị luôn ý thức về sự vô thường nội tại 
trong vạn vật, với thời gian, quí vị sẽ chắc chắn đạt được mục tiêu. 


Đang khi quí vị phát triển sự hiểu biết về vô thường, sự thấu hiểu của quí vị về "thực 
chất của sự vật" sẽ ngày càng lớn dần lên, đề rồi cuối cùng quí vị sẽ không còn một 
chút nghi ngờ nào về ba đặc tính vô thường, khổ não và vô ngã nữa. Chỉ khi ấy quí vị 
mới thực sự ở trong vị thế để tiến tới mục tiêu của quí vị. Giờ đây quí vị đã biết vô 
thường là yếu tô cơ bản đầu tiên, quí vị phải có gắng đề hiểu vô thường là gì một cách 
thật sáng sủa, thật sâu rộng, đề không còn bị lẫn lộn trong khi quí vị hành thiền hay 
thảo luận. 


Hiểu Biết Các Phân Tử - Kalàpa 


Ý nghĩa thực sự của vô thường - anicca là: sự vô thường hay hủy hoại là bản chất nội 
tại trong mọi sự vật hiện hữu trong vũ trụ - dù là vật chất hay sinh vật. Đức Phật dạy 
các môn đệ rằng mọi vật tồn tại ở dạng vật chất đều bao gồm những phân tứ 
(kalàpa). Phân tử là những đơn vị vật chất nhỏ hơn nguyên tử rất nhiều, chúng bị hủy 
diệt hầu như ngay sau khi chúng vừa sinh ra. Mỗi phân z là một khối vật chất được 
tạo thành bởi tám yếu tô vật chất cơ bản: chất đặc, lỏng, nóng, và rung, cùng với màu 
sắc, mùi, vị, và dinh dưỡng. Bốn yếu tố đầu là những đặc tính cơ bản, và trôi vượt 
trong mộtphân fứ. Bốn yếu tố sau là những yếu tố phụ thuộc và phát sinh từ bốn yêu 
tô trước. 


Một kalàpa là phân tử nhỏ nhất của vật chất - vẫn còn ở ngoài phạm vi của khoa học 
(*). Phân tửchỉ được thành lập khi tám yếu tố cơ bản nói trên cùng hợp lại với nhau. 
Nói cách khác, sự qui tụ tạm thời của tắm yếu tố cơ bản này để tạo thành một khối vật 
chất trong một khoảnh khắc được gọi là một phân # trong Phật giáo. Tuổi thọ của 
một hân fứ được gọi là một "khoảnh khắc," và trong một nháy mắt có một ngàn tỉ 
khoảnh khắc như thế trôi qua. Tất cả những phân £ này luôn luôn ở trong tình trạng 
biến dịch hay lưu chuyển không ngừng. Đôi với một thiền sinh đã đạt mức độ khá 
cao, họ có thể cảm nghiệm các phân này như một dòng thác năng lượng. 


(*) Vào thời U Ba Khin soạn bài giảng này, người ta vẫn còn biết rất ít về khoa vật lí 
nguyên tử và phân tử. Ngày nay chúng ta biết rằng ka/apas là những phân tử dưới 
nguyên tử, luôn luôn ở trong tình trạng dao động giữa vật chất và năng lượng. 


Không như chúng ta thấy bề ngoài, thân thể con người không phải là một thực thể rắn 
chắc và ôn định, mà là một dòng vật chất (ràpa) liên tục, hiện hữu đồng thời với tâm 
(nama). Nếu chúng ta biết rằng thân thể của chúng ta là tất cả những phân £ cực nhỏ 
luôn luôn thay đối thì chúng ta biết được bản chất thực sự của sự biến dịch và hủy 
hoại. Sự biến dịch hay thay đổi này (vô fường) xây ra do việc các phán fứ liên tục bị 
hủy diệt và thay thế vì tất cả chúng đều ở 4rạng thái đốt cháy, và sự sinh-diệt này phải 
được nhìn nhận như là khổ não, chân lí về đau khô. Chỉ khi quí vị cảm nghiệm được 
vô thường, đau khổ, quí vị mới nhận thức rõ được chân lí về đau khô, là chân lí đầu 
tiên của Tứ Diệu Đề, nền tảng giáo lí của Đức Phật. 


Tại sao? Bởi vì khi quí vị nhận ra bản chất tinh tế của khổ não mà quí vị không thể 
thoát được trong chốc lát, quí vị trở nên thực sự sợ nó, ghét nó, và chán ngán chính sự 
sống của quí vị như một thực thể danh sắc, và tìm cách trốn thoát khỏi tình trạng đau 
khổ, để đi tới Niết bàn, chỗ kết thúc của đau khổ. Chỗ kết thúc đau khổ đó thế nào, 
quí vị sẽ có thể cảm nghiệm nó ngay cả ở đời sống này, khi quí vị thành đạt bậc thánh 
Tu Đà Huờn,và thực hành khá tốt đề đạt đến tình trạng vô điều kiện của Niết bàn, là 
sự bình an trong tâm hôn. Nhưng ngay cả trong đời sông thường ngày, ngay khi quí vị 
duy trì được sự ý thức về vô thường trong khi hành thiền, quí vị sẽ cảm nghiệm được 
sự biến đối đang diễn ra nơi con người quí vị để làm cho quí vị trở nên tốt hơn, cả về 
thể chất lẫn tỉnh thần. 


Trước khi bước vào việc hành thiền Vipassãna (nghĩa là sau khi đã đạt tới một mức độ 
định tâm, tập trung, cần thiết), thiền sinh phải có sự hiểu biết lí thuyết về các đặc tính 
của danh sắc. Vì trong khi hành thiền Vipassãna, thiền giả không chỉ niệm về sự thay 
đối bản tính của sắc pháp, mà cả sự thay đối bản tính của tỉnh thần, những yếu tố tư 
tưởng của sự chú ý vào tiến trình thay đổi đang diễn ra trong sắc pháp. Có lúc sự chú 
ý được tập trung vào tính vô thường của khía cạnh sắc pháp của hiện hữu (nghĩa là tập 
trung vào vô thường đối với sắc pháp); lúc khác lại tập trung vào sự vô thường của 
các yếu tô tư tưởng hay khía cạnh tinh thần (nghĩa là tập trung vào vô thường đối với 


danh pháp). Khi người hành thiền niệm về sự vô thường của sắc pháp, họ cũng nhận 
ra rằng những yêu tố tư tưởng xảy ra đồng thời với sự ý thức đó cũng đang ở trong 
tình trạng chuyên biến hoặc thay đối. Trong trường hợp này, người ta sẽ hiểu biết vô 
thưởng về sắc pháp và danh pháp cùng một lúc. 


Những gi tôi đã nói cho tới giờ đều liên quan tới việc hiểu biết vô /Ò„ờng thông qua 
những cảm giác thê lí về tiền trình thay đôi của sắc pháp cũng như của những yêu tố 
tư tưởng tùy thuộc những tiền trình thay đôi ấy. Quí vị nên biết rằng quí vị cũng có 
thể hiểu vó /zởờng thông qua các loại cảm giác khác. Có thể niệm vồ /h„ởng qua các 
cảm giác khác nhau: 


- nhờ tiếp xúc hình ảnh băng thị giác; 

- nhờ tiếp xúc âm thanh bằng thính giác; 

- nhờ tiếp xúc mùi bằng khứu giác; 

- nhờ tiếp xúc vị bằng vị giác; 

- nhờ tiếp xúc với da bằng xúc giác; và 

- nhờ tiếp xúc các đối tượng tâm bằng nhận thức của tâm. 


Như vậy, người ta có thể phát triển hiểu biết về vô thường qua sáu giác quan trên đây. 
Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta trong số sáu giác quan nảy thì xúc giác bao trùm 
lãnh vực rộng rãi nhất của việc suy niệm nội quan. Không những thế, cảm giác chúng 
ta có nhờ sự tiếp xúc bằng xúc giác (bằng sự ma sát, phát xạ và dao động của các 
khoảnh khắc phân tử bên trong) với các bộ phận khác của thân thể thì dễ nhận thấy 
hơn bất kì loại cảm giác nào khác. Vì vậy, một thiền sinh mới bắt đầu hành thiền 
Vipassãna có thể hiểu được vó /#zờng một cách dễ dàng hơn nhờ những cảm giác thể 
lí về sự thay đôi của sắc pháp. Đây là lí do chính khiến chúng ta chọn cảm giác của 
thân làm phương tiện để mau chóng thấu hiểu vô thường. Người ta vẫn có thể sử dụng 
các phương tiện khác, nhưng theo thiển ý của tôi, thiền sinh nên nắm thật vững sự 
hiểu biết về vô thường thông qua cảm giác của thân trước khi thử các loại cảm giác 
khác. 


Các Mức Độ Nhận Thức 
Có bảy mức độ nhận thức trong thiền Vipassäna, đó là: 


1) sammmàsana: hiểu biết lí thuyết về vô thường, đau khổ và vô ngã nhờ quan sát và 
phân tích; 


2) udayabbaya: nhận thức về sự sinh-diệt của danh và sắc nhờ việc quan sát trực 
tiêp;bhanga: nhận thức về bản chât thay đôi nhanh của danh và sắc như một dòng 
thác năng lượng chảy mạnh; cách riêng, ý thức rõ ràng về giai đoạn hủy diệt; 


3) bhaya: nhận thức rằng chính đời sông này là đáng sợ; 
àÄinava: nhận thức răng chính đời sông này đây sự xấu; 
nibbida: nhận thức răng chính đời sông này đáng ghê tởm; 


4) muncifakamnyatà: nhận thức nhu cầu và ước muốn khẩn trương phải thoát khỏi đời 
sông này; 


5) pafisankhà: nhận thức rằng đã đến lúc hoạt động đề thể hiện hoàn toàn sự giải 
thoát băng cách lầy vó hưởng làm nên tảng: 


6) sankharupekkhàd: nhận thức rằng đã đến giai đoạn cắt đứt với mọi hiện tượng có 
hành động và đoạn tuyệt với thái độ vị ngã; 


7) anuloma: nhận thức giúp thúc đây nhanh chóng việc đạt mục tiêu. 


Đây là những mức độ nhận thức người ta đạt được qua việc suy niệm thiền quán. 
Trong trường hợp những người đạt tới mục tiêu trong một thời gian ngăn, những mức 
độ này chỉ có thê nhận biết được khi người ta nhìn lại chúng. Cùng với sự tiễn bộ 
trong việc hiểu biết vô thường, người ta có thể đạt tới những mức độ nhận thức này - 
tuy nhiên, ở một số mức độ, cần phải có sự điều chỉnh hay giúp đỡ của một thiền sư 
có khả năng. Người hành thiền không nên nóng vội để đạt những mức độ này, vì làm 
như thế sẽ khiến họ bị phân tâm và làm mất tính liên tục trong nhận thức về vô 
thường, là điều duy nhất có thể làm người ta thỏa mãn. 


Cảm Nghiệm Về Vô Thường Trong Đời Sống Hằng Ngày 


Bây giờ tôi xin phép trình bày phương pháp suy niệm thiền quán trên quan điểm của 
một người sống tại gia trong đời sông hằng ngày và giải thích những ích lợi có thể đạt 
được từ đó - một cách cụ thê - ngay ở đời này. 


Đối tượng khởi đầu của suy niệm thiền Vipassãna là kích hoạt kinh nghiệm về vô 
thường nơi bản thân mình và cuối cùng đạt tới tình trạng thanh thản và quân bình bên 
trong và bên ngoài. Người ta sẽ đạt được tình trạng này khi người ta chứa đầy cảm 
giác về vô thường bên trong mình. Thế giới ngày nay đang đối diện với những vấn đề 
nghiêm trọng đe dọa toàn thể nhân loại. Đây chính là lúc thích hợp đề mọi người 
chuyên chăm thực hành thiền quán và học cách đề tìm ra một trạng thái yên tĩnh sâu 
Xa ngay giữa tất cả những gì đang xảy ra hôm nay. Vô thường ở trong lòng mọi người. 
Nó ở trong tầm tay của mọi người. Chỉ cần nhìn vào chính mình - quí vị sẽ cảm 
nghiệm ngay được vô thường. Khi quí vị cảm nghiệm được vô thường, khi quí vị 
thông hiểu với vô thường, quí vị có thể cách li khỏi thế giới hình tượng bên ngoài. Đối 
với người sống tại gia, vô thường là viên ngọc đời sống mả người ấy chăm lo giữ gìn 


đê tạo ra một nguôn mạch năng lượng của sự thanh thản và quân bình vì hạnh phúc 
của bản thân mình và của toàn thê xã hội. 


Khi được phát triển đúng mức, kinh nghiệm vô thường sẽ đánh vào tận gốc rễ những 
căn bệnh thể chất và tinh thần của một người và dần dần gỡ bỏ mọi điều xấu nơi 
người ấy, là những nguyên nhân của những căn bệnh thê chất và tinh thân. Kinh 
nghiệm này không chỉ dành riêng cho những người đã chọn đời sông xuất gia. Cả 
những người sông tại gia cũng có thể kinh nghiệm nó. Cho dù những khó khăn của 
cuộc sống hôm nay đang làm cho người sống tại gia luôn luôn bất ôn và xáo trộn, 
nhưng một thiền sư có khả năng hay một người hướng dẫn giàu kinh nghiệm có thể 
giúp một thiền sinh thấu hiểu được vô thường trong một thời gian tương đối ngăn. 
Một khi đã thấu hiểu được nó, thiền sinh chỉ cần cố gắng duy trì nó; nhưng họ phải 
quyết tâm rằng, ngay khi có cơ hội tiễn tới, họ phải sẵn sàng thực hành đề đạt tới giai 
đoạn Tuệ diệt - bhanganana, nhận thức về bản chất thay đôi mau lẹ của danh sắc như 
một dòng thác năng lượng chảy mạnh. 


Tuy nhiên, thường những người không đạt được giai đoạn diệt -bhaíga cũng gặp một 
sô khó khăn. Tình trạng này rất giông một cuộc giăng co giữavô thường bên trong với 
những hoạt động thể chất và tinh thần bên ngoàải. Vì vậy, người này nên thực hành 
phương châm "Làm cho ra làm, chơi cho ra chơi." Không cần phải kích hoạt cảm 
nghiệm vô thường trong mọi lúc. Chỉ cần thực hành vào những thời gian nhất định, 
đều đặn, được dành riêng ban ngày hay ban đêm cho việc này. Nhưng ít là trong thời 
gian dành riêng này, phải có găng tập trung chú ý vào bên trong thân thể, và chỉ ý 
thức duy nhất về một điều là vô thường mà thôi. Nghĩa là, ý thức về vô thường phải 
liên tục từ lúc này sang lúc khác đề không còn chỗ cho bắt kì lí luận hay tư tưởng 
ngoại lai nào, vì những điều này chỉ có hại cho sự tiễn bộ. Trường hợp sự liên tục này 
không thể thực hiện được, thiền sinh phải quay trở về với việc niệm hơi thở, vì định, 
tập trung là chìa khóa đề đạt sự niệm vô thường. Đề có sự tập trung tốt, cần phải có 
giới hoàn hảo,vì Định được xây dựng dựa trên giới. Đề có cảm nghiệmvô thường tốt, 
phải có định tốt. Nếu có định tuyệt hảo, cảm nghiệm về vô thường cũng sẽ tuyệt hảo. 


Không có kĩ thuật đặc biệt nào để kích hoạt cảm nghiệm về vô thường ngoại trừ việc 
điều chỉnh cho tâm đạt tới tình trạng quân bình và tập trung hoàn hảo vào đối tượng 
suy niệm. Trong thiền Vipassãna, đối tượng của suy niệm là vô thường, vì vậy những 
ai quen tập trung chú ý vào những cảm giác của cơ thể, họ có thể cảm nhận vô 

thường một cách trực tiếp. Khi cảm nghiệm vô thường bằng những cảm giác của cơ 
thể, trước tiên phải nhắm vào những phần nơi cơ thể mả người ta dễ tập trung nhất, rồi 
chuyên chú ý từ chỗ này sang chỗ khác, từ đầu xuống chân và từ chân lên đầu, thỉnh 
thoảng đi trở vào bên trong nội tâm. Ở giai đoạn này, phải hiểu rõ rằng không được 
chú ý vào sự phân tích giải phẫu học về cơ thể, mà phải chú ý vào sự hình thành vật 
chất - các khoảnh khắc phân tử - và bản chất sự thay đổi liên tục của chúng. 


Nếu tuân theo những hướng dẫn này, chắc chắn sẽ có tiến bộ, nhưng sự tiễn bộ cũng 
còn tùy thuộc vào pàramì (Ba La Mật, nghĩa là các phẩm chất tinh thần của một 
người) và sự chuyên chăm chú của người ấy vào việc hành thiền. Nếu họ đạt những 
mức độ nhận thức cao, họ sẽ gia tăng khả năng hiểu biết ba đặc tính cơ bản là vô 
thường, khổ não và vô ngã, và họ sẽ tới gần hơn mục tiêu của mình là trở thành bậc 
thánh - là mục tiêu mà mọi người tại gia phải nhắm tới. 


Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học. Con người thời nay không có đầu óc 
không tưởng. Họ sẽ không châp nhận điêu gì nêu nó không có kêt quả tôt, cụ thê, sông 
động, cá nhân, và ngay lập tức. 


Thời Đức Phật còn sinh tiên, ngài đã nói với dân chúng ở Kàlàma: 


Này những người Kàlàma, các người hãy ý tứ. Đừng đề mình bị đánh lừa bởi những 
báo cáo hay truyền thống hay những điều nghe nói. Đừng để bị đánh lừa bởi sự thông 
thạo sách vở, bởi suy luận hay lôgích, bởi tư duy và sự tán thành một lí thuyết nào, 
hay vì một quan điểm nào phủ hợp với sở thích của mình, hay vì sự kiêng nề đối với 
uy tín của một bậc thầy nào đó. Nhưng khi các người tự mình biết rằng: những điều 
này không đầy đủ, những điều này đáng chê trách, những điều này bị các người trí tuệ 
loại bỏ; nêu thực hành chúng, chúng sẽ mang lại sự mất mát và phiền não - thì các 
người hãy dẹp bỏ chúng. Nhưng nếu khi nào các người tự mình biết rằng: những điều 
này là hoàn hảo, những điều này không có gì đáng chê trách, những điều này được các 
bậc thông thái ca ngợi; nếu thực hành, chúng sẽ đem lại sự sung túc và hạnh phúc - thì 
các người hãy thực hành, và trung thành gìn giữ chúng. 


Thời của thiền Vipassana đã đến - nghĩa là đã đến thời phục hưng việc thực hành 
Thiền quán. Chúng ta hoàn toản chắc chăn rằng những ai có đầu óc cởi mở mà theo 
học một khóa thiền với một thiền sư có khả năng, thì sẽ đạt được những kết quả nhất 
định - tôi muốn nói là những kết quả được col là tốt, cụ thể, sống động, cá nhân, lập 
tức - để giúp họ sống một cuộc sống thỏa mãn và hạnh phúc. 


Cầu chúc mọi chúng sanh được hạnh phúc và toản thế giới được hòa bình. 
-ooOOoo- 


HIỂU BIẾT VÉ VÔ THƯỜNG LÀ ĐIÊU QUAN TRỌNG 
-- Viện Nghiên Cứu Vipassana (VRI) 


Bài viết sau đây của Viện Nghiên Cứu Thiên Quán Vipassana (VRI, Vipassana 
Research Institute) giải thích chi tiết hơn tâm quan trọng của khái niệm vô thường. 
VRI được sáng lập năm 1985 với mục đích tổ chức công việc nghiên cứu các nguồn 
của phương pháp thiền Vipassãna bằng việc sử dụng các lời nói của Đức Phật. Những 


lời của Đức Phật được giữ lại trong Tipitaka(Tam Tạng), là sưu tập các sách ghi lại lời 
giảng dạy của Đức Phật như đã được truyền lại một cách trung thực, trước tiên qua 
truyền thống bằng khẩu truyền, rồi sau được ghi lại băng chữ viết trong ba bộ sưu tập. 
VRI toạ lạc bên cạnh Học viện Vipassana International Academy ở lgatpuri, Ấn Độ. 
Đây là một trong những trung tâm thiền Vipassãna lớn nhất thế giới hiện nay. 


"Vô thường là bản chất của mọi sự vật ." 

Khi người ta quan sát điều này bằng tuệ giác, 
Người ta sẽ được giải thoát khỏi đau khổ; 
Đây là đạo thanh tịnh. 

-- (Pháp cú kinh, số 277) 


Vô Thường 


Biến đổi là bản chất nội tại của mọi sự vật tồn tại trong hiện tượng. Không có vật gì 
sông động hay bắt động, hữu cơ hay vô cơ, mà chúng ta có thể gọi là thường, hằng, bởi 
vì khi chúng ta gọi nó là thường hằng, nó vẫn luôn luôn chịu đựng sự biến đổi. Khám 
phá được sự kiện trọng yêu này của đời sống, Đức Phật đã tuyên bó: "Cho dù một bậc 
Toàn Giác có xuất hiện trên đời này hay không, điều chắc chắn, không thay đôi và là 
một định luật có định, đó là mọi sự vật đều là vô thường, đau khổ, và vô ngã." Ba yêu 
tố này là ba đặc tính chung của mọi chúng sinh. 


Trong ba đặc tính này, quan trọng nhất trong việc thực hành thiền Vipassãna là vô 
thường. Những người hành thiền chúng ta đối diện với tính vô thường của chính bản 
thân mình. Điều này giúp chúng ta nhận ra rằng chúng ta không có khả năng làm chủ 
hiện tượng này, và biết rằng mọi cô gắng đề điều khiển nó đều gây ra đau khô. Vì vậy, 
chúng ta học cách siêu thoát, chấp nhận vô thường, cởi mở đón nhận sự thay đôi. Điều 
này giúp chúng ta sống hạnh phúc giữa mọi thăng trầm của đời sống. Vì vậy, Đức 
Phật đã nói: 


"AI cảm nhận được vô thường ... thì cũng có cảm nhận về sự vô ngã. Và nơi nảo, a1 
cảm nhận được sự vô ngã, thì tính vị kỉ bị hủy diệt; (và hậu quả là) người ây đạt được 
giải thoát ngay ở đời này”. -- Tiêu Bộ Kinh, Udàna 4.1, Kinh Meghiya. 


Cảm nhận trực tiêp được sự vô /hường tự nhiên dẫn đến tri giác về vô ngã và cũng dẫn 
đên tri giác vê đau khó, và bât cứ ai nhận ra được những sự kiện này đêu tự nhiên 
quay sang con đường dân tới diệt khô. 


Vô thường có tầm quan trọng quyết định như thế, cho nên không lạ gì Đức Phật không 
ngừng nhân mạnh ý nghĩa của nó cho những người đi tìm giải thoát. Trong Maha- 
safipafttana Suffa (bản kinh chính trong đó ngài cắt nghĩa phương pháp Vipassäna), 


ngài mô tả những bước thực hành, mà trong mọi trường hợp đều phải dẫn tới kinh 
nghiệm sau đây: 


"Thiền giả quan sát hiện tượng sinh khởi ... quan sát hiện tượng đoạn diệt ... quan sát 
hiện tượng sinh và diệt." -- Trường Bộ Kinh, 2.9, Kinh Mahasafipatthàna. 


Chúng ta phải nhận ra sự kiện vô thường không chỉ trong khía cạnh nó sẵn sảng thấy 
được chung quanh và trong chúng ta. Chúng ta phải vượt qua điều này để thấy được 
thực tại vi tế là chúng ta đang thay đôi từng giây từng phút, răng cái "tôi" mà chúng ta 
say đắm là một hiện tượng không ngừng lưu chuyền. Qua kinh nghiệm này chúng ta 
có thể đễ dàng thoát ra khỏi tính ích kỉ và khỏi đau khổ. 


Nơi khác Đức Phật nói: 


"Này các thiền giả, mắt là vô thường. Điều gì vô thường thì khổ đau. Điều gì khổ đau 
thì vô ngã. Điêu gì vô ngã thì không là của ta, không là ta, không là bản ngã ta. Đây là 
cách nhìn mắt băng tuệ giác theo đúng thực chât của nó. 


Cùng lôi nói này áp dụng cho ta1, mũi, lưỡi, thân và tâm - cho mọi cơ sở của kinh 
nghiệm cảm giác, mọi khía cạnh của một con người. Rôi Đức Phật nói tiêp: 


Này các thiền giả, khi nhìn thấy điều này, chư vị có sự hiểu biết cao thượng đầy đủ 
với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và tâm (nghĩa là với toàn thể sự sống cảm giác). Vì hiểu 
biết cao thượng, người ấy không còn đam mê đối với chúng. Vì không còn đam mê, 
chư vị được giải thoát. Từ sự giải thoát này họ nhận ra mình được tự do. " -- Tương 
Ưng Bộ Kinh, 2.1, Kinh Ajjhaftanicca 


Trong đoạn này Đức Phật vạch ra một sự phân biệt rạch ròi g1ữa sự hiểu biết bằng 
nghe nói và sự hiểu biết bằng trực giác của kinh nghiệm bản thân. Người ta có thể là 
một suava, nghĩa là một người đã được nghe về Phật pháp và chấp nhận nó băng đức 
tin hoặc cũng bằng trí óc. Tuy nhiên, sự chấp nhận này không đủ để giải thoát bất cứ 
ai khỏi chu kì đau khổ. Đề đạt sự giải thoát, người ta phải tự mình nhìn thấy chân lí, 
phải trực tiếp kinh nghiệm chân lí trong chính mình. Đây là điều mà thiền Vipassãna 
ø1úp chúng ta thực hiện. 


Nếu chúng ta muốn hiểu sự đóng góp độc đáo của Đức Phật, chúng ta phải luôn luôn 
năm vững sự phân biệt này trong tâm trí. Chân lí ngài nói đến không phải là điều chưa 
từng được biết đến trước thời của ngài; nó là chân lí đã phố biến ở Ân Độ vào thời 
ngài rồi. Ngài không phát minh ra khái niệm vô thường, đau khô, và vô ngã. Điều độc 
đáo của ngài là đã tìm ra cách đi từ chỗ chỉ nghe nói về chân lý tới chỗ kinh nghiệm 
chân lí. 


Có một bản văn cho thấy rõ sự nhân mạnh đặc biệt này của lời Đức Phật giảng, đó là 
kinh Bahiyatrong Tương Ưng Bộ Kinh. Trong bản văn nảy có ghi lại câu truyện về 
cuộc gặp gỡ giữa Đức Phật và Bahiya, một người lãng du trên đường tìm đạo thiêng 
liêng. Không phải môn đệ của Đức Phật, nhưng Bahiya xin Đức Phật hướng dẫn trong 
cuộc tìm đạo của mình. Đức Phật đã đáp lại bằng một câu hỏi: 


- Bahiya, theo ý ngươi: mắt là thường hay vô thường? 

- Vô thường, thưa ngài. 

- Điều gì là vô thường thì là nguyên nhân gây đau khô hay hạnh phúc? 
- Đau khổ, thưa ngài. 


- Vậy, vì điều vô thường là nguyên nhân đau khổ và tự bản chất luôn thay đối, có nên 
co nó là "của ta," là "ta," là "bản ngã” của ta không? 


- Hoàn toàn không, thưa ngài. (Tương Ưng Bộ Kinh 2.69, Kinh Bahiya). 


Đức Phật còn hỏi thêm Bahiya về những đồ vật thấy được, về sự nhận thức của mắt và 
tiếp xúc của mắt. Trong mọi trường hợp, người này đều nhìn nhận rằng chúng là vô 
thường, khổ não, vô ngã. Anh ta không tuyên bố là môn sinh của Đức Phật, nhưng 
anh chấp nhận các sự kiện vô thường, khổ não và vô ngã. Như thế bản kinh này ghi lại 
cho chúng ta sự kiện răng, ít trong số những người đương thời với Đức Phật, người ta 
đã từng chấp nhận những ý tưởng mà ngày nay chúng ta tưởng là chỉ có trong các giáo 
huấn của Đức Phật mà thôi. 


Dĩ nhiên, người ta cắt nghĩa rằng đối với Bahiya cũng như những người khác, khái 
niệm vô thường, đau khổ và vô ngã chỉ là những ý kiến lí thuyết mà họ chủ trương - 
tiếng Pàli gọi là mamna. Với những người này, Đức Phật đã chỉ cho họ con đường 
vượt lên trên những niềm tin hay triết lí, để kinh nghiệm trực tiếp bản tính con người 
của họ như là vô thường, đau khổ, và vô ngã. 


Vậy ngài đã chỉ con đường nào? Trong kinh Brahmajala, Đức Phật đã cho câu trả lời. 
Ở đây ngài liệt kê tât cả các niêm tin, ý kiên và quan điềm của thời ngài, sau đó ngài 
khăng định, ngài biệt một điêu vượt xa mọi quan điêm đó: 


"Vì khi đã kinh nghiệm được các cảm giác phát sinh và tận diệt đúng theo thực chất 
của chúng, sự hấp dẫn của chúng, mối nguy hiểm nơi chúng và sự giải thoát khỏi 
chúng, này các thiền giả, bậc Toàn Giác trở nên tự do, vì được giải thoát khỏi mọi sự 
trói buộc”. -- Trường Bộ Kinh, 1.1, kinh BhahmaJjala 


Ở đây Đức Phật khẳng định một cách khá đơn giản rằng ngài được giác ngộ là nhờ 
quan sát những cảm giác như là những biêu hiện của sự vô thường. Bât kì ai muôn 
theo giáo huân của Đức Phật đêu phải làm giông như ngài. 


Vô thường là sự kiện trọng tâm mà chúng ta phải nhận biết đề thoát ra khỏi đau khổ, 
và con đường trực tiêp nhât đê kinh nghiệm vô thường là quan sát các cảm giác của 
mình. Đức Phật lại nói: 


"Này các thiền giả, có ba loại cảm giác, [tất cả đều] vô thường, hỗn tạp, phát sinh từ 
một nguyên nhân, có thê hư hoại, tự bản chât qua đi, lu mờ và châm dứt." -- Tương 
Ưng Bộ Kinh, 2.211, kinh Anicca. 


Các cảm giác trong chúng ta là những biểu lộ dễ nhận thấy nhất về tính vô thường. 
Bằng cách quan sát các cảm giác, chúng ta trở nên có khả năng chấp nhận thực tại, 
không chỉ băng đức tin hay sự xác tín của trí óc, mà do kinh nghiệm trực tiếp của 
chính chúng ta. Bằng cách này chúng ta có sự tiễn bộ từ tình trạng chỉ nghe nói về 
chân lí tới tình trạng cảm nghiệm chân lí trong chính chúng ta. 


Như thế khi chúng ta gặp được chân lí hiện diện, chân lí ấy chắc chắn biến đổi chúng 
ta một cách triệt đê. Như Đức Phật đã nói: 


Khi một thiền giả tập trung một cách đây hiểu biết, chuyên chú, nông nhiệt và tự chủ, 
thì nếu những cảm giác dễ chịu khởi sinh nơi thân thể mình, người ấy sẽ hiểu rằng, 
"Cảm giác dễ chịu này đã khởi sinh trong tôi, nhưng nó lệ thuộc, không độc lập. Lệ 
thuộc gì? Thân thể này. Nhưng thân thê nảy là vô thường, biến hóa, phát sinh từ các 
điều kiện. Vậy làm sao những cảm giác dễ chịu của thân thể có thể là thường hằng 
nếu nó phát sinh lệ thuộc vào một thân thê vô thường, biến hóa, tự nó phát sinh do 
những điều kiện?" -- Tương Ưng Bộ Kinh, 2.209, kinh Pathammagelanna. 


Thiền giả duy trì cảm nghiệm về sự vô thường của các cảm giác nơi thân thể, sự khởi 
sinh, mờ nhạt và biến mất của chúng, và cảm nghiệm sự từ bỏ chúng. Khi làm thế, họ 
không còn bị chi phối bởi lòng thẻm muốn của họ. Cũng thế, khi họ cảm nghiệm 
những cảm giác khó chịu nơi thân thể mình, họ không còn bị chi phối bởi sự chán 
ghét; và khi họ cảm nghiệm những cảm giác trung lập nơi thân thể mình, họ không 
còn bị chi phối bởi sự mê muội của họ. 


Như thế, bằng cách quan sát tính vô thường của những cảm giác nơi thân thể, thiền 
ø1ả ngày càng tiên gân hơn tới mục tiêu là tính chân như („6iêt bản). 


Tôn giả Kondanna, người đầu tiên được giải thoát nhờ nghe lời giảng của Đức Phật, 
đã tuyên bô khi ông đạt tới mục tiêu này: Yam kinci sarmudayadhammam sabbam te 
nirodha-dhammmam - Mọi vật hề có bản chât phát sinh thì cũng có bản chât tận diệt." 


Chính nhờ kinh nghiệm đầy đủ thực tại của vô thường mà cuối cùng ông đã kinh 
nghiệm được một thực tại vô sinh và vô diệt. Lời tuyên bố của ông là một biển chỉ 
đường cho những người lữ hành sau này trên con đường tìm đạo, chỉ cho họ đường lối 
phải theo để tự mình đạt được mục tiêu. 


Vào giờ cuối đời, Đức Phật đã tuyên bố: Vaya-dhamma sankhàra - “MỌI sự vật đều là 
vô thường". Khi trút hơi thở cuối cùng, ngài đã lặp lại chủ đề lớn mà ngài từng giảng 
dạy thường xuyên trong cả đời ngài. Ngài nói thêm: Appamadena sampadetha - "Hãy 
chăm chỉ cô găng." Chúng ta phải hỏi, chúng ta phải cô gắng để đạt mục đích gì? 
Chắc chắn những lời cuối cùng này của Đức Phật chỉ có thể ám chỉ đến câu nói trước 
đó. Di sản vô giá của ngài cho thế giới là sự hiểu biết vô thườngnhư một phương tiện 
để được giải thoát. Chúng ta phải cô gắng thể hiện sự vô thường bên trong chúng ta, 
và nhờ đó chúng ta thực hiện lời khuyên dạy cuối cùng của ngài cho chúng ta, chúng 
ta trở thành những người thừa tự đích thực của Đức Phật. 


-OoOOo- 


Chương Sáu 
PHẬT GIÁO LÀ GÌ 
- Sayagyi U Ba Khin 
-ooOOO- 


Năm 1951, khi Sayagyi là Kế toán trưởng của Miễn Điện, ông được một nhóm nghiên 
cứu tôn giáo mời ông thuyết giảng về Phật giáo. Đứng đẫu nhóm nghiên cứu là viên 
cán bộ thông tỉn và cản bộ kinh tế và tài chánh của Cục đặc biệt về Kĩ thuật và Kinh 
tế của chính phú Hoa Kỳ. Sayagyi đã giảng một loạt ba bài tại Yangon (tại nhà thờ 
Methodist, đường Signal Pagoda) và những bài giảng này sau đã được xuất bản 
thành một tập sách nhỏ nhan đề "Phật Giáo Là Gì. " Sau đáy là tóm lược các bài 
giảng này. 

BÀI GIẢNG SỐ 1 (23 tháng 9, năm 1951) 


Tôi rất hân hạnh ở giữa quí vị hôm nay và có cơ hội đề cập với quí vị về đề tài "Phật 
Giáo Là Gì." Trước tiên, tôi phải nói thật lòng với quí vị. Tôi không hè học đại học, 
và tôi chỉ có những kiến thức khoa học của một con người đường phô. Tôi cũng 
không phải một học giả về lí thuyết Phật giáo với một hiểu biết nào về ngôn ngữ Pàii 
là thứ tiếng được dùng để truyền đạt lại Kinh Tam Tạng. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói 


thật rằng tôi đã đọc bằng tiếng Miến khá nhiều những khảo luận về Phật giáo của 
những tu sĩ Phật giáo thông thái và danh tiếng. Vì phương pháp học hỏi Phật giáo của 
tôi thiên về thực hành chứ không lí thuyết, nên tôi hi vọng có thể cống hiến quí vị điều 
gì đó về Phật giáo mà quí vị không dễ tìm được ở những nơi khác. Tuy nhiên, tôi phải 
thú nhận lúc này tôi chỉ là một sinh viên thực tập về Phật giáo và một người thử 
nghiệm đang có gắng học hỏi qua Phật giáo chân lí về bản tính của các lực. Vì tôi phải 
làm công việc này đang khi vân phải gánh vác những trách nhiệm gia đình và có ít 
thời giờ vì bận quá nhiều trách vụ trong chính quyên, nên sự tiến triển của tôi khá 
chậm chạp và tôi không bao giờ dám khẳng định những gì tôi sắp nói là tuyệt đối 
đúng. Tôi có thể đúng mà cũng có thể sai. Nhưng khi tôi nói điều gì, tôi đoan chắc với 
quí vị rằng tôi nói thực lòng, với những ý hướng tốt nhất và niềm xác tín vững vàng 
nhât. 


Đức Phật nói trong kinh Kàlàma: 


Đừng tin vào những gì ngươi nghe nói; 

Đừng tin vào truyền thống, vì chúng đã được truyền lại qua nhiều thế hệ; 

Đừng tin vào bất cứ điều gì vì chúng được đôn thôi hay được nhiều người nói tới; 
Đừng tin chỉ vì có một lời của một bậc trí tuệ xa xưa đã được viẾt ra; 

Đừng tin vào những điều phỏng đoán; 

Đừng tin vào điều gì mà ngươi đã bị ràng buộc bởi thói quen và coi nó là chân lí; 
Đừng tin chỉ vì quyền uy của các thầy dạy và các trưởng lão của các ngươi. 

Sau khi đã quan sát và phân tích, khi điều gì phù hợp với lí lẽ và mang lại lợi ích cho 
từng người và mọi người, lúc đó hãy chấp nhận nó và trung thành sống theo nó. 


Vì vậy, tôi xin quí vị đừng tin tôi khi tôi trình bày những vấn đề triết lí cho tới khi nào 
quí vị thực sự xác tín những gì tôi nói như là kêt quả của một chuôi suy luận đúng hay 
nhờ một phương pháp thực tiên. 


Tránh điều ác; 

Làm điều lành; 

Thanh luyện tâm; 

Đó là những lời giảng dạy của chư Phát. 


Cầu trích trên đây từ kinh Pháp cú - Dhammapada, tôm lược cái cốt tủy của Phật giáo. 
Nghe thật đơn sơ nhưng lại khó thực hành biệt bao. Người ta không thê là một Phật tử 
chân chính nêu không đem giáo lí của Đức Phật ra thực hành. Đức Phật nói: 


Này các người, những người đã được nhận biết các chân lí mà ta đã nhận biết, hãy 
biến các chân lí ây trở thành của các người; hãy thực hành chúng, nghiền ngẫm chúng, 
loan truyền chúng: đề cho tôn giáo tinh truyền được tôn tại lâu dài và được lưu truyền 
vì hạnh phúc và lợi ích của Chư thiên và loải người. 


Trước khi trình bày những lời dạy của Phật, là nền tảng cốt yếu của Phật giáo, tôi đề 
nghị quí vị làm quen trước tiên với tiêu sử của Đức Phật Gotama. Vì mục đích này, tôi 
thấy có bốn phận công hiến quí vị một bối cảnh của một số khái niệm Phật giáo mà có 
thể còn xa lạ đối với đa số quí vị. Vì vậy, tôi đề nghị cắt nghĩa văn tắt cho quí vị 
những khái niệm nòng cốt trong Phật giáo như quan niệm vê vũ trụ, hệ thống thế gIỚI, 
các bình diện hiện hữu, v.v.. Chắc hắn những điều này sẽ khơi dậy nơi quí vị rất nhiều 
điều để suy tư. Tuy nhiên, tôi xin quí vị kiên nhẫn lắng nghe vả tạm thời thông qua 
những vấn đề này đã, cho tới khi chúng ta bước sang phân câu hỏi thảo luận. 


Vũ Trụ 
Khái niệm của Phật giáo về vũ trụ có thê tóm tắt như sau: 


Có vũ trụ không gian - Okasa Loka, chữa các danh và sắc. Trong thế giới vũ trụ này, 
danh sắc nắm ưu thế dưới sự ảnh hưởng của luật nhân quả. Tiếp đến là Vũ trụ pháp 
hành - Sankhara Loka sáng tạo hay thọ tạo. Đây là bình diện tâm linh khởi sinh từ 
những năng lực tâm linh sáng tạo nhờ những hành động thể lí, những lời nói và tư 
tưởng. Thứ ba và cuối cùng là vũ trụ chúng sanh - Sz/a Loka. Những sinh vật này là 
sản phẩm của các lực tâm linh. Có thể gọi đây là một vũ trụ "ba trong một”, vì vũ trụ 
này bất khả phân li với vũ trụ kia. Có thể nói chúng đan chăng và thấm nhập vào 
nhau. 


Điều mà quí vị quan tâm hơn cả là những cakkavalas hay hệ thế giới, mỗi hệ gồm ba 
mươi mốt bình diện hiện hữu. Mỗi hệ thế giới đều tương ứng với thế giới loài người 
gồm hệ mặt trời và những bình diện hiện hữu khác. Có hàng triệu hàng triệu hệ thế 
giới như thế, phải nói là không thể đếm được. Mười ngàn hệ thế giới gần với chúng ta 
nhất đều nằm trong lãnh vực nguồn ốc- Jàti-Kheffa, của một vị Phật. Thực vậy, khi 
Đức Phật giảng bài kinh nỗi tiếng Maha-Samayà ở rừng Mahavana gần thành phố 
Kapilavatthu, không chỉ có Phạm thiên và Chư thiên của hệ thế giới của chúng ta có 
mặt, mà còn có các phạm thiên và chư thiên của tất cả mười ngàn hệ thế giới có mặt 
để lắng nghe lời giảng của Đức Phật. Đức Phật cũng có thể phát đi những làn sóng tư 
tưởng của ngài với tình thương và lòng từ bi tới toàn thể chúng sinh của một trăm tỉ hệ 
thế giới đều nằm trong lãnh vực ảnh hưởng -Anakherra. Các hệ thế giới còn lại năm 
trong không gian vô biên - V¡saya Kheffa ở bên ngoài phạm vị ảnh hưởng của các làn 
sóng tư tưởng của Đức Phật. Từ những khái niệm trên đây của Phật giáo, quí vị có thể 
tưởng tượng ra kích thước của toàn thể vũ trụ là thế nào. Rõ ràng thế giới vật chất của 
chúng ta trong vũ trụ không gian - Okasa loka hoàn toàn không đáng kể gì. Toàn thể 
thế giới của con người chỉ là một đốm nhỏ li ti trong không gian. 


Bây giờ tôi sẽ trình bày với quí vị về ba mươi mốt cõi hiện hữu trong hệ thế giới của 
chúng ta, và tất nhiên nó cũng giống như trong mọi hệ thế giới khác. Đại khái đó là: 


Arùpa Loka - thê giới vô sắc hay phi vật chất của các brahmma (Phạm thiên); 
Rùpa Loka - thê giới hữu sắc của các phạm thiên. 
Kama Loka - Dục giới- chư thiên, loài người, và loài vật. 


Vô sắc giới bao gôm bốn thế giới phạm thiền vô sắc, nghĩa là không có sắc pháp, hay 
là phi vật chất. Sắc giới bao gồm mười sáu thế giới phạm thiên có sắc pháp. 


Dục giới bao gồm: 
a. Sáu cối chự thiên Dục giới, đó là: 


(1) Tứ Đại Thiên Vương (CatumaharajJika) 
(1) Đạo Lợi (Tavatimsa) 

(11) Dạ Ma (Yama) 

(iv) Đầu Xuất (Tusita) 

(v) Hóa Lạc (NiImmanarati) 

(v1)Tha Hóa Tự Tại (Paranimmita-vasavattI) 


b. Thế giới loài người 
c. Bốn thế giới hạ đắng, đó là: 


() Địa ngục (Nraya) 

(1) Súc sanh (Tiricchana) 
(11) Ngạ quỷ (Peta) 

(v) A Tu La (Asura) 


Những bình diện hiện hữu này là sạch hay dơ, lạnh hay nóng, sáng hay tối, nhẹ hay 
nặng, sướng hay khổ - tùy theo tính chất của những lực tâm linh được phát sinh bởi 
tâm hay tác ý (cefana) của một chuỗi hành động, lời nói, và tư tưởng. Ví dụ lấy 
trường hợp một người sùng đạo giãi tỏ tình thương vả lòng từ bi vô bờ cho khắp vũ 
trụ chúng sinh. Người này phải phát sinh những lực tâm linh như trong sạch, mắt mẻ, 
sáng láng, nhẹ nhàng và dễ chịu - là những lực thường ồn định trong các thế giới 
phạm thiên. Lấy một ví dụ ngược lại về một người đang tức giận hay không thỏa mãn. 
Theo câu cách ngôn, "Xem mặt mà bắt hình dong," sự ô uế, nóng nảy, tối tăm, nặng 
nề và khốn nạn của tâm hồn người này lập tức phản ánh nơi con người họ, dù mắt 
thường chúng ta cũng có thể nhận thấy. Có thể nói đó là vì sự phát sinh những lực ác 
của tâm hồn vì sân hận, nóng giận và những lực này đi xuống thế giới của các chúng 
sinh hạ đẳng. Cũng thế đối với trường hợp các lực tâm linh phát sinh do tham hay sĩ. 
Trong trường hợp có các hành vi đáng khen như sùng mộ, đức hạnh và từ bị đặt nền 
trên sự gắn bó với hạnh phúc tương lai, những lực tâm linh phát sinh là những lực 
thường nằm ở bình diện cảm giác của các Chư thiên và loài người. Thưa quí vị, đó là 


một số khái niệm trong Phật giáo liên quan tới tiêu sử của Đức Phật Gotama mà tôi 
bắt đâu trình bày bây giờ. 


Sự Chuẩn Bị 


Đức Phật Gotama là vị Phật thứ tư trong năm vị Phật xuất hiện trong chu kì của thế 
giới gọi làbhadda-kappa. Các vị Phật có trước ngài là Kakusandha, Konagamana và 
Kassapa. Trong những thời đại kiếp trước cũng đã xuất hiện vô số các vị Phật khác và 
các vị này cũng đã từng rao giảng cùng một chánh pháp mang lại sự giải thoát khỏi 
đau khô và sự chết cho mọi chúng sinh. Các vị Phật đều đầy lòng từ bị, trí tuệ, và giác 
ngộ. 


Một vị ấn sĩ có tên là Sumedha đã được Phật Dipankara thọ ký để sau này trở thành 
một vị Phật. Phật Dipankara chúc phúc cho ngài và tiên tr1 ngài sẽ trở thành một vị 
Phật mang tên là Gotama. Từ đó trở đi, từ kiếp này qua kiếp khác, vị Bodhisarra (Bồ 
tát, nghĩa là vị Phật tương lai) giữ gìn tâm lực của mình ở mức độ cao nhất bằng việc 
thực hành mười ba /a mát, đó là: 


1. Dàna (bô thí) 

2. Sìla (trì giới hay đạo đức) 

3. Nekkhamưna (xuất gia hay khước từ) 
4. Paññaà (trí tuệ) 

5. Viriya (tinh tấn hay kiên trì) 

6. Khanri (nhẫn nhục) 

7. Sacca (chân thật) 

§. Adhirhàna (quyết định) 

9. Mferrà (tâm từ hay nhân ả1) 

10. Upekkhà (tâm xả hay quân bình) 


Vì vậy, đề trở thành một vị Phật quả là một nhiệm vụ cực kì gian khổ. Chỉ cần nghĩ 
đến mà thôi cũng đã cần phải có một sức mạnh ý chí siêu phàm. Thời kì chuẩn bị của 
Bồ tát kết thúc với cuộc đời của Vua Vessantara là người trồi vượt mọi chúng sinh về 
việc bố thí. Ngài bố thí cả vương quốc, vợ và con của mình cũng như mọi của cải tài 
sản của mình để hoàn tất hạnh nguyện long trọng của ngài trước Phật Dipankara. Kiếp 
sông tiếp theo là trong Đầu xuất - 7s¡:a, chư thiên Setaketu sống vinh hiển, cho tới 
khi ngài thoát khỏi cõi này và thụ thai trong lòng Mayà DevIi, Hoàng hậu của Vua 
Suddhodàna ở Kapilavatthu, một địa danh gần nước Nepal ngày nay. 


Khi thời gian sinh con gần kề, Hoàng hậu tỏ ước muốn trở về quê hương của cha mẹ 
để sinh con. Vua Suddhodàna đồng ý và gởi một đoàn tháp tùng để hầu hạ và bảo vệ 
hoàng hậu. Trên đường, đoàn người đã dừng chân ở rừng Lumbini. Hoàng hậu xuống 
kiệu và tận hưởng làn gió mát rượi và hương hoa của khu rừng. Bà giơ tay định hái 


một bông hoa trên cành cây bên cạnh, bỗng nhiên và không ngờ trước, bà hạ sinh 
ngay một cậu con trai sau này sẽ trở thành Đức Phật toàn giác. Cùng lúc ấy toàn thể 
thiên nhiên trong vũ trụ đảo lộn về nhiều phương diện và đã xuất hiện ba mươi hai 
hiện tượng kì lạ. Toàn thể các thế giới vật chất rung động tận gốc rễ. Có những luồng 
sáng lạ thường trên hệ mặt trời. Mọi sinh vật của thế giới Vật chất có thê trông thấy 
nhau. Người câm và điếc được chữa lành. Mọi nơi người ta nghe thấy những điệu 
nhạc thiên thai, v.v... 


Lúc đó, Kala Devala, vị ân sĩ và thầy dạy của vua Suddhodàna đang trò chuyện với 
các Chư thiên của thế giới Tam Thập Tam Thiên - 7øvaimsa. Ông là một ấn sĩ nồi 
tiếng đã làm chủ được tám bậc thành đạt samapatis khiến ô ông có những năng lực siêu 
phàm. Qua sự vui mừng của mọi thế giới dục giới và sắc giới, ông biết được thái tử 
của vua Suddhodàna đã sinh ra, nên ông vội trở về cung điện và mong muốn người ta 
mang đứa trẻ tới đề ông chúc phúc. Khi Vua đặt đứa trẻ trước mặt đạo sĩ Devala, lập 
tức ông hiểu rằng đứa trẻ này chính là vị Phật tương lai. Ông vui sướng mỉm cười khi 
biết điều này, nhưng ngay sau đó đã khóc lên vì ông thấy trước là mình sẽ không còn 
sông đề được nghe lời giảng của ngài, và cả sau khi chết, ông hóa sanh vào cõi vô sắc 
của Phạm thiên, nơi đó, ông không thể tiếp xúc được với cõi sắc ĐIỚI. Ông vô cùng 
đau khổ phải xa Đức Phật và lời giảng của ngài. 


Ngày thứ năm đứa trẻ được đặt tên là Siddhattha trước sự hiện diện của các nhà chiêm 
tinh nồi tiếng, tất cả cùng đồng thanh cho rằng đứa trẻ có mọi nét của một vị Phật 
tương lai. Nhưng hoàng hậu đã chết chỉ một tuần sau khi sinh con, và đứa trẻ được 
trao cho bà dì là Mahàpajapati Gotami nuôi nắng. 


Cậu bé Siddhattha trải qua thời thơ âu của mình trong nhung lụa, xa hoa và có học 
vấn. Cậu được ca ngợi là một thần đồng về trí tuệ và sức mạnh. Vua cha đã không nề 
hà điều gì để làm cho đời sống con mình được êm đềm nhẹ nhàng. Ông cho xây ba 
cung điện thích hợp cho ba mùa với những tiện nghi đầy đủ để làm cho Thái tử hưởng 
trọn mọi niềm khoái lạc thể chất. Đó là vì tình phụ tử của vua muốn cho con mình 
sông hoàn toàn hạnh phúc trong đời sống thế tục thay vì đời sống của một vị Phật giác 
ngộ. Vua Suddhodàna hết sức thận trọng để cho con mình sống trong những môi 
trường không tiêm nhiễm những ý tưởng triết học cao xa nào. Để bảo đảm đầu óc của 
thái tử không vương vấn những ý tưởng triết học ấy, vua đã ra lệnh cho những người 
phục vụ thái tử và những bạn bè của thái tử không được đả động tới những chuyện 
như tuôi già, bệnh tật hay sự chết. Họ phải tỏ ra như là không hê có những điều khó 
chịu như thế trên đời này. Các đầy tớ và người tùy tùng nào có dấu hiệu già đi, yếu 
đuối hay bệnh tật lập tức bị thay thế. Mặt khác, ông cho tô chức những cuộc khiêu vũ, 
ca hát và những bữa tiệc linh đình để làm cho con mình hoàn toàn chìm trong đời 
sông khoái lạc. 


Cuộc Từ Bỏ Vĩ Đại 


Thế nhưng với ngày tháng trôi qua, sự đơn điệu của những khoái lạc chung quanh dần 
dần đã mất sức cuôn hút đối với thái tử Siddhattha. Những năng lượng tâm linh tích 
lũy trong vô số những kiếp sống trước của ngài nhằm đạt mục tiêu to lớn là thành Phật 
giờ đây tự nhiên nổi dậy. Thỉnh thoảng, khi thế giới của lạc thú không còn chi phối 
đầu óc ngài, con người nội tâm của ngài bắt đầu hoạt động và nâng tâm trí ngài lên 
một trạng thái trong sạch và thanh thản với sức mạnh của chánh định. Cuộc chiến 
tranh cân não bắt đầu. 


Suy nghĩ đầu tiên của ngài là chạy trốn đam mê và lạc thú. Ngài muốn biết có những 
gì bên ngoài những bức tường của cung điện mà ngài chưa một lần được đi ra để thăm 
viêng. Ngài muốn nhìn thấy thiên nhiên thật sự của nó chứ không phải thứ thiên nhiên 
do con người đã tạo ra. Vì thế, ngài đã quyết định đi thăm công viên của hoàng cung, 
bên ngoài những tường thành của cung điện. Trên đường đi tới công viên, mặc dù 
Đức vua đã thận trọng dẹp hết mọi cảnh tượng khó chịu trên đường, nhưng ở lần ra 
ngoài đầu tiên, ngài đã trông thấy một ông lão khòm lưng vì tuổi giả. Tiếp đến, ngài 
thấy một người bệnh đang hấp hối vì một chứng bệnh nan y. Sau đo,ù ngài thấy một 
xác chết. Lần cuối cùng ngài gặp một thầy tu. 


Tất cả những cảnh tượng này đã làm ngài trầm ngâm suy nghĩ. Tâm trạng của ngài đã 
thay đôi. Tâm trí ngài được gột sạch mọi nhơ bần và tràn ngập những năng lực của 
các sức mạnh riêng mà ngài đã tích lũy trong thế giới sankhàra loka (thế giới tâm 
linh). Lúc này tâm trí ngài đã thoát khỏi mọi chướng ngại, được trở nên thanh thản, 
trong sạch và mạnh mẽ. Mọi chuyện đã xảy ra vào một đêm khi hoàng hậu của ngài 
hạ sinh cho ngài một thái tử, một sợi dây mới trói buộc ngài lại. Thế nhưng ngài 
không còn bị vương vấn bởi điều gì có thể làm đảo lộn sự quân bình tâm trí của ngài. 
Những sức mạnh của sự quyết định đã mở đường đề ngài làm một quyết định mạnh 
mẽ, vả ngài đã nhất quyết tìm được giải thoát khỏi cảnh sinh, lão, bệnh, và tử. Đến 
đúng nửa đêm, quyết định trọng đại này của ngài đã được thực hiện. Ngài nhờ người 
tùy tùng của ngài là Channa chuẩn bị sẵn con tuân mã Kanthaka cho ngài. Sau khi 
nhìn vào phòng đề chào từ biệt vợ và đứa con sơ sinh, ngài đoạn tuyệt với gia đình, 
thế giới và thực hiện cuộc từ bỏ vĩ đại. Ngài cưỡi ngựa ngang qua thành phố tới dòng 
sông Anoma, vượt qua sông, và không bao giờ trở về cho tới khi sứ mạng của ngài đã 
hoàn tât. 


Đi Tìm Chân Lí 


Sau cuộc từ bỏ vĩ đại này, Thái tử Siddhattha rong ruôi khắp nơi để tìm thầy học đạo, 
mình bận bộ đồ của người ẩn sĩ lang thang với một chiếc bình bát trong tay để xin ăn. 
Ngài đặt mình dưới sự hướng dẫn của hai vị thầy bà la môn danh tiếng là Àlàra và 
Uddaka. Àlàra nhân mạnh niềm tin vàoz#mnan (linh hồn) và dạy rằng linh hồn đạt sự 
giải thoát hoàn toàn khi được giải thoát khỏi những giới hạn của vật chất. Thái tử 
không thỏa mãn với giải đáp này. Ngài tìm đến thầy Uddaka nhưng vị này lại nhắn 


mạnh quá đáng về hậu quả của kømmna (nghiệp) và sự luân hồi của linh hồn. Cả hai 
bậc thầy này đều không thoát ra khỏi khái niệm "linh hồn," và con người Thái tử khắc 
khổ cảm thấy còn có điều gì khác phải học. Vì vậy, ngài rời bỏ cả hai vị thầy này để 
tự mình đi tìm đường giải thoát. Đương nhiên, lúc đó ngài đã học được 

tám sđmaparfis và đã đạt được nhiều năng lực siêu phàm, gồm cả khả năng hiểu biết 
các biến cố của nhiều đại kiếp sẽ tới, cũng như của nhiều đại kiếp đã qua. Nhưng tất 
cả đều thuộc phạm vi thế tục và vị thái tử khổ hạnh không mấy quan tâm đến chúng. 
Khát vọng của ngài chỉ là được thoát khỏi vòng thế tục của cảnh sinh, khô và tử. 


Về sau có năm vị khổ hạnh khác đi theo ngài, trong số đó có nhà chiêm tinh 
Kondanna là người đã nói tiên tri vào ngày thứ năm sau khi Siddhattha sinh ra rằng, 
ngài chắc chăn sẽ trở thành một vị Phật. Những vị khổ hạnh này đã phục vụ ngài rất 
chu đáo trong sáu năm, trong khi ngài chuyên chăm chú vào việc ăn chay và suy 
niệm, thực hành kỉ luật và những hình thức khô hạnh rất nghiêm khắc cho tới khi ngài 
chỉ còn là da bọc xương. Thực vậy, một hôm ngài đã ngất xỉiu vì kiệt sức. Sau khi qua 
khỏi tình trạng nguy kịch này, ngài thay đổi phương pháp, theo một đường lối trung 
dung và khám phá ra rằng con đường giác ngộ của mình đã sáng sủa hơn. 


Thành Phật 


Vào đêm trăng tròn của ngày Vesàkha (tháng tư âm lịch), đúng 2.562 năm trước, Thái 
tử Siddhattha, vị tu sĩ khổ hạnh lang thang, đã ngồi xếp vòng chân dưới gốc cây bồ đề 
bên bờ sông Neranjara trong khu rừng Uruvela (gần Bodh Gaya ngày nay), với quyết 
tâm mãnh liệt nhất là sẽ không rời bỏ tư thế này khi chưa đạt được chân lí và sự giác 
ngộ, trở thành Phật, dù cố gắng này có thể làm ngài mất mạng. 


Biến có vĩ đãi đã đến. Vị thái tử khổ hạnh tập trung tất cả sức lực của tâm đề bảo đảm 
có sự định tâm vào một điểm duy nhất, là điều thiết yếu để tìm ra chân lí. Lúc ấy, thái 
tử thấy rằng sự giữ thế quân bình của tâm không phải dễ dàng như trước kia. Không 
những chỉ có sự phối hợp các lực tâm linh của các thế giới hạ đẳng với lực tâm linh 
của các thế giới cao hơn chung quanh ngài, mà còn có những sự giao thoa khác rất 
mạnh làm đảo lộn thế quân bình của tâm trí ngài. Sự kháng cự của những khối lực 
không thể xâm nhập chống lại sự phát xạ của ánh sáng trước kia ngài từng làm chủ 
một cách bình thường thì lúc này tỏ ra vô cùng khác thường (có lẽ vì đây là thử thách 
cuối cùng đề thành Phật, và Ma vương - Màra, vị thần tối cao của các sức mạnh của 
sự ác, đang ở hậu trường). Thế nhưng thái tử đã thành công tuy chậm chạp nhưng 
chắc chắn, nhờ sự ủng hộ của các lực tâm linh của các nhân đức mà ngài đã tích lũy 
để đến trợ giúp ngài đúng lúc. 


Ngài đã phát nguyện và yêu cầu mọi Phạm thiên và chư thiên đã từng chứng kiến việc 
ngài hoàn thành mười ba-la-mật đê họ tiêp sức với ngài trong cuộc tranh giành quyên 
bá chủ. Sự liên kêt với các Phạm thiên và chư thiên này đã mang lại kêt quả mong 


muốn. Những khối lực dày có vẻ không thể thâm nhập nay đã bị đập tan; và với một 
sự làm chủ kiên định đối với tâm, chúng bị quét sạch vĩnh viễn. Mọi chướng ngại đã 
bị khắc phục, thái tử đã có thể nâng cao khả năng tập trung của mình và đưa tâm vào 
một tình trạng hoàn toàn trong sạch, yên tĩnh và thanh thản. Dần dần ý thức của trực 
giác đích thực xâm chiếm con người ngài. Giải pháp cho những vấn đề sống còn mà 
ngài từng đối diện giờ đây đã xuất hiện trong ý thức của ngài như một sự mặc khảiI. 
Bằng việc Suy niệm nội quan về những thực tại của thiên nhiên trong chính bản thân 
ngài, ngài thấy một cách sông động răng trong thân thể con người không hề có chất 
thể như người ta vẫn tưởng, và thân thể chỉ là tổng số của vô số triệu phân tử - 
kalàpas, mỗi phân tử chỉ bằng khoảng một phần bốn mươi sáu ngàn sáu trăm năm 
mươi sáu phần của một phân tử hạt bụi trên bánh xe của một chiếc xe bò vào mùa hè. 
Tìm tòi thêm, ngài nhận ra rằng phân tử này cũng là vật chất trong quá trình biến đổi 
không ngừng; và cũng thế, tâm chính là sự biểu hiện của những lực tâm linh (sáng 
tạo) đi ra bên ngoài và những lực tâm linh (sáng tạo) đi vào trong hệ thống của một cá 
nhân một cách liên tục và vĩnh cửu. 


Đức Phật sau đó tuyên bố ngài đã có sự tuệ giác khi ngài vượt qua được tính chất thể 
của "bản ngã ngài." Ngài nhìn thấy bằng pháp chánh định các phân tử, rồi ngài đem áp 
dụng vào đó luật vô thường, giản lược chúng thành phi thực thê hay những mẫu cư xử 
thường xuyên - bằng cách loại bỏ cái mà chúng ta (Phật giáo) gọi là pháp chế định - 
paññãii; và đạt tới tình trạng của pháp chân đế-paramartha, hay nói cách khác, "chân 
lý tuyệt đối." 


Từ đó ngài tuệ giác sự biến đôi liên tục của tâm và vật nơi bản thân ngài (anicca) và 
do đó ngài cũng nhận thức chân lí về sự khổ (dukkha). Đó là lúc tính vị kỉ trong ngài 
vỡ tan để biến vào hư vô và ngài bước vào một giai đoạn vượt qua "đau khô" - nghĩa 
là dukkha-nirodha (sự tận diệt đau khổ) không còn để lại dấu vết gì của bản ngã- øfra . 
"Tâm và vật" đối với ngài chỉ là những hiện tượng trồng rỗng lăn tròn liên tục trong 
phạm vi của định luật nhân quả và định luật nhân duyên tùy thuộc. Ngài đã tuệ giác 
chân lí. Những đức tính đã tiềm tảng trong Đức Phật thuở nhỏ giờ đây phát triển, và 
đến rạng sáng ngày rằm tháng tư, âm lịch - Vesakha, ngài được hoàn toàn giác ngộ. 


"Quả thực, Thái tử Siddhattha đã đạt tới bậc chánh đăng chánh giác 

(sammà sambodhn) và trở thành Đức Phật, Đắng Tỉnh Thức, Đắng Giác Ngộ, Đắng 
Toàn Giác. Sánh với sự tỉnh thức của ngài, tất cả những người khác còn đang mơ 
màng trong giác ngủ. Sánh với sự giác ngộ của ngài, tất cả những người khác còn 
đang vấp ngã và mò mẫm trong bóng tối. Sự hiểu biết của ngài là một thứ LUỆ giác mà 
sánh với nó, sự hiểu biết của mọi con người khác chỉ là một thứ mê muội." 


-OooOOo- 


BÀI GIẢNG SỐ 2 (30 tháng 9, năm 1951) 


Các lời giảng dạy của Phật được lưu truyền trong Tam Tạng, gồm có các Šw/fas (các 
bài thuyết giảng), Vinaya (các giới luật cho Tăng giới) và Abhidhamưna (V1 diệu pháp, 
các bình luận triết học). Chúng ta có Tam Tạng băng tiếng Pàii, là một bộ sách gôm 
nhiều cuốn mà một học giả thông thạo tiếng Pàli cũng phải mất mắẫy tháng mới đọc 
hết được. Vì vậy, hôm nay tôi chỉ trình bày giới hạn vào những điểm chính yếu - 
nghĩa là vào những chân lí cơ bản của Phật giáo mà thôi. 


Trước khi Đức Phật đảm nhận trách nhiệm rao truyền Giáo pháp, ngài đã thính lặng 
để suy niệm trong một thời kì bốn mươi chín ngày - bảy ngày dưới gôc cây bồ đề, và 
bảy ngày tại mỗi nơi trong số sáu địa điểm gần đó, có khi ngài vui hưởng sự an lạc 
của níp-bàn tuyệt đối, có khi ngài truy tìm sâu xa hơn vào những vấn đề tế nhị nhất 
của các pháp tuyệt đối (paramatha dhamưmna). Sau khi đã hoàn toàn làm chủ định 

luật Parhana (định luật về các tương quan), từ thân thể ngài phát ra những tia sáng 
chói lòa sáu màu, tạo thành một hào quang có sáu tia màu vòng quanh đầu ngải. Ngài 
trải qua bốn mươi chín ngày đêm suy niệm này mà không ăn uống gì. Sự thật là trong 
suốt thời gian này ngài sông trên bình diện của tâm, khác với bình diện thể chất mà 
loài người bình thường sông. Không phải thức ăn vật chất nuôi dưỡng chất thể tinh tế 
và đời sông của các sinh linh trong các thế giới chất thể của các phạm thiên, mà là phỉ 
lạc của thiên định- Jhanic pìti tự nó là một thứ lương thực. Đó là trường hợp của Đức 
Phật mà sự sông, của ngài trong suốt thời gian dài này là ở bình diện tâm linh hơn là 
bình diện thể chất. Những thí nghiệm của chúng ta trong lãnh vực nghiên cứu này đã 
minh chứng chắc chắn cho chúng ta rằng, với một người đã đạt mức phát triển trí tuệ 
và tâm linh cao như Đức Phật, điều này có thể xảy ra. 


Chính vào rạng sáng ngày thứ năm mươi, ngài trở thành Phật và xuất thiền định này. 
Không phải vì ngài mệt mỏi hay suy nhược, mà là vì không còn ở trong bình diện hiện 
hữu của tâm nữa, nên ngài cảm thấy đói. Lúc ấy có hai thương gia người nước ngoài 
đang đi trên những cỗ xe chất đầy hàng hóa băng ngang qua khu rừng Uruvela. Một 
Chư thiên- đeva của khu rừng, cũng là bà con với họ trong một kiếp trước, khuyên họ 
lợi dụng cơ hội nảy để tỏ lòng tôn kính vị Phật toàn giác vừa xuất định. Theo lời 
khuyên ấy, họ đi đến chỗ Đức Phật ngồi, với vằng hào quang sáu màu chiếu sáng 
quanh đầu. Họ không thể giấu nôi sự cảm kích. Họ phục lạy trước Đức Phật và sau đó 
dâng lên cho ngài những chiếc bánh mật đề ngài dùng bữa đầu tiên. Họ được nhận 
làm đệ tử tại gia của ngài. Khi họ xin ngài cho họ một số bảo chứng để tôn thờ, Đức 
Phật đã tặng cho họ tám sợi tóc trên đầu ngài. 


Quí vị có thể ngạc nhiên khi biết hai thương gia đó tên là Tapussa và Bhallika quê ở 
Okkalàpa, mà ngày nay chính là Rangoon, nơi quí vị đang ở bây giờ. Và ngôi chùa 
nồi tiếng Shwedagon mà có lẽ tất cả quí vị đã từng đến thăm, đó là ngôi chùa trong đó 
cả tám sợi tóc của Đức Phật đã được tôn kính dưới sự trông coi trực tiếp của người cai 
trị thành phố Okkalàpa hồi đó, cách đây 2540 năm. Ngôi chùa này đã được duy trì và 
trùng tu nhiều lần cho tới nay bởi các vị vua Phật giáo kế tiếp nhau và bởi các người 


sùng mộ. Tiếc thay, hai thương gia của Okkalàpa, những người có diễm phúc trở 
thành những đệ tử tại gia đầu tiên của Đức Phật, lại chỉ là những đệ tử bằng lòng tin 
mà không có chút quan tâm nào đến Phật pháp trong việc thực hành, là điều duy nhất 
có thê giải thoát họ khỏi đau khổ và sự chết. Đương nhiên, đức tin là một đòi hỏi tiên 
quyết; nhưng chính việc thực hành những lời giảng dạy mới thực sự có giá trị. Vì vậy 
Đức Phật đã nói: 


Mỗi người phải đi con đường của mình; 
Các vị Phát chỉ là những người chỉ đường. 


Những Lời Giảng Dạy Của Phật 


Phật giáo không phải một tôn giáo theo định nghĩa qui ước trong từ điển, vì tôn giáo 
đòi hỏi phải qui hướng về thượng đề, như trong mọi tôn giáo khác. Nói theo nghĩa 
hẹp, Phật giáo là một hệ thống triết lí kết hợp với giới luật, về thân và tâm. Mục tiêu 
nhắm tới là sự tận diệt đau khô và cái chết. 


Bốn Chân Lí Cao Thượng (Tứ Thánh Đế) mà Đức Phật rao giảng trong bài giảng đầu 
tiên của ngài được biết đến với tên gọi là Chuyên Pháp Luân - Dhamma-cakka- 
pavdaftana Suita tạo thành cơ sở để xây dựng hệ thống triết lí này. Thực vậy, ba chân lí 
đầu tiên trong Bốn Chân Lí Cao Thượng trình bày triết lí của Đức Phật, trong khi chân 
lí thứ tư (Bát Chánh Đạo) là một phương tiện để đạt mục đích. Bài giảng đầu tiên này 
được giảng cho năm nhà tu khô hạnh, đứng đầu là Kondanna, họ là những người quí 
vị đồng hành đầu tiên của Đức Phật trên con đường đi tìm chân lí. Kondanna là môn 
đệ đầu tiên của Đức Phật đã thực hành đề trở thành một bậc A la hán (một vị thánh 
vượt qua những giới hạn của mọi trói buộc). 


Chúng ta đi vào Tứ Thánh Đề. Đó là: 


1. Dukkha-sacca (chân lí về đau khổ) 

2. Samudaya-sacca (chân lí về nguồn gốc của đau khổ) 

3. Nirodha-sacea (chân lí về sự tận diệt đau khổ) 

4. Magga-sacca (chân lí vỀ con đường dẫn tới sự tận diệt đau khổ) 


Đê thâu triệt những khái niệm cơ bản của triệt lí Đức Phật, cân nhân mạnh vào nhu 
câu hiệu biệt chân lí vê đau khô. Đê làm sáng tỏ điêm này, Đức Phật đã đê cập đên 
vân đê từ hai góc cạnh khác nhau. 


Thứ nhất, bằng con đường lí luận, ngài cho các môn đệ hiểu rằng cuộc đời là một 
cuộc chiến đấu. Cuộc đời là đau khổ; sinh ra là đau khổ; tuổi già là đau khổ; bệnh tật 
là đau khổ; chết là đau khổ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dục vọng nơi con người quá 
mãnh liệt khiến cho họ thường dễ quên mất bản thân họ, quên họ phải trả giá bằng 


điều gì. Chỉ cần nghĩ trong chốc lát sự sống tồn tại thế nào trong thời kì còn trong 
bụng mẹ; từ lúc sinh ra đứa trẻ đã phải chiến đấu đề sống còn thế nào; nó phải chuẩn 
bị gì để đối diện cuộc đời; nó phải chiến đấu với những gì trong tư cách một con 
người cho tới khi trút hơi thở cuối cùng. 


Quí vị chắc hắn dễ hình dung cuộc đời là gì. Cuộc đời là đau khô. 


Một người càng tự thị vào bản ngã mình bao nhiêu thì đau khổ càng lớn bấy nhiêu. 
Thực ra, những đau khổ vật chất hay tinh thần mà một người phải chịu đều được đánh 
đổi bằng những khoái lạc trong chốc lát, nhưng những khoái lạc này chỉ là những đốm 
lửa lập loè trong đêm tối. Còn đối với sự sỉ mê (moha) là điều làm người ta xa rời 
chân lí, con người phải tìm cách tự giải phóng mình khỏi chu kì sinh tử và đau khổ. 


Thứ hai, Đức Phật giảng giải cho các môn đệ biết rằng thân thể con người được kết 
hợp bởi các phân tử, môi phân tử vừa sinh ra là chết ngay. Mỗi phân tử là một khối 
kết hợp bởi những yếu tô tự nhiên sau: 


1. Pathavi: trương độ(đất) 

2. Apo: sự dính chặt (nước) 

3. Te7o: sự phát xạ (nóng và lạnh) 
4. Vayo: chuyển động (không khí) 
5. Vanno: màu sắc 

6. Gandho: mùi 

7. Ñaso: VỊ 

8. Øja: (chất dinh dưỡng) 


Bồn yếu tố đầu tiên gọi là Tứ Đại - maha-bhufa - nghĩa là những tính chất vật chất cơ 
bản - trỗi vượt trong một phân tử. Bốn yếu tổ còn lại chỉ là những yếu tố phụ phát sinh 
từ bốn yếu tô trước và phụ thuộc vào chúng. Phân tử là đơn vị nhỏ nhất có thê thấy 
được trong phạm vi vật lí. Chỉ khi cả tám yếu tố tự nhiên cùng kết hợp lại với nhau thì 
mới có một phân tử. Nói cách khác, sự đồng hiện hữu của cả tám yếu tổ tự nhiên tạo 
thành một khối vật chất mà trong Phật giáo gọi là một phân tử. Những phân tử này, 
theo Đức Phật, luôn luôn ở trong tình trạng biến đổi hay lưu chuyền không ngừng. 
Chúng chỉ là một dòng năng lượng, giông như ánh sáng của một ngọn nên hay một 
bóng đèn điện. Thân thể không phải một thực thể như chúng ta tưởng, mả là một dạng 
liên tục của vật chất và sinh lực cùng hiện hữu với nhau. 


Với một người quan sát bình thường, một miếng sắt thì bất động. Đối với nhà khoa 
học, nó là sự kết hợp của các điện tử tất cả đều trong trạng thái thay đôi hay lưu 
chuyên liên tục. Với một miếng sắt còn như thế, thử hỏi với một sinh vật, như một con 
người thì sẽ như thế nào? Những thay đôi xảy ra trong cơ thể một người phải mãnh 
liệt hơn nhiều. Con người có cảm thấy những dao động trong người mình không? Nhà 


khoa học biết răng mọi điện tử đều ở trạng thái biến đổi hay lưu chuyển không ngừng, 
vậy ông có bao giờ cảm thấy thân thể ông chỉ là năng lượng và dao động mà thôi 
không? Con người sẽ có thái độ nào khi họ quan sát kĩ trong bản thân mình và thấy 
rằng thân thê mình chỉ là năng lượng và dao động? 


Đề giãn cơn khát, một người có thể đơn giản múc một li nước từ dưới giếng lên và 
uống. Giả sử mắt của người nảy mạnh như một kính hiển vi, chắc chắn người ấy sẽ do 
dự khi uống li nước nảy, trong đó họ có thê thấy rõ những con vi trùng được phóng 
đại. Cũng vậy, khi người ta thấy được những thay đổi liên tục trong con người mình , 
hăn người ta phải hiểu được chân lí về sự đau khổ như là hậu quả của ý thức rõ ràng 
về cảm giác của sự phát xạ, dao động và ma sát của các đơn vị nguyên tử bên trong 
mình. Thực vậy cuộc đời là đau khô, cả trong lẫn ngoài, cả ở dáng vẻ hiện tượng lẫn 
nơi thực tại cơ bản. 


Khi tôi nói "Cuộc đời là đau khổ," như Đức Phật đã dạy, xin quí vị chớ bỏ đi vì nghĩ 
rằng nếu cuộc đời là đau khổ, nó là điều khốn nạn, nó không đáng sống, và khái niệm 
đau khổ của Phật giáo là một khái niệm đáng sợ vì nó không cho quí vị cơ may nào để 
sống hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Với tất cả những thành tựu vật chất của khoa học, 
người ta trên thế giới có hạnh phúc không? Có thể đôi khi họ tìm thấy những phút 
chốc khoái lạc, nhưng trong thâm tâm họ không cảm thấy hạnh phúc khi họ nhận ra 
tất cả những gì đã xảy ra, đang xảy ra, và có thê sắp xảy ra. Tại sao? Bởi vì, trong khi 
con người làm chủ được vật chất, họ vẫn còn chưa làm chủ được tâm của họ. 


Khoái lạc vật chất không thể so sánh được với sự sảng khoái phi lạc (pì⁄i) phát sinh từ 
sự bình an nội tâm nhờ niệm Phật. Những khoái lạc giác quan luôn được dẫn trước và 
theo sau bằng những rắc rồi và đau khổ như trong trường hợp một người quê mùa cảm 
thấy khoái trá khi gãi mãi những chỗ ngứa trên thân thể mình, trong khi phỉ lạc chắng 
có một chút rắc rỗi hay đau đớn nào như thế. Nhìn dưới góc cạnh cảm giác, quí vị khó 
có thể đánh giá được sự sảng khoái là thế nào. Nhưng tôi biết quí vị cũng có thê 
thưởng thức và nêm cảm được nó phân nảo. Vì vậy, không thể nói Phật giáo dạy một 
điều gì khiến quí vị cảm thấy ghê sợ để coi đời sống như một cơn ác mộng của đau 
khổ. Nhưng hãy tin tôi đi, nó chắc chắn giúp quí vị thoát khỏi thân phận bình thường 
của cuộc đời, giống như một đóa hoa sen, gần bùn mà chăng hôi tanh mùi bùn. Nó sẽ 
cho quí vị sự an lạc nội tâm, là điều làm quí vị được thỏa mãn vì quí vị đang vượt qua 
không chỉ những rắc rối của cuộc đời, mà còn dần dần và chắc chắn vượt qua được 
những giới hạn của cuộc đời, của đau khổ và sự chết. 


Vậy nguồn gốc đau khổ là gì? Đức Phật dạy, đó là Ái dục- taihà, sự tham muốn. Một 
khi hạt giống ước muốn được gieo vãi, nó lớn lên thành sự tham lam và nảy nở thành 
sự thèm khát hay tham dục, nắm được quyền hành hay lợi lộc vật chất. Người nào 
được gieo vãi hạt giống này thì sẽ trở thành nô lệ cho những sự thèm khát; và tất yêu 
bị thúc đây lao nhọc tâm thân đề đạt được chúng cho tới cùng. Kết quả cuối cùng chắc 


chắn phải là sự tích lũy lực ác ở tâm do chính những hành động, lời nói và tư tưởng 
của mình vì những điều này bị thúc đây bởi tham (/obha) và sân (dosa) năm trong nội 
tâm của người ây. 


Nói theo kiêu triết học, đó là những lực tâm linh của các hành động (sankhàra) theo 
thời gian sẽ phản động lại người có những hành động â ấy, và chúng tạo nên dòng chảy 
tâm và vật, là nguồn gốc của đau khổ nội tâm. 


Con Đường Diệt Khổ 
Vậy đâu là con đường diệt khổ? Không là gì khác hơn Bát Chánh Đạo mà Đức Phật 
đã dạy trong bài thuyêt giảng đâu tiên. Bát Chánh Đạo này chia thành ba giai đoạn, đó 


~T^~— 


là s3! (giớ1), sarmàdhi(định), và pañña (tuệ). 
Giới 

1.Chánh ngữ 

2.Chánh nghiệp 

3.Chánh mạng 
Định 

4.Chánh tinh tắn 


S5.Chánh niệm 
6.Chánh định 


7.Chánh tư duy 
8.Chánh kiên 


Giới: Ba khía cạnh đặc trưng của giới là: 
1) Sammà-vàcà (chánh ngữ) 
2) Sammà-kammanta (chánh nghiệp) 
3) Sammà-àjìva (chánh mạng) 


Chánh ngữ có nghĩa là lời nói phải chân thật, hữu ích, không thô tục hay ác độc. 


Chánh nghiệp có nghĩa là những nên tảng đạo đức con người đối nghịch với việc sát 
sinh, trộm cặp, tà dâm, và uông rượu. 


Chánh mạng có nghĩa là các nếp sống nghề nghiệp không gây đau khổ cho chúng sinh 
(như buôn bán nô lệ, vũ khí, và các chât gây nghiện). 


Một cách khái quát đó là giới luật ban đầu được đức Phật công bồ trong bài pháp đầu 
tiên của ngài. Tuy nhiên, sau này ngài đã mở rộng giới luật này và thêm vào những 
giới luật dành riêng cho các tu sĩ và cho các môn đệ sông ngoài đời. 


Tôi không cần làm quí vị băn khoăn về những giới luật dành cho các tu sĩ. Tôi sẽ chỉ 
trình bày cho quí vị giới luật dành cho người Phật tử sông ngoài đời. Đó là Ngũ Giới 
(panca sila): 


1. Pànàtinpàrà - không sát sinh (sự sống là điều quí giá nhất cho mọi chúng 
sinh. Khi truyên giới luật này, lòng từ bi của Đức Phật đô tràn trên hêt mọi 
loài). 


2. Adinnàdàna - không trộm cắp (đây là một sự kiểm soát nhằm ngăn ngừa 
lòng tham lam của cải bât chánh). 


3. Kàmesu-micchàcàrà - không tà dâm (lòng tham dục luôn tiềm tảng nơi con 
người. Hâu như không ai cưỡng lại được nó. Vì vậy Đức Phật ngăn câm sự 
chiêu theo tình dục bât hợp pháp). 


4. Musàvàdà - không nói dối (giới luận này được đưa vào đề làm hoàn hảo bản 
chât chân thật trong lời nói). 


5. Suràmeraya - không uống rượu (say sưa làm người ta mất sự kiên định tâm 
trí và khả năng suy xét, là điêu cân thiệt đê thực hiện chân lí). 


Vì vậy, Ngũ Giới có mục đích giúp con người kiêm soát hành động và lời nói, và làm 
nên tảng cho/đm định (samàdh1). 


Định (SamàdJz): Thưa quí vị, bây giờ chúng ta đề cập đến khía cạnh tâm linh của 
Phật giáo mà tôi chắc quí vị rất quan tâm. Trong giai đoạn hai của Bát Chánh Đạo 
(tức giai đoạn Định), có những yếu tổ sau: 


1) Sammà-vàyàma (chánh tỉnh tắn) 
2) Sammà-sati (chánh niệm) 
3) Sammà-samàdhi (chánh định) 


Chánh tỉnh tấn là điều kiện tiên quyết để có chánh niệm. Trừ khi người ta có sự cô 
găng dứt khoát đê thu hẹp phạm vi những tư tưởng mông lung và vân vơ trong đâu óc, 
người ta sẽ không thê nào có chánh niệm đê giúp họ tập trung tâm trí hướng tới một 


trạng thái nhất tâm và bình tâm. Chính ở trạng thái này, tâm con người được giải thoát 
mọi chướng ngại, trở nên trong sạch và thanh thản; sáng chói cả ngoài lẫn trong. Tâm 
trong trạng thái này trở nên mạnh mẽ và sáng suốt. Ánh sáng bên ngoài là sự phản 
chiếu ánh sáng của tâm, thay đôi từ mức độ ánh sáng của một ngôi sao tới ánh sáng 
của mặt trời. Nói một cách đơn sơ, ánh sáng phản chiếu này trước con mắt của tâm 
trong bóng tối hoàn toàn là một biểu hiện của sự trong sạch, thanh thản và an lạc của 
tâm. 


Người Ấn giáo ra sức thực hiện điều này. Đi từ ánh sáng vào trong sự trống rỗng rồi 
trở về với ánh sáng, đó chính là bản chất đích thực của Bà La Mon giáo. Kinh thánh 
Tân Ước trong Tin Mừng Matthêu nói về "thân thể đây ánh sáng." Chúng ta cũng 
nghe nói các giáo sĩ Công giáo suy niệm hăng ngày đề có được ánh sáng kì diệu này. 
Kinh Koran của Hồi giáo cũng đề cao sự "bộc lộ của ánh sáng Thần linh." 


Ánh sáng phản chiếu bên ngoải này của tâm nói lên sự thanh tịnh bên trong, và sự 
thanh tịnh của tâm là cốt tủy của một đời sông tôn giáo, dù là đối với người Phật giáo, 
Ấn giáo, Kitô giáo hay Hồi giáo. Thực vậy, tâm thanh tịnh là mẫu số chung lớn nhất 
của mọi tôn giáo. Tình thương là phương tiện duy nhất có thê hiệp nhất loài người, nó 
phải hết sức cao cả, nhưng nó chỉ có thể là như thế nếu tâm của con người thanh tịnh 
một cách tuyệt vời. Một tâm quân bình là cần thiết đề tạo sự quân bình cho những tâm 
lệch lạc khác: "Giống như người băn cung nhắm thắng mũi tên, người trí tuệ cũng nắn 
thắng tư tưởng chập chờn mông lung của họ, là điều khó giữ vững, khó kiềm chế." 
Đức Phật đã nói thế. Tu tập tâm cũng cần thiết như tập luyện thân thể. Thế thì tại sao 
chúng ta lại không tu tập tâm của mình, làm cho nó mạnh mẽ và thanh tịnh, để có thê 
vui hưởng an lạc của định (jhảna) trong tâm hồn mình? Khi sự an lạc nội tâm bắt đầu 
thấm nhập tâm của quí vị, quí vị chắc chắn sẽ tiến bộ trong sự hiểu biết chân lí. 


Qua kinh nghiệm bản thân chúng tôi thấy rằng, nếu có người hướng dẫn thành thạo, 
thì mọi người bất luận theo tôn giáo nào đều có thê đạt được sự an lạc và thanh tịnh 
nội tâm, miễn là họ thành tâm thiện ý và sẵn sàng nghe lời người hướng dẫn trong thời 
kì gặp thử thách. 


Khi một người nhờ tu tập liên tục đã hoàn toàn làm chủ tâm của mình, người ây có thê 
đạt tới những trạng thái tâm định (say sưa trong suy niệm thâm sâu) và dần dần phát 
huy bản thân để đạt những thành quả (samapafis) làm cho họ có những sức mạnh phi 
thường giống như Kala-Devala, vị ấn sĩ và thầy. dạy của vua Suddhodàna. Nhưng việc 
tu tập này phải thực hiện bằng một đời sống khổ hạnh và cách li khỏi người đời, và 
khá nguy hiểm đối với những ai còn vương vấn đam mê nơi mình. Dù sao Đức Phật 
không khuyến khích việc thực hành này, vì nó chỉ cho những năng lực phi thường 
trong lãnh vực thế tục, trong khi mục tiêu duy nhất của tu luyện định tâm- samàdhi là 
để có sự thanh tịnh và sức mạnh tâm hồn, là điều thiết yêu đề nhận thức chân lí. Trong 
Phật giáo chúng ta có bốn mươi phương pháp tâm định khác nhau, trong đó nỗi bật 


nhất là ànàpàna, niệm hơi thở, nghĩa là tập trung vào hơi thở vào và ra, tất cả mọi chư 
phật đều theo phương pháp này. 


Tuệ (Paññà): Thưa quí vị, bây giờ tôi xin nói về khía cạnh triết học của Phật giáo 
trong giai đoạn thứ ba của Bát Chánh Đạo: øa#Øa (tuệ giác). 


Hai tính chất đặc trưng của trí tuệ là: 


1) Sammà-sankappa (chánh tư duy) 
2) Sammà-ditthi (chánh kiên) 


Chánh kiến là đối tượng và mục đích của Phật giáo. Chánh tư duy là nghiên cứu phân 
tích vê tâm và vật, cả bên trong lân bên ngoài, nhăm đạt tới sự thê hiện chân lí. 


Quí vị đã nghe nói vê ma và rùpa (tâm và vật) nhiêu lân rôi, nhưng tôi muôn giải 
thích thêm. 


Nama (tâm) được gọi như thế vì nó có khuynh hướng đi tới một đối tượng của cảm 
giác. Rùpa (vật) được gọi như thê vì tính chât vô thường của nó, do sự thay đôi 
thường hăng. 


Hiểu sát nghĩa, nàma (tâm) là thuật ngữ dùng để chỉ những điều sau: 


1. Thức, hay ý thức (viññàna) 
2. Thọ, hay cảm giác(vedanà) 
3. Tưởng, hay tr1 giác (saññà) 
4. Hành, hay ý chí (sankhàra) 


Những khía cạnh trên đây của /âm hợp với sắc trong trạng thái vật chất tạo thành cái 
chúng ta gọi làpanca-khandhàs (ngũ uẫn). Chính Đức Phật đã dùng ngũ uẫn này để 
tóm lược tất cả những hiện tượng tâm lí và vật lí của hiện hữu (mà trong thực tế là 
một thê liên tục của tâm và vật đồng hiện hữu, nhưng người thường thì cho rằng đó là 
bản ngã của mình.) 


Trong chánh tư duy (sammà-sankappa), tín đồ nào đã phát triển được khả năng mạnh 
về định (samàdhi), thì tập trung sự chú ý vào bản ngã mình và nhờ thiền nội quan, họ 
phân tách được bản tính: trước hết là của vật (rùpa), sau đó của tâm (nam), gôm trí 
tuệ và những thuộc tính của trí tuệ. Họ cảm thấy (và đông. thời cũng nhìn thấy) những 
nguyên tử (kalàpas) trong thực trạng của chúng. Họ bắt đầu nhận ra rằng 

cả vật và ứâm đều ở trong tình trạng biến dịch liên tục -- vô thường và trôi nổi. Khi 
khả năng tập trung của họ gia tăng, bản chất các sức mạnh nơi họ trở nên ngày càng 
linh hoạt hơn. Họ không còn có thể thoát ra khỏi cái ấn tượng rằng ngũ uẫn luôn luôn 


chịu đau khổ trong định luật nhân quả. Bây giờ họ tin chắc rằng, trong thực tế, mọi sự 
bên trong lẫn bên ngoài đều chịu đau khổ, và không hề có cái gọi là bản ngã. Họ khao 
khát siêu thoát được trạng thái đau khổ. Vì vậy, khi họ thoát ra được những trói buộc 
của đau khổ, họ chuyền từ tình trạng sắc thể sang tình trạng siêu sắc thể và bước vào 
dòng chảy của bậc Nhập lưu (soràpanna), là bậc thứ nhất trong bốn bậc của những 
người cao thượng (zriyàs). Sau đó, họ được giải thoát khỏi: (1) thân kiến (2) hoài 
nghĩ; (3) ràng buộc với qui luật và nghi thức. 


Bậc thứ hai là Tư đà hàm hay Nhất lai (sakadàgàmi), trong bậc này lòng tham dục và 
ý xâu trở nên suy yêu dân. Khi đạt đên bậc thứ ba là A na hàm hay Bât lai (anàgàm), 
họ sẽ không còn sự đam mê hay sân hận. Mục tiêu cuôi cùng là đạt tới bậc A la hán 
(arahai). 


Mỗi bậc thánh ngay khi còn tại thế đều có thể cảm thọ được níp-bàn bao nhiêu lần tùy 
ý, băng cách bước vào hưởng các giai đoạn Nhập lưu (sofàpanna), v.v... nhờ đó họ 
được hưởng sự an lạc nội tâm. 


Sự an lạc nội tâm này được định nghĩa bằng với níp-bàn và không có gì so sánh được, 
vì nó thuộc siêu thế. Sánh với sự an lạc nội tâm này, sự an lạc của định (7ham¡c) mà tôi 
nhắc tới ở trên khi bàn về định - samàdhi là không đáng kê, bởi vì sự an lạc nội tâm 
của Níp-bàn đưa người ta vượt lên trên ba mươi mốt cõi hiện hiện hữu, còn sự an lạc 
của định (/hanic) vẫn còn giữ người ta ở lại trong những cõi hiện hữu này, tức là vẫn 
còn ở trong sắc giới của Phạm thiên 

Thưa quí vị, xin cho phép tôi nói thêm một câu nữa thôi. Những điều tôi vừa nói chỉ là 
một số khía cạnh cơ bản của Phật giáo. Với thời gian giới hạn, tôi hi vọng đã cố gắng 


hêt sức đê đáp ứng sự mong đợi của quí vỊ. 


Đạt tới một tình trạng tâm thanh tịnh với một ánh sáng chiếu soi cho quí vị; đi vào 
một tình trạng an lạc của định (/hanic) theo ý muốn của quí vị; cảm nghiệm được sự 
an lạc của Níp-bàn trong nội tâm của quí vị: đó là những điều năm trong tầm tay của 
quí vỊ. 


Thế thì tại sao quí vị không thử tập luyện ít là hai tình trạng đầu tiên này, là những 
điều đã có sẵn trong tôn giáo của quí vị? Tôi luôn sẵn sảng giúp đỡ nếu quí vị có yêu 
cầu. 

Một lần nữa, cảm ơn quí vị đã kiên nhẫn lắng nghe. 


-OoOOo- 


BÀI GIẢNG SỐ 3 (14 tháng 10 năm 1951) 


Bài nói chuyện của tôi về "Phật Giáo Là Gì" sẽ không đầy đủ nếu tôi không đề cập ít 
là văn tắt tới luật nhân duyên (paticcasarmuppàda) và luật trơng quan nhán quả 
(patthana). 


Cần nhớ rằng khi tóm tắt bài giảng thứ nhất, tôi đã nhắc đến việc Thái tử Siddharta 
hôi còn là một tu sĩ khô hạnh lãng du, đã ngộ được chân lí và trở thành Phật. Đê quí vị 
khỏi quên, tôi xin nhặc lại đoạn nảy một lân nữa. 


"Quả thực, Thái tử Siddhattha đã đạt tới bậc chánh đăng chánh giác (sammà 
sambodhi) và trở thành Đức Phật, Đắng Tỉnh Thức, Đắng Giác Ngộ, Đắng Toàn Giác. 
Sánh với sự tỉnh thức của ngài, tất cả những người khác còn đang mơ màng trong giấc 
ngủ. Sánh với sự giác ngộ của ngài, tất cả những người khác còn đang vấp ngã và mò 
mâm trong bóng tối. Sự hiểu biết của ngài là một thứ tuệ giác mà sánh với nó, sự hiểu 
biết của mọi con người khác chỉ là một thứ mê muội." 


Hiển nhiên, mọi tôn giáo đều cho rằng mình chỉ đường tới chân lí. Trong Phật giáo, 
một người nếu không thể hiện chân lí, tức là Tứ Diệu Đề, thì người ấy còn sống trong 
sự mê muội. Chính sự mê muội này (øv¡77à) là nguyên nhân phát sinh các hành 
(sankhàra) là cái điều khiển dòng ý thức (wiññàna) nơi mọi chúng sinh. Cũng như 
dòng ý thức được thiết lập trong một đời sống mới, thì danh và sắc (nzma và rùpa) 
cũng xuất hiện một cách tự động và tương ứng với nhau. Rồi chúng được phát triển 


thành một cơ thể với những trung tâm cảm giác (salàyatana). 


Những trung tâm cảm giác này làm phát sinh sự tiếp xúc (phassa); và sự tiếp xúc của 
những trung tâm cảm giác nảy với các đối tượng cảm giác làm phát sinh những cảm 
thọ (uedana) tồi tạo ra ái dục (zanha) và dẫn đến chấp thủ („padàna) do sự quyến 
luyến hay dính chặt vào đối tượng. Sự quyền luyến hay dính chặt vào ái dục này là 
nguyên nhân gây nên biến dịch (bhava) hay hiện hữu, kèm theo với nó là sự sinh ra, 
tuôi già, bệnh tật, sự chết, lo âu, hấp hối, đau đớn, v.v... tất cả đều là "đau khô." Bằng 
cách này, Đức Phật đã vạch ra nguồn sốc của sự đau khổ là từ sự mê muội. 


Đức Phật nói: 


Vô minh là nguồn gốc của hảnh; 
Hành, nguồn gốc của thức; 

Thức, nguồn sốc của danh và sắc; 
Danh và sắc, nguồn sốc của lục nhập; 
Lục nhập, nguôn gôc của xúc; 

Xúc, nguôn gôc của tham ái 

ÁI, nguôn gôc của chấp thủ; 

Chấp thủ, nguồn gốc của hữu 

Hữu nguồn gốc của sinh; 


Sinh, nguôn gôc của tuôi già, bệnh, chêt, lo âu, hâp hôi, đau đớn, v.v... 
(tât cả đêu là đau khô). 


Chuỗi phát sinh liên tục này gọi là luật Thập nhị Nhân duyên. Nguyên nhân cội rễ của 
tất cả những điều này là sự vô minh (awjjà) hay sự mê muội vê chân lí. Xét một cách 
hời hợt thì tham ái chính là nguồn gốc của đau khổ. Điều này rất đơn giản. Khi quí vị 
muốn được điều gì, lòng tham của quí vị nổi dậy. Quí vị phải cố gắng để có nó hay 
quí vị phải đau khổ vì nó. Nhưng chưa đủ. Đức Phật nói, "Ngũ uân không gì khác hơn 
là danh và sắc cũng là đau khổ." Chân lí về đau khổ trong Phật giáo chỉ đầy đủ khi 
người ta thể hiện được chân lí bằng cách nhìn danh và sắc trong chân tướng của chúng 
(cả bên trong và bên ngoàải) chứ không chỉ nhìn dáng vẻ của nó. 


Vì vậy, chân lí về đau khô là điều phải được ta cảm nghiệm trước khi có thể hiểu được 
nó. Ví dụ, tất cả chúng ta đều biết theo khoa học rằng mọi vật thê tồn tại đều chỉ là 
những dao động do chuyển động quay tít của vô số điện tử. Nhưng có mấy người 
chúng ta có thê tin rằng thân thể chúng ta cũng lệ thuộc định luật này? Thế thì tại sao 
chúng ta không thử cảm nhận chúng trong chân tướng của chúng, cảm nhận điều này 
như nó có liên quan tới chính chúng ta? Muốn thế chúng ta phải vượt lên trên tình 
trạng vật lí đơn thuần. Chúng ta phải vận dụng những năng lực tâm linh của chúng ta 
một cách đủ mạnh đề thấy được sự vật trong tình trạng thực sự của chúng. Với năng 
lực tâm linh phát triển, chúng ta có thể thấy một cách xuyên suốt, hơn cả những gì 
chúng ta có thê thấy nhờ các dụng cụ khoa học mới nhất. Nếu thế, tại sao chúng ta 
không nhìn những sự kiện xảy ra trong chính bản ngã của mình -- các nguyên tử, điện 
tử, và mọi thứ linh tinh khác -- tất cả đều thay đổi một cách mau lẹ và vô tận. Đương 
nhiên làm được như thế không phải dễ. 


Thực ra sự "đau khổ bên trong" chúng ta là một kết quả của cảm giác về sự dao động, 
phóng xạ và ma sát của những nguyên tử được cảm nghiệm trong tiến trình thiền niệm 
nội quan gọi là Vipassana, thiền quán, với sự trợ giúp mạnh mẽ của thiền định 
(samàdh¡). Không biết chân lí này tức là mê muội thực sự. Còn biết chân lí này trong 
thực tại cơ bản của nó có nghĩa là tiêu diệt tận sốc rễ nguyên nhân của đau khô: nghĩa 
là tiêu điệt sự mê muội, với tất cả những mắt xích trong chuỗi nhân duyên dẫn tới cái 
chúng ta gọi là "đời sống", với tất cả những nét đặc trưng của nó là tuổi già, bệnh tật, 
lo âu, hấp hối, đau đớn, v.v... 


Chúng ta tạm tóm tắt như thế về luật nhân duyên và nguyên nhân gốc rễ của đau khô. 


Bây giờ chúng ta bàn về luật tương quan nhân quả như Đức Phật đã khai triển trong 
bộ VỊ Trí-Patthana của tạng VI Diệu Pháp (Abhidhamma Pitaka). Đây là định luật mà 
khi nghiên cứu phân tách về nó, có sáu tia sáng màu sắc đã phát ra từ con người Đức 
Phật trong khi ngài hành thiền liên tục trong bốn mươi chín ngày (ngay sau khi ngài 


thành Phật). Chúng ta có năm cuốn sách dày khoảng năm trăm trang của bản văn Pàii 
về đề tài rât tê nhị này. Ở đây tôi sẽ chỉ nói sơ qua ý tưởng về định luật này. 


Có hai mươi bôn loại tương quan làm cơ sở cho các nguyên lí cơ bản về nhân quả 
trong Phật giáo. Đó là: 


. Nhân (hetu) 

. Cảnh (àrammana) 

. Trưởng (adhipati) 

Vô gián (anantara) 

Đăng vô gián (samanantara) 
. Câu sanh (sahalàta) 

Hỗ tương (annamanna) 

. Y chỉ (nissaya) 

. Cận y (upanIssaya) 

10. Tiền sanh (purejảta) 

11. Hậu sanh (pacchaJata) 
12. Tập hành (asevana) 

13. Nghiệp (kamma) 

14. Quả (vipaka) 

15. Vật thực (ahara) 

1ó. Quyên (indriya) 

17. Thiền (jhàna) 

18. Đạo (magøga) 

19. Tương ưng (sampayutta) 
20. Bất tương ưng (vippayutta) 
21. Hiện hữu (atth1) 

22. Vô hữu (natth) 

23. Ly khứ (vigata) 

24. Bất ly (avigata) 


Ð 0 x O1 0£ 0 bị 


Tôi sẽ cắt nghĩa cho quí vị ngay bây giờ về tương quan giữa nhân - he và nghiệp - 
kamma và hậu quả do những nguyên nhân theo như tôi hiệu. 


Nhân là tình trạng của tâm vào một lúc ý thức về mỗi hành vi (kammna), dù là hành 
động, lời nói, hay ý tưởng. Mỗi hành vi do đó tạo ra một tâm trạng hoặc là đạo đức, 
vô đạo đức, hay trung tính. Trong Phật giáo chúng ta gọi đó là Thiện pháp, bất thiện 
pháp, và pháp trung tính- abyàkata dhamma. Những pháp này chỉ là những lực thuần 
túy (lực tâm linh), chúng hợp với nhau để tạo thành vũ trụ các lực tâm linh. 


Thiện pháp- kusala là những lực tích cực được phát sinh từ những hành vị, lời nói, tư 
tưởng được thúc đây bởi những việc lành như bô thí, hoạt động từ thiện, sùng kính, 
thanh tây tâm hôn, v.v... 


Bắt thiện pháp (akusala) là những lực tiêu cực phát sinh từ những hành vị, lời nói, tư 
tưởng được thúc đây bởi thèm muôn, tham lam, tà dâm, nóng giận, thù ghét, bât mãn, 
ảo tưởng, V.V... 


Pháp trung tính (abyakara) là những lực không có tính thiện pháp cũng không có tính 
bắt thiện pháp, như trong trường hợp một bậc A la hán đã giũ bỏ mọi dấu vết của sự 
mê muội (awjj/à). Trong trường hợp bậc A la hán, sự tiếp xúc (phassa) của những đối 
tượng cảm giác với những lục nhập không tạo ra bất kì cảm thọ (vedanả) nào, giông 
như không thể có ấn tượng nào được giữ lại nơi một dòng nước đang chảy. Đối VỚI 
họ, toàn thân xác chỉ là một khối vật thể thay đổi không ngừng và vì thế mọi ấn tượng 
được giữ lại trên đó sẽ tự động rời xa khói vật thê ấy. 


Bây giờ chúng ta bàn đến những năng lực thiện và bất thiện phát sinh bởi những hành 
động có điêu kiện với các cõi hiện hữu. Vì mục đích này, tôi sẽ phân loại các bình 
diện hiện hữu một cách khái quát như sau: 


Các Cõi Phạm Thiên Sắc Giới Và Vô Sắc Giới 


Những cõi này vượt ra ngoài phạm vi của dục vọng. Tình yêu tuyệt đối, lòng từ bi 
tuyệt đối, niềm vui tuyệt đối vì sự thành công và sự vĩ đại của người khác, và sự thanh 
thản tuyệt đối của tâm là bốn đức tính của tâm tạo ra những sức mạnh tâm linh tính 
tuyên một cách siêu việt, sáng láng và vô cùng dễ chịu, mát mẻ và nhẹ nhàng, nằm ở 
những bình diện hiện hữu cao nhất. Đây là lí do tại sao trong những bình diện nảy, vật 
chất thì tỉnh tế cao độ và không là gì khác ngoài sự rực rỡ. Những phương tiện hay vật 
thể của các bản ngã (brahmas) này không thể được xem như là vật chất mà phải xem 
như là sự chiếu toả ánh sáng. 


Các Cõi Dục 
Chúng gồm: 
1. Chư thiên 
2. Loài người 
3. Thâp sanh 


Cõi Chư Thiên 


Mọi hành vi, lời nói hay tư tưởng tốt lành hay xứng đáng hướng tới sự khát khao, một 
tình trạng tốt đẹp trong tương lai đều tạo ra những sức mạnh tâm linh đạo đức có tính 
chất rất trong sạch, tươi sáng, dễ chịu và nhẹ nhàng. Những hành vi này nằm ở những 
cối cao của thiên giới, trong đó vật chất thì trong sạch, dễ chịu và nhẹ nhàng. Do đó, 
những cõi thiên giới này có những thiên thể đa dạng về tính chất tinh tế, toả sáng và 
màu sắc, tuỳ theo những bình diện mà chúng nằm trong đó. Bình thường chúng sống 
trong tình trạng hạnh phúc vô biên của thiên giới cho tới khi những sức mạnh tâm linh 
đạo đức của chúng tiêu tan đi; sau đó chúng lại quay trở lại những cõi hiện hữu thấp 
hơn. 


Thấp Sanh (Tôi sẽ bàn đến bình diện thế giới loài người sau cùng). 


Mọi hành vị, lời nói, và tư tưởng xấu, ác độc hay bất xứng đều tạo ra những sức mạnh 
tâm linh tự bản chất là đơ bần, tối tăm, nóng, nặng và cứng. Do đó, những sức mạnh 
tâm linh dơ bẵn nhất, tối tăm, nóng, nặng và cứng nhất phải nằm ở địa ngục, là cối 
thấp nhất trong bốn cõi hiện hữu. 


Vì vậy, vật chất trong những cõi này phải cứng, thô, khó chịu và nóng. Thế giới loài 
người nằm ở ngay bên trên sự tập trung của những sức mạnh này, chúng sẽ được hấp 
thu (được cảm nghiệm) bởi những sinh vật phải đi xuống cõi hiện hữu thấp hơn. 
Những sinh vật này, trừ những sinh vật thuộc giới động vật, không thể thấy được bằng 
mắt người thường, nhưng có thê thấy được bởi những người đã phát triển được những 
năng lực cao hơn của định (sưmàdhi) và của con mắt thần linh. Trong cõi này -- cả vật 
lí lẫn tâm linh -- sự đau khổ có vị trí trỗi vượt. Cõi này chính là sự đối chọi với những 
øì xảy ra trên bình diện của các thiên giới. 


Thế Giới Loài Người 


Bây giờ tôi bàn về thế giới loài người, nằm giữa thiên giới và địa ngục. Chúng ta cảm 
nghiệm được sự sướng khô pha trộn ở những mức độ khác nhau, tùy theo zghiệp 
(kamma) của chúng ta trong quá khứ. Ở đây, nhờ phát triển thái độ của tâm, chúng ta 
có thể hấp thu được những sức mạnh tâm linh từ những bình diện cao hơn. Cũng ở 
đây chúng ta có thể đi xuống đáy vực thắm của sự đồi bại và hoả mình vào những sức 
mạnh của cõi thấp hơn. 


Không có sự bền vững giống như ở các cõi hiện hữu khác. Một người hôm nay có thể 
là một ông thánh, ngày mai có thể là một tên cướp. Bây giờ có thể giàu, nhưng chắng 
mẫy chốc có thể trở nên nghèo. Những thăng trầm của đời sông ở đây rất dễ nhận 
thấy. Không người nào là bền vững, không gia đình nảo là bền vững, không cộng 
đồng nào là bền vững, không đất nước nào là bền vững. 


Tất cả đều lệ thuộc định luật của hiệp. Và nghiệp phát sinh từ "tâm" là cái luôn luôn 
thay đôi, cho nên những hậu quả của nghiệp tất yếu cũng phải thay đôi. 


Nếu một người có những sự dơ bần nội tại nơi mình và chết với thái độ tâm linh 
tương ứng với những sức mạnh tâm linh của một cõi hiện hữu thấp hơn, thì vào lúc 
người ây chết, đời sống kế tiếp của người ây tự động sẽ là ở bình diện thấp ấy (có thể 
nói là để thanh toán khoản nợ về các sức mạnh tâm linh ở đó). 


Mặt khác, nêu vào lúc người ấy chết, thái độ tâm linh của họ phù hợp với những sức 
mạnh trong thế giới loài người, thì đời sống kế tiếp của người ây sẽ lại có thể ở trong 
thế giới loài người. Nhưng nêu vào lúc người ấy chết, thái độ cuôi cùng của họ gợi 
nhớ lại những hành vi tốt lành của họ, thì bình thường đời sống kế tiếp của họ sẽ ở 
trong cõi thiên giới (tại đây họ được hưởng tài khoản có của những sức mạnh tâm linh 
trên cõi đó). Người ấy sẽ đi vào thế giới cJ thiên, nêu vào lúc chết, tâm của họ không 
Vương vấn dục vọng, nhưng trong sạch và thanh thản. 


Như thể ta thấy được rằng trong Phật giáo, nghiệp (kamma) đóng vai trò của mình 
chính xác như trong toán học. 


Thưa quí vị, trên đây là những lời giảng cơ bản của Phật. Những lời giảng này ảnh 
hưởng đôi với môi cá nhân tùy theo họ châp nhận chúng như thê nào. 


Aùp dụng vào gia đình, cộng đồng hay con người nói chung cũng thế. Chúng ta có 
những Phật tử bởi đức tin và những Phật tử bởi thực hành. Nhưng còn một loại người 
Phật giáo nữa, là những người chỉ có tên là Phật tử từ lúc mới sinh. Chỉ những Phật tử 
do việc thực hảnh mới có thể bảo đảm sự biến đổi về thái độ và quan điểm tâm linh. 
Họ chỉ cần tuân giữ Ngũ giới; họ là những đệ tử đi theo lời giảng dạy của Phật. Nếu 
mọi Phật tử ở Miến Điện thực hành điều này, sẽ không có cảnh xung đột tương tàn 
như chúng ta đang thấy ở Miễn Điện này. Nhưng còn một yếu tố gây rối loạn khác: đó 
là những nhu cầu thể lí. Người ta phải có những nhu cầu cơ bản để sông. Sự sống quí 
giá đối với người ta hơn bất cứ điều gì khác. Vì the,á người ta có khuynh hướng vi 
phạm kỉ luật, dù là của tôn giáo hay nhà nước, để bảo tồn sự sống của cá nhân họ và 
của những người thân của họ. 


Điều cốt yếu hơn cả là làm phát sinh những sức mạnh tâm linh tốt lành và trong sạch 
để đấu tranh với những sức mạnh tâm linh xấu xa đang thống trị loài người. Điều này 
không dễ. Một người không thê vươn tới thái độ tâm linh tỉnh tuyên nêu không được 
một người thầy giúp đỡ. Nếu chúng ta muốn có sức mạnh hiệu quả đề đánh bại những 
sức mạnh xâu đó, chúng ta phải thực hành điều này dựa vào Giáo pháp. Khoa học 
hiện đại đã công hiến cho chúng ta sản phẩm kì diệu nhất của nó, bom nguyên tử, 
nhưng cũng là sản phẩm ghê gớm nhất của trí thông minh con người. Loài người đang 
dùng trí thông minh của mình đúng hướng không? Họ đang tạo ra những sức mạnh 


tâm linh tốt hay xấu, theo tinh thần của Phật giáo? Có phải ý muốn của chúng ta là cái 
quyết định chúng ta sẽ sử dụng trí thông minh của mình thế nào và vào việc gì không? 
Thay vì sử dụng trí thông minh của mình đề chinh phục năng lượng nguyên tử bên 
ngoài, tại sao chúng ta lại không sử dụng nó đề chinh phục năng lượng nguyên tử bên 
trong? 


Việc nảy sẽ đem lại cho chúng ta sự "an lạc bên trong” và giúp chúng ta chia sẻ nó 
cho người khác. Rồi chúng ta sẽ phát toả những sức mạnh tâm linh mạnh mẽ và tinh 
tuyên đến độ có khả năng đánh bại những sức mạnh của sự ác đang vây bọc chung 
quanh chúng ta. Cũng như ánh sáng của một cây đèn cầy xua tan bóng tối trong một 
căn phòng, thì ánh sáng một người phát ra nơi mình cũng có thể xua tan bóng tối nơi 
nhiều người khác. 


Nghĩ rằng có thê lây điều ác để làm điều thiện là một sự ảo tưởng, một ác mộng. Điển 
hình là trường hợp của Hàn Quốc. Với trên một triệu sinh mạng đã bị chiến tranh 
cướp mắt từ cả hai phe, hiện chúng ta có đến gần hòa bình hơn hay xa hơn? Đó là 
những bài học chúng ta phải học lấy. Giải pháp duy nhất là thay đổi thái độ tâm linh 
Của con người bằng tôn giáo. Điều cần bây giờ là phải làm chủ cái tâm, chứ không chỉ 
làm chủ vật chất. 


Trong Phật giáo chúng ta phân biệt giữa loka dhafu và dhamma dhafu. Dhafu cô nghĩa 
là những yếu tổ hay lực tự nhiên. Vì vậy /oka dhafu có nghĩa là vật chất (với những 
yếu tô tự nhiên của nó) trong phạm vi vật lí. Thế nhưng, đhamưna dharu thì bao gồm 
cái tâm, những thuộc tính của tâm và một số khía cạnh của các yếu tố tự nhiên không 
năm trong bình diện vật lí nhưng trong bình diện tâm linh. Khoa học nghiên cứu về 
cái chúng ta gọi là loka dhafu, yêu tỗ tự nhiên. Nó chỉ là cơ sở chodhamưna dhatu, yêu 
tố tâm linh. Tiến thêm một bước, chúng ta sẽ đạt tới bình diện tâm linh; không phải 
bằng kiến thức khoa học hiện đại, mà bằng kiến thức về Phật Pháp trong thực hành. 


Ít ra ông H. Overstreet, tác giả cuốn 7e Mafure Mind (Tâm Linh Trưởng Thành, W. 
W. Norton & Co., Ine., New York) tỏ ra lạc quan vê những gì đang có săn cho những 
tâm linh trưởng thành. Ông viÊt: 


Sự hiểu biết đặc trưng của thế kỉ chúng ta là thuộc phạm vi tâm lí. Ngay cả những tiền 
bộ đáng kinh ngạc nhất trong vật lí và hóa học cũng chủ yếu là những ứng dụng các 
phương pháp nghiên cứu đã quen thuộc. Nhưng thái độ đối với bản tính con người và 
kinh nghiệm con người đã xuất hiện ở thời đại chúng ta là một điều mới mẻ. 


Thái độ này không thể xuất hiện sớm hơn. Đã phải có một thời kì chuẩn bị lâu dài 
trước khi nó xuất hiện. Khoa sinh lí đã phải là một khoa học phát triển; bởi vì con 
người tâm lí cũng là con người sinh lí. Giữa nhiều điều khác, nói đến cấu tạo của con 
người là nói đến mô của não, các thần kinh, các tuyến, các cơ quan xúc giác, khứu 


giác, và thị giác. Phải đợi đến khoảng bảy mươi năm trước đây, khoa sinh lí học mới 
phát triển đủ để giúp cho việc nghiên cứu tâm-vật lí có thể thực hiện được, như ở các 
phòng thí nghiệm của nhà tâm lí học người Đức nổi tiếng William Wundt. Nhưng 
trước khoa sinh lí học đã phải có khoa sinh vật học. Bởi vì não, thần kinh, các tuyến 
và các bộ phận khác lệ thuộc vào tất cả các qui trình, nên khoa học về tế bảo sinh vật 
phải trưởng thành trước khi có thể xuất hiện một khoa sinh lí học phát triên. 


Nhưng trước sinh vật học phải có hóa học; trước hóa học có vật lí học; và trước vật lí 
học có toán học. Vì thê, sự chuân bị lâu dài đã phải trải qua nhiêu thê kỉ. 


Nói tóm lại, có một đông hô khoa học. Mỗi khoa học phải đợi thời điêm của mình. 
Ngày nay, ít là đông hô khoa học vừa điểm giờ của tâm lí học, và bắt đầu một sự soi 
sáng mới. 


Chắc hắn những đối tượng quan tâm được khoa học mới nhất này nghiên cứu đều đã 
cũ; nhưng tính chính xác của nó là điều mới mẻ. Nói tóm lại, phải có một quy luật 
nghiêm khắc. Mỗi khoa học phải đợi sự chính xác riêng của mình cho tới khi khoa 
học tiền thân của nó đã cung cấp dữ liệu và dụng cụ đề có thể thực hiện sự chính xác. 


Đồng hồ khoa học đã điểm một ø1ờ mới: một trực giác mới bắt đầu đề phục vụ chúng 
ta. 


Tôi xin được nói rằng Phật Pháp là điều mà mỗi người và mọi người cần nghiên cứu 
để có một trực giác mới về những thực tại của bản tính con người. Trong Phật giáo 
chúng ta có phương thuốc chữa trị mọi căn bệnh mà loài người mắc phải. Chính 
những sức mạnh của sự ác tinh thần trong hiện tại và quá khứ là nguyên nhân gây ra 
tình trạng hiện nay trên khắp thế giới... 


Ngày nay, có sự bất mãn hầu như khắp nơi. Bất mãn tạo cảm giác khó chịu. Cảm giác 
khó chịu gây giận ghét. Giận ghét gây hận thù. Hận thủ gây chiến tranh. Chiến tranh 
gây hận thù. Hận thù gây chiến tranh. Chiến tranh gây hận thủ, cứ như thế mãi. Và nó 
rơi vào cái vòng lần quần. Tại sao? Chắc chắn là vì thiếu sự làm chủ đúng mức cái 
tâm của mình. 


Con người là gì? Cơ bản, con người là những sức mạnh tâm linh được nhân hóa. Vật 
chât là gì? Không là gì ngoài những sức mạnh tâm linh được vật chât hóa, là kêt quả 
của sự phản ứng của những sức mạnh đạo đức (tích cực) và vô đạo đức (tiêu cực). 


Đức Phật nói: Ciena nỉyate loko (thê giới là tâm tạo). Vì vậy, cái tâm thống trị mọi 
sự. Cho nên, chúng ta hãy nghiên cứu tâm và những đặc tính riêng của nó và giải 
quyêt vân đê mà thê giới đang phải đôi diện. 


Có một môi trường lớn để nghiên cứu thực hành về Phật giáo. Các phật tử ở Miễn 
Điện luôn luôn hoan nghênh bât kì ai quan tâm tới đón nhận ích lợi từ kinh nghiệm 
của họ. 


Cầu cho mọi chúng sinh an lạc. 
-ooOoo- 
HỎI VÀ TRẢ LỜI 


Hỏi: Mọi giải thích Phật giáo về vũ trụ, có vẻ như sự hiểu biết quan trọng nhất để 
thực hành là hiệu biêt về Tứ Diệu Đê? 


S.N. Goenka: Đúng thế, vì Tứ Diệu Đề là những chân lí phố quát. Không ai có thể 
phủ nhận Chân lí thứ nhất, thực tại đau khô. Liên kết với những điều không mong 
muốn (vật, người, tình trạng) và chia cắt với những điều mong muốn sẽ dẫn đến đau 
khô. Vì thế chân lí thứ nhất, chân lí về đau khô, khốn nạn, là chân lí phô quát. Chân lí 
thứ hai, nguồn gộc đau khô, nhìn từ bên ngoài và nhìn từ bên trong không giông nhau. 
Có vẻ tôi đau khô vì xảy ra cho tôi một điều gì ở bên ngoài mà tôi không muốn, hay 
không xảy ra cho tôi một điều tôi muốn. Nhưng sâu xa bên trong, mọi người có thể 
hiểu rằng: "Sự đau khổ tôi đang chịu là do phản ứng của tôi đối với điều tôi muốn hay 
ghét. Tôi thích một điều gì đó, và tôi có sự thèm muốn. Tôi không thích một điều gì 
đó, thế là tôi có sự ghét bỏ." Chân lí thứ hai này là chung nơi mọi người. 


Cũng vậy, con đường thoát khổ thì chung cho mọi người, vì bạn phải tiêu diệt sự đau 
khổ của bạn tận căn, là nơi bắt đầu có sự thèm muốn và ghét bỏ. Nói chung, một cách 
tốt để làm việc này là thực hành giới (sìla) -- nghĩa là không làm một hành động hay 
lời nói nảo làm phiền hay gây hại cho kẻ khác, vì đồng thời nó sẽ làm hại chính bạn. 
Kế đến là thực hành định (samàdhi); làm chủ tâm của bạn. Nhưng làm chủ mà thôi 
không đủ; bạn phải đi sâu vào và thanh tây tâm của bạn. Một khi tâm được thanh tây, 
sự thẻm muốn và ghét bỏ sẽ biến mất, và bạn đạt tới giai đoạn không còn đau khổ nào. 
Tất cả đều rất khoa học; người ta rất dễ chấp nhận. Tất nhiên, nếu chúng ta cứ ở mãi 
trong phạm vi lí thuyết, thì những khó khăn sẽ phát sinh. Nhưng tôi nói, chỉ cần thực 
hành và xem: Bạn có đau khổ hay không? Đó có phải là nguyên nhân đau khổ không? 
Và nó có bị diệt trừ bằng cách thực hành như thế này không? 


Hỏi: Có lẽ trên bình diện trị thức người ta có thê hiểu được kiểu lí luận này về Tứ 
Diệu Đê, nhưng làm sao có thê cắt nghĩa một cách dê hiêu cho dân thường răng cuộc 
đời là đau khô và việc thê hiện Tứ Diệu Đê băng thực hành có thê dân người ta tới chô 
diệt khổ? 


SNG: Đây là khổ não, đukkha -- là một chân lí cay đẳng đối với mọi người và không 
thể loại trừ được bằng cách không biết đến nó hay trốn tránh nó. Chúng ta không thê 
nhắm mắt và cầu mong nó không tôn tại. Chúng ta không thể làm nó biến mất bằng 
bất kì sự suy tưởng hay lí luận nào. Chấp nhận thực tại của đøu khổ là chấp nhận chân 
lí. Chỉ khi chúng ta chấp nhận chân lí của &hổ, chúng ta mới tìm được con đường thoát 
ra khỏi nó. 


Có ngăn trở nảo trong việc chấp nhận chân lí của k#ổ không? Chân lí này hiển nhiên 
ra sao, sự kiện này rõ ràng thế nào? Đời sống của mọi chúng sinh thắm nhuân đau khô 
như thế nào? Chúng ta thật sự không thể tưởng tượng nổi sự đau khổ của chúng sinh 
to lớn đến mức nào đâu. Trong khoảnh khắc thời gian vẫn vỏi mả tôi đang nói những 
câu này, trên thế giới này có vô vàn sinh vật bé nhỏ đang bị xâu xé và quăn quại giữa 
những hàm răng đẫm máu; các sinh vật này đang bị nuốt trửng một cách thô bạo và 
không thương xót. Chúng ta có thể nào đo lường được mức độ đau đớn, vô vọng.khổ 
não của chúng không? 


Cho dù chúng ta không xét đến những đau khô của các sinh vật thuộc thế giới động 
vật, chỉ nói đến đau khổ của con người mà thôi cũng là vô cùng và khôn lường rồi. 
Trong khoảnh khắc hiện hữu này, có bao nhiêu bệnh nhân trong các bệnh viện trên thế 
giới đang rên rỉ trong cơn hấp hồi? Có bao nhiêu người linh cảm thấy giờ chết gần kẻ, 
đang kêu la tuyệt vọng, sợ hãi và lo âu? Có bao nhiêu người khi bị mắt hết của cải, 
danh tiếng, địa vị, quyên lực, đang đau khổ thất vọng vào giây phút này? Ai có thê 
đưa ra một lí do để không chấp nhận sự thật về đau khổ khi đang sống trong vũ trụ 
này mà đau khổ lan tràn khắp nơi? 


Chắc chắn chúng ta không muốn nói rằng trên đời này chỉ toàn là đau khổ và không 
hề có dẫu vết gì của sự sung sướng. Nhưng sự sung sướng của giác quan có thể được 
co1 là hạnh phúc thật hay không? Phải chăng trong chút sung sướng đó không luôn 
tiềm tàng bóng dáng đau khổ? Không có sự sung sướng cảm giác nào là vững bên, bất 
biến, vĩnh viễn. Không hề có một niềm vui sướng nào trên bình diện giác quan mà 
người ta có thể vui hưởng với sự mãn nguyện mãi mãi. Mọi sung sướng đều là vô 
thường, thay đôi, phải có hồi kết thúc. Và cái gì vô thường thì đều không làm ta thỏa 
mãn. Khi chúng ta quyên luyến điều gì vì nó có vẻ làm chúng ta sung sướng, chúng ta 
sẽ đau buôn biết bao khi niềm sung sướng đó không còn nữa; đau khổ sẽ trở thành sâu 
đậm hơn. 


Trong con mắt của người đời, một người có thể được coi là rất hạnh phúc, hay thậm 
chí chính người đó tự coi mình là rất hạnh phúc. Họ được hưởng những niêm sung 
sướng đó bao lâu? Cái ánh sáng hạnh phúc nhất thời đó đổi thành bóng tối nhanh biết 
bao! Một người càng gắn bó với những niềm sung sướng đó nhiều bao nhiêu, họ tất 
yếu càng phải gắn chặt với sự đau khổ bấy nhiêu. Nhưng một người biết vui hưởng 
niềm vui sướng với sự thanh thoát -- vì họ hiểu rõ tính vô thường của nó -- họ sẽ luôn 


luôn thoát được đau khổ khi niềm vui sướng đó chấm dứt. Vì vậy, khi chúng ta đang 
hưởng những niềm vui sướng nảy, nếu chúng ta ý thức được tính vô thường, thay đổi 
của chúng, ý thức được sự đau khổ nội tại trong chúng, chúng ta sẽ thoát được sự đau 
khổ xảy đến khi niềm vui sướng đó chấm dứt. Nhìn thấy &hổ đau trong những niềm 
vui sướng của chúng ta là nhìn thấy chân lí diệt&hổ, đây là lối sống đúng đắn đề bảo 
đảm hạnh phúc thật sự của chúng ta. 


Vì vậy, nếu chúng ta muốn hiểu biết và lãnh hội đầy đủ khổ đau, chúng ta phải hiểu 
biết và xem xét thực tại tinh tế. Ở bình diện kinh nghiệm, trong khuôn khổ thân xác 
chúng ta, chúng ta quán sát bản chất thay đi, vô thường của thực tại và vì thế hiểu 
biết bản tính của toàn thể vũ trụ tâm-vật này. Thế giới giác quan là thế giới vô thường, 
và cái gì vô thường thì là đau khô. 


Hiểu và quán sát thực tại này là lãnh hội và nhận thức giá trị của chân lí cao thượng 
thứ nhât; và chính sự quán triệt chân lí cao thượng vê đau khô này có thê dân chúng ta 
tới chỗ giải thoát khỏi mọi đau khô. 


Hỏi: Thường thì chúng ta có thể hiểu và chấp nhận ở bình diện tri thức những điều 
nói trên, nhưng chúng ta vân không biệt nguyên nhân sâu xa nhât của đau khô của 
chúng ta là gì. 


SNG: Nguyên nhân cội rê của mọi đau khô là một sự găn bó nào đó, một sự thèm 
muôn nào đó. Chúng ta hãy cô găng tìm hiêu về sự thèm muôn một cách toàn diện, 
đây đủ, và sâu xa hơn. 


Chúng ta thường xuyên cảm nghiệm vô số sự thèm muốn. Mắt chúng ta nhìn thấy một 
hình dáng xinh đẹp và sự ham muôn của chúng ta bị kích thích. Chúng ta nghe một 
điều gì, ngửi một điều gì, nếm một điều gì, đụng chạm tới một điều gì thú vị, lập tức 
chúng ta ham muốn nó. Sự gắn bó của chúng ta bắt đầu nỗi dậy. Cũng thế, khi chúng 
ta nhớ lại một cảm giác thú vị nào đã làm ta sung sướng mãnh liệt -- chúng ta lập tức 
trở nên thèm muốn cảm nghiệm lại nó một lần nữa. Hay nếu chúng ta tưởng tượng ra 
một điều gì thú vị mà chúng ta chưa từng cảm nghiệm trước đó, lập tức sự thèm muốn 
cảm nghiệm nó bắt đầu xuất hiện. 


Sự thèm muốn các đối tượng của sáu giác quan này phát sinh bởi vì các đối tượng của 
giác quan làm chúng ta không được yên nghỉ. Những gì chúng ta không có, chúng ta 
thèm khát nó mãnh liệt. Những gì chúng ta có, chúng ta không bằng lòng về HÓ. Hễ có 
sự găn bó là có sự không hài lòng, và hễ có sự không hải lòng là phải có sự gắn bó. 
Không hải lòng với những gì đang có, và thẻm khát những gì không có, cả hai đều 
làm chúng ta đau khô. 


Khi chúng ta hiểu được sự đau khô của việc thèm muốn và sẵn bó ở mức độ tri thức, 
chúng ta vẫn không thoát ra được sự đau khổ này bằng sự hiểu biết tri thức ấy. Suốt 
cuộc đời chúng ta luôn luôn có sự tranh giành về các ham muốn. Ngay từ tuôi ấu thơ - 
- từ tuổi thanh niên, khi bước vào đời -- sự thèm khát thường xuyên của chúng ta là 
làm sao trội hơn người khác. Trong tinh thần ganh đua điên rô, đời sống đã trở thành 
một sân chơi tự do -- luật rừng, kẻ mạnh sẽ thắng. Đời sống đã trở nên căng thăng, 
khuấy động và đây cạnh tranh. 


Chúng ta tìm được ở đâu niềm sung sướng và hạnh phúc trong cuộc cạnh tranh ráo 
riết này khi mà chúng ta bị xáo trộn vì sự bất bình trước khi chúng ta đạt được đối 
tượng ao ước của mình? Trong những có gắng đề đạt điều mình muốn, chúng ta đánh 
mất sự quân bình tâm linh. Và khi chúng ta đã đạt được điều mình mong ước, thay vì 
hải lòng với những gì chúng ta có, chúng ta lại càng trở nên bị kích động nhiều hơn để 
có thêm, tích trữ thêm mãi. 


Nói như thế không có nghĩa là những người sống tại gia phải xa tránh mọi hoạt động 
vật chất và sống một đời sống nghẻo khó. Con người phải lao động để loại trừ sự 
nghẻo khó của mình và của người khác nữa. Họ phải thực sự lao động hết sức mình, 
nhưng đồng thời phải duy trÌ sự quân bình tâm trí khi dân mình trong. hoạt động. Nếu 
do ảnh hưởng của sự gắn bó và ham muốn họ phải đánh mắt nhân phẩm, bình an và 
quân bình của mình, thì dù họ tích lũy được những của cải vật chất, chắc chắn họ 
không thể đạt được hạnh phúc thật sự nào. Đề đạt hạnh phúc thực sự, người ta phải 
duy trì sự quân bình tâm linh, tính hợp lí của tâm linh. 


Căn bệnh của sự sẵn bó và cạnh tranh lan rộng giống như một bệnh dịch, và liên tục 
lan rộng khắp nhân loại. Như thế nhân loại đánh mất sự an lạc và quân bình. Sự cạnh 
tranh và ham muốn vô độ này trở thành nơi nuôi dưỡng tình trạng đau khổ của chúng 
ta, chứ không nuôi dưỡng hạnh phúc. An lạc hiện tại là việc ngăn cản không cho sự 
ham muốn đến gần chúng ta. An lạc hiện tại là việc g1ữ nó xa chúng ta, hiện tại việc 
chúng ta giữ mình xa những cái vòi của sự ham muốn vô độ và sự cạnh tranh vô ích, 
và giữ cái tâm của chúng ta luôn quân bình và thanh thản. 


Hỏi: Đứng trước những hoàn cảnh chúng ta gặp hằng ngày, đâu là cách để chúng ta 
châm dứt sự đau khô và sự kích động nơi chúng ta? 


SNG: Nếu một điều phát sinh do một nguyên nhân nào đó, chắc chăn nó có thê bị loại 
trừ bằng cách nhồ tận gốc nguyên nhân ấy. Như chúng ta đã thấy, đau khổ phát sinh 
do sự ham muốn và giận ghét. Nếu những thứ này được loại bỏ hoàn toàn, thì tất 
nhiên đau khổ cũng bị hủy diệt. 


Chấp nhận chân lí này ở bình diện lí thuyết thì dễ, nhưng thể hiện nó ở bình diện kinh 
nghiệm thật khó biệt bao. Nhưng nêu người ta không có kinh nghiệm thực hành về 


việc tiêu diệt những nguyên nhân, thì việc chấm dứt đau khổ sẽ không bao giờ có thể 
đạt được. Một người được giải phóng thực sự không chỉ giải thích được lý thuyết về 
sự tận diệt đau khổ, mà còn vạch ra được con đường dẫn tới mục đích này. Thé nên, 
đường dẫn chúng ta thoát đau khô chủ yếu là thực hành, chứ không chỉ đơn thuân lí 
thuyết. 


Để tận diệt các nguồn gốc của đau khổ -- sự tham muốn và giận ghét -- người ta phải 
biết chúng phát sinh thế nào và ở đâu. Bằng kinh nghiệm cá nhân, một người được 
giải phóng khám phá ra và rồi dạy rằng chúng luôn luôn phát sinh mỗi khi có một cảm 
giác. Và một cảm giác phát sinh mỗi khi có sự tiếp xúc của một đối tượng cảm giác 
với một giác quan -- hình ảnh với mắt; âm thanh với tai; mùi với mũi; vị với lưỡi; đối 
tượng của xúc giác với thân thể; tư tưởng với trí khôn. 


Chúng ta phải diệt trừ sự ham muốn và giận ghét từ nguồn của chúng -- nghĩa là từ 
chỗ mà cảm giác phát sinh. Để làm như thế, chúng ta phải phát triển khả năng ý thức 
về mọi cảm giác trong thân thể chúng ta. Vì mục đích này, chúng ta phải tập luyện 
cho tâm trí chúng ta trở nên sắc bén và nhạy cảm đủ để cảm thấy những cảm giác ở 
mọi mức độ. Song song với sự ý thức rõ rệt này, chúng ta còn phải phát triển khả năng 
duy trì sự thản nhiên đối với mọi cảm giác -- dễ chịu, khó chịu, và trung lập. Nếu 
chúng ta giữ được sự ý thức và thản nhiên nảy, chúng ta chắc chắn sẽ không phản 
ứng; khi một cảm giác xuất hiện, chúng ta sẽ không làm phát sinh trở lại một sự thèm 
muốn hay giận ghét. 


Hỏi: Như thế con đường giải phóng tâm trí chủ yêu là thực hành; nhưng làm thế nào 
đê phát triên những đức tính tâm linh là ý thức và thản nhiên mà ông vừa nêu? 


SNG: Có một cách có thể hiểu và thực hành được. Đó là chân lí cao thượng thứ tư, 
tức là Bát Chánh Đạo. 


Trước tiên, người ta ít là phải tránh mọi hành vi hay lời nói khuấy động tâm trí mình. 
Phải tránh những lời nói dối, cộc căn hay xúc phạm, hay những chuyện ngồi lê đôi 
mách. Phải tránh giết người, trộm cắp, tà dâm, nghiện ngập. Phải tránh làm những 
nghề gây thiệt hại cho kẻ khác. Dựa trên cơ sở đạo đức (si) này, người ta sẽ cô găng 
để bắt đầu phát triển ý thức về các cảm giác, ít là ở một phần nhỏ của thân thể. Để làm 
việc này, người ta sẽ ngồi yên, mắt nhắm lại, quan sát sự hít thở ở hai lỗ mũi. Khi tập 
luyện việc niệm hơi thở này một thời gian, người ta sẽ phát triển khả năng định tâm 
vào một đối tượng duy nhất: khu vực ở cửa mũi, phía trên môi trên. Với sự tập trung 
cao (samàdh1), người ta có khả năng kinh nghiệm được những cảm giác thân tự nhiên, 
bình thường ở vùng này của thân thẻ. 


Bây giờ tâm trí đã khá sắc bén để bắt đầu cảm nghiệm những cảm giác trên khắp cơ 
thể. 


Một cách có hệ thống, chăm chỉ và làm đi làm lại, người ta di chuyên sự chú ý tới 
toàn thân, dần dần làm cho ý thức về các cảm giác mạnh hơn mãi, tăng thêm khả năng 
không phản ứng đối với những cảm giác ấy. Với sự luyện tập này -- sự ý thức về thực 
tại, trong giây phút hiện tại, và sự thản nhiên -- kiểu mẫu tư tưởng của người ta bắt 
đầu thay đổi, từ những tư tưởng thèm muốn, giận ghét, mê muội, sang những tư tưởng 
về Giáo pháp, hay con đường dẫn tới thoát khổ. Nhưng đó chỉ là tư tưởng mà thôi, dù 
là tư tưởng vê Giáo pháp, cũng không dẫn tới sự giải thoát khỏi đau khổ. Người ta còn 
cần phải phát triển sự ý thức và sự thản nhiên. Không quá vui về những cảm giác dễ 
chịu hay quá buồn về những cảm giác khó chịu, người ta không chỉ hiểu băng trí óc 
mà bằng kinh nghiệm rằng những cảm giác này chỉ là những biểu hiện sự tiếp xúc 
giữa tâm và vật -- đó là những hiện tượng cũng mang tính vô thường và chóng qua 
như chính các cảm giác vậy. Một điều chóng qua như những cảm giác này thì không 
thể là nền tảng cho hạnh phúc đích thực; ngược lại, nó sẽ là nguồn gây đau khô. 

Người ta cũng bắt đầu nhận ra trên bình điện kinh nghiệm rằng toàn thể hiện tượng 
tâm linh, hiện tượng vật lí, và sự kết hợp của hai loại hiện tượng này đều không phải 
là "cái tôi," không phải là "của tôi," không phải là "tâm của tôi." Bằng cách này, nhờ 
kinh nghiệm thực tại trong chân tướng, trong bản chất của nó, với những đặc tính đích 
thực của nó, người hành thiền phát triển được sự tuệ giác (paññà) đích thực, và thoát 
ra khỏi những ảo giác hay ảo tưởng. 


Như vậy, nhờ duy trì sự ý thức và sự thản nhiên, người ta dần dần làm suy yếu những 
thói quen xấu của sự thèm muốn và giận ghét. Cả khi có phản ứng, nó cũng sẽ yếu 
hơn và biến mắt nhanh hơn. Nó không còn ảnh hưởng mạnh trên tâm trí. 


Người ta càng duy trì sự ý thức và thản nhiên nhiều bao nhiêu, và không cho phép 
xuất hiện những phản ứng mới về muốn và ghét, người ta càng có nhiều cơ hội đề làm 
xuất hiện lên bình diện ý thức của tâm trí những phản ứng quen thuộc trước đây của 
mình, những thói quen xấu xa đã bị ức chế, từng cái một, để chúng bị tiêu diệt tận gốc 
rễ. Bằng cách giữ sự thản nhiên, người ta tiêu diệt được chúng và thoát được đau khô. 


Người ta tiêu diệt được nhiều điều xấu xa bao nhiêu, thì người ta đạt tới mức độ giải 
thoát khỏi đau khổ bấy nhiêu. Từng bước, trong khi duy trì sự ý thức và không phản 
ứng, người ta tiến bước trên đường cho tới khi đạt tới giai đoạn mà toàn bộ những 
phản ứng đã tích tụ trong quá khứ bị tiêu diệt, và chính thói quen phản ứng cũng biến 
mất. Được giải thoát khỏi mọi thèm muốn, giận ghét, mê muội -- quá khứ, hiện tại, và 
tương lai -- người ta cảm nghiệm được sự giải thoát hoàn toàn khỏi đau khổ. 


Đề đạt tới giai đoạn này, người ta phải luyện tập và luyện tập vất vả. Chỉ đọc sách, 
hay tham dự các cuộc thảo luận hay tranh luận thôi thì không đủ. Cách duy nhất để 
đạt giải thoát là bằng cỗ gắng riêng của mình -- cô gắng để quán sát thực tại của chính 
mình, bên trong cơ thể của chính mình, mà không phản ứng lại nó. 


Đây là cách để đạt tới sự chấm dứt đau khổ. 


Hỏi: Chúng ta đã xét đến tầm quan trọng lí thuyết và thực hành của việc khơi dậy nơi 
chúng ta ý thức về vô thường (amicca) -- nghĩa là kinh nghiệm trực tiếp về bản chất vô 
thường của mọi hiện tượng tâm lí và vật lí. Ông U Ba Khin cũng nhắn mạnh khía cạnh 
thực hành này trong đời sông hằng ngày của chúng ta. Ông có thể mô tả một cách 
thực tế cho chúng tôi điều gì xảy ra trong cơ thể vả trong tâm trí, luật nhân quả này tác 
dụng ra sao, và sự thay đổi này có thể ích lợi thế nào không? 


SNG: Đức Phật nói rằng hiểu Giáo pháp chính là hiểu luật nhân quả. Bạn phải thể 
hiện chân lí này nơi bản thân bạn. Trong một khóa học mười ngày, bạn có cơ hội học 
cách làm việc nảy. Sự tìm hiểu chân lí về vật chất, về tinh thần, và về những thuộc 
tính của tâm, những nội dung của tâm, không phải là để thỏa mãn tính tò mò, nhưng là 
để thay đổi kiểu mẫu các thói quen tâm linh ở bình diện sâu xa nhất của tâm. Khi bạn 
tiếp tục thực hành, bạn sẽ nhận ra tâm ảnh hưởng thế nào đối với vật, và vật ảnh 
hưởng thế nào đối với tâm. 


Từng giây, từng phút, bên trong cơ thê chúng ta, những khối nguyên tử -- kalàpas -- 
cứ phát sinh rồi biến mắt, cứ phát sinh rôi biến mắt. Tại sao chúng phát sinh? Bạn sẽ 
thấy rõ nguyên nhân khi tìm hiểu thực tại trong chân tướng của nó, mà không bị chỉ 
phối bởi những hoàn cảnh quá khứ hay những niềm tin triết học nào. Thức ăn thức 
uông bạn dùng trở thành một nguyên nhân để những nguyên tửxuất hiện. Bạn cũng sẽ 
thấy những nguyên tử xuất hiện và biến mắt do ảnh hưởng của khí hậu xung quanh. 
Bạn cũng sẽ bắt đầu hiểu sự thành lập cơ cấu tâm-vật: vật chất giúp vật chất phát sinh 
và biến mắt, rồi lại phát sinh và biễn mất như thế nào. Tương tự, bạn hiểu tâm giúp 
vật phát sinh vả biến mất như thế nào. Bạn cũng sẽ nhận ra răng có khi vật chất phát 
sinh từ điều kiện của tâm trong quá khứ -- nghĩa là, những hành (sankhàras) tích lũy 
trong quá khứ. Nhờ thực hành thiền quán, tất cả những điều này bắt đầu trở nên rõ 
ràng. Trong mười ngày bạn chưa hiểu hoàn toản được, nhưng đã có một sự bắt đầu. 
Bạn học quan sát: trong lúc này, loại tâm nào đã xuất hiện và nội dung của tâm này là 
gì? Chất lượng của tâm tủy thuộc nội dung của tâm. Ví dụ, khi phát sinh một tâm chứa 
đây dục vọng (hay một tâm đây giận đữ, hay đầy sợ hãi), bạn sẽ nhận ra rằng khi nó 
xuất hiện, nó giúp phát sinh những nguyên tử (kalàpas) này. 


Khi một tâm đầy dục vọng, thì trong cơ cầu vật chất này, những nguyên tử thuộc một 
loại nào đó xuất hiện, và có sự tiết ra chất sinh hóa làm thành một dòng chảy trong 
khắp thân thể cùng với dòng chảy của máu hay ngược lại. Loại dòng chảy sinh hóa 
này được gọi là kamasava, nghĩa là dòng chảy dục vọng, vì nó bắt đầu xuất hiện khi 
có một tâm đầy dục vọng phát sinh, 


Bây giờ, trong tư cách một nhà khoa học hết sức khách quan, bạn tiếp tục tìm hiểu xa 
hơn, băng cách chỉ quan sát thực tại theo bản chât của nó, quan sát xem định luật tự 


nhiên hoạt động thế nào. Khi dòng chảy dục vọng -kømasava này bắt đầu tiết ra, vì nó 
là chất sinh hóa đo dục vọng tạo ra, nên nó ảnh hưởng tới lúc kế tiếp của tâm, làm cho 
lúc này cảng thêm dục vọng. Thế là đục vọng này trở thành một sự thèm muốn dục 
vọng ở bình diện tâm linh, rồi nó lại kích thích đục vọng, một dòng chảy dục vọng ở 
bình diện vật lí. Cái này bắt đầu ảnh hưởng tới cái kia, bắt đầu kích thích cái kia, và 
dục vọng cứ thế nhân lên mãi trong nhiều phút cùng một lúc, có khi trong nhiều ĐIỜ, 
cùng một lúc. Kiểu mẫu hành vi của tâm trong việc phát sinh đục vọng được củng cố 
vì sự phát sinh dục vọng được lặp đi lặp lại. 


Nhưng không chỉ có dục vọng, mà cả sự sợ hãi, nóng giận, ghen ghét, và thèm muốn - 
- mọi thứ tiêu cực xảy ra trong tâm trí đều đồng thời phát sinh một dòng chảy (asav4). 
Và dòng chảy này tiếp tục kích thích sự tiêu cực đặc biệt kia, sự ô uê đặc biệt kia, tạo 
nên một vòng lần quân của đau khổ. Dù bạn là người Ấn giáo, Hồi giáo, Jaina giáo 
hay Kitô giáo -- thì cũng không khác biệt -- qui trình vẫn là như thế, định luật vẫn là 
thế, vẫn áp dụng cho mọi người. Không có khác biệt gì cả. 


Chỉ hiểu ở bình diện tri thức mà thôi sẽ không giúp bạn phá vỡ vòng lần quân nảy, và 
thậm chí còn có thể tạo nên những khó khăn. Dù các niềm tin trong truyền thống riêng 
của bạn xem ra có thê khá lôgích, các niềm tin này vẫn sẽ tạo ra những trở ngại cho 
bạn. Trí khôn có những giới hạn của nó. Bạn không thể nhận ra được chân lí cuối 
cùng mà chỉ dựa trên trí khôn. Chân lí cuối cùng thì vô cùng, vô hạn, trong khi trí 
khôn thì có hạn. Chỉ nhờ kinh nghiệm chúng ta mới có thể nhận ra được cái vô cùng, 
vô hạn. Ngay cả những người đã chấp nhận luật tự nhiên này trên bình diện tri thức, 
cũng không thể thay đôi kiểu mẫu hành vi tâm linh của họ, và vì thế họ vẫn không 
nhận ra được chân lí cuối cùng. 


Kiểu mẫu hành vi nằm ở đáy thăm của tâm. Cái được gọi là "vô thức” thực ra không 
phải là vô thức; nó luôn luôn có sự tiếp xúc với thân thể này. Và kèm theo sự tiếp xúc 
này luôn luôn có một cảm giác xuất hiện, vì mọi chất hóa học chảy trong cơ thể bạn 
đều phát sinh một cảm giác nào đó. Bạn có một cảm giác -- đễ chịu, khó chịu hay 
trung tính -- và củng với cảm giác này, bạn có phản ứng. Ở đáy ' thắm của tâm, bạn 
luôn phản ứng bằng sự thèm muốn, giận ghét, rồi thèm muốn, rồi giận ghét. Bạn liên 
tục phát sinh những thứ hành (sankhàras) khác nhau, những thứ tiêu cực, nhơ bẩn 
khác nhau, và tiễn trình nảy cứ tiếp tục nhân lên mãi. Bạn không thể ngưng tiến trình 
này, vì có một rào chắn to lớn giữa tâm ý thức và tâm vô thức. Khi thực hành thiền 
quán, bạn phá vỡ bức rào cản này. Không có thiền quán, bức rào cản tiếp tục tồn tại. 


Ở bình diện ý thức của tâm, ở bình diện tri thức của tâm, người ta có thê chấp nhận 
hoàn toàn lí thuyết về Giáo pháp. về chân lí, về định luật, về tự nhiên. Nhưng người ta 
vẫn còn ở trong đau khổ, bởi vì người ta không nhận ra được điều gì đang xảy ra ở 
đáy thăm của tâm. Các cảm giác luôn luôn có đó trong thân thể bạn mọi lúc. Mọi sự 


tiếp xúc đều phát sinh một cảm giác. Đây không phải là một triết lí, mà là chân lí hiện 
thực mà aI a1 cũng có thê chứng minh. 


Ở bẻ mặt, tâm luôn luôn bận rộn với các đối tượng bên ngoài, hay luôn luôn hoạt động 
với các tư tưởng, tưởng tượng, hay cảm xúc. Đó là công việc của cái "tâm bé nhỏ” 
(paritta citfa) của bạn, là bình diện bề mặt của tâm. Vì thế, bạn không cảm thấy điều 
gì đang xảy ra sâu xa bên trong, và bạn không cảm thấy mình đang phản ứng thế nào 
trước những gì đang xảy ra ở bình diện sâu hơn của tâm. 


Nhờ thực hành thiền quán, khi bức rào cản đó bị phá vỡ, người ta bắt đầu cảm thấy 
những cảm giác nơi khắp thân thể, không chỉ ở bề mặt nhưng sâu xa bên trong, vì 
trong toản thê cơ cấu vật lí, chỗ nào có sự sống là có cảm giác. Và nhờ quán sát những 
cảm giác này, bạn bắt đầu nhận ra tính chất của sự sinh và diệt, rồi lại sinh và diệt. 
Nhờ sự hiểu biết này, bạn bắt đầu thay đôi kiểu mẫu thói quen của tâm. 


Ví dụ, bạn đang cảm thấy một cảm giác nào đó, có thể do thức ăn bạn vừa ăn, hay do 
khí hậu xung quanh, hay do những hành vi tâm linh hiện tại của bạn, hay cũng có thể 
do những hành vi tâm linh cũ trong quá khứ đang để lại hậu quả vào lúc này. Dù nó là 
gì, một cảm giác đang có đó, và bạn được huấn luyện đề quan sát nó với sự thản nhiên 
và không phản ứng lại nó; nhưng bạn vẫn tiếp tục phản ứng vì kiểu mẫu thói quen cũ 
của bạn. Bạn ngồi yên một giờ, và lúc đầu. có thể bạn chỉ ở yên không phản ứng được 
chừng chốc lát, nhưng chốc lát ngắn ngủi ấy là những khoảnh khắc kì diệu. Bạn đã bắt 
đầu thay đối kiểu mẫu thói quen của tâm trí bạn bằng cách quán sát cảm giác và hiểu 
bản chất vô thường của nó. Việc này cắt đứt cái kiểu mẫu thói quen mù quáng của sự 
phản ứng lại cảm giác và sự gia tăng vòng lần quần của đau khô. Lúc đầu bạn có được 
ít giây, hay ít phút không phản ứng. Nhưng nhờ thực hành, cuối cùng bạn đạt đến giai 
đoạn mà bạn không phản ứng gì trong suốt cả giờ. Ở bình diện sâu nhất, bạn không 
phản ứng gì cả. Một sự thay đổi sâu xa đang xảy ra trong kiểu mẫu thói quen cũ của 
bạn. Vòng lân quân bị cắt đứt: tâm của bạn vốn thường phản ứng lại tiến trình hóa học 
được biểu hiện bằng một cảm giác, và vì vậy, trong nhiều giờ liền, tâm của bạn tràn 
ngập một sự tiêu cực, một sự nhơ bần. Nhưng giờ đây nó tạm ngưng một chốc lát, một 
Ít giây, một ít phút. Vì kiểu mẫu thói quen phản ứng mù quáng cũ của bạn trở nên yếu 
hơn, nên kiểu mẫu hành vi của bạn bắt đầu thay đôi. Bạn đang thoát ra khỏi đau khổ 
của bạn. 


Nhưng bạn tin điều này không phải vì Phật đã dạy như thế. Bạn tin điều này không 
phải vì tôi nói như thế. Bạn tin điều này không phải vì trí khôn bạn nói như thế. Chính 
bạn phải tự mình cảm nghiệm nó. Những người đến dự những khóa học này đã chứng 
nghiệm rằng có một sự thay đôi khá hơn nơi thái độ của họ. 


Hỏi: Phương pháp ông vừa trình bày rất thực tiễn, nhưng có phải ai cũng sử dụng 
được nó không -- cả những người mắc những chứng nghiện ngập nặng như nghiện 
rượu hay ma tuý? 


SNG: Khi nói đến nghiện ngập, chúng ta không chỉ nói đến rượu hay ma tuý, mả cả 
những thứ khác như dục vọng, nóng giận, sợ hãi, ích kỉ: tất cả đều là những thứ 
nghiện ngập. Tắt cả đều là những thứ nghiện ngập đối với những điều tiêu cực của 
bạn. Trên bình diện tri thức bạn hiểu rất rõ: "Nóng giận không tốt cho tôi. Nó nguy 
hiểm. Nó rất tai hại." Nhưng bạn quen nóng giận, bạn tiếp tục phát sinh nóng giận. Và 
khi cơn giận qua đi rồi, bạn lại hối hận: "Ôi! Lẽ ra tôi không được làm thế! Tôi không 
được tức giận." Thật vô nghĩa! Ngay sau đó khi bị kích thích, bạn lại nổi nóng ngay. 
Bạn không thoát ra khỏi nó, vì bạn không xử lí tận sốc rễ kiều mẫu hành vi của tâm 
bạn. Nóng giận xuất hiện vì một chất hóa học đã bắt đầu chảy trong cơ thê bạn, và với 
sự tương tác giữa tâm và vật -- cái này ảnh hưởng cái kia -- nóng giận tiếp tục được 
nhân lên. 


Nhờ luyện tập phương pháp này, bạn bắt đầu quán sát cảm giác đã phát sinh do dòng 
chảy của một hóa chất nảo đó. Bạn không phản ứng lại nó. Như thế có nghĩa là bạn 
không phát sinh nóng giận vào một khoảnh khắc đó. Một khoảnh khắc này biến thành 
vài khoảnh khắc, rồi biến thành vài giây, rồi thành vài phút, và bạn cảm thấy bạn 
không còn dễ bị ảnh hưởng bởi dòng chảy hóa chất này như trong quá khứ nữa. Bạn 
đã từ từ bắt đầu thoát ra khỏi sự nóng giận của bạn. 


Những người đã dự những khóa thiền này khi trở về nhà đã áp dụng phương pháp này 
trong đời sông hăng ngày của họ bằng việc suy niệm buổi sáng và buổi tối và bằng 
việc tiếp tục quán sát bản thân họ suốt cả ngày -- để xem họ phản ứng thế nảo hay giữ 
được sự thản nhiên thế nào trong những hoàn cảnh khác nhau. Việc đầu tiên họ sẽ thử 
làm là quán sát những cảm giác. Vì hoàn cảnh đặc biệt, có thể một phần của tâm đã 
bắt đầu phản ứng, nhưng nhờ quán sát các cảm giác, tâm trí họ trở nên thanh thản. Thế 
rồi mọi hành động họ làm đều là hành động, chứ không phải phản động. Hành động 
thì luôn luôn tích cực. Chỉ khi chúng ta phản động, chúng ta mới làm phát sinh tiêu 
cực và trở nên đau khổ. Một vài khoảnh khắc quán sát cảm giác sẽ làm cho tâm thanh 
thản, và rồi nó có thể hành động. Lúc đó đời sống sẽ đầy hành động chứ không phản 
động. 


Việc thực hành buổi sáng và buổi tối, và việc sử dụng phương pháp này trong đời 
sông hằng ngày -- cả hai việc này đều bắt đầu thay đối mẫu hành xử. Những ai vốn đã 
quen nóng giận một thời gian dài giờ đây cảm thấy sự nóng giận của họ giảm đi. Khi 
nóng giận có xảy ra, nó không thể kéo dải lâu bởi vì nó không còn mãnh liệt nữa. 
Cũng thế, những người đam mê dục vọng sẽ thấy dục vọng này trở nên mỗi ngày một 
yêu dần đi. Những người quen sợ hãi sẽ thấy sự sợ hãi của họ trở nên mỗi ngày một 
yếu dần đi. Những hình thức tiêu cực khác nhau đòi hỏi những thời lượng dài ngắn 


khác nhau để thoát ra khỏi chúng. Dù cần nhiều hay ít thời gian, phương pháp này 
luôn có tác dụng, miên là ta áp dụng nó đúng cách. 


Dù sự nghiện ngập của bạn là về lòng ham muốn -- hay giận ghét, hay thù hăn, hay 
dục vọng, hay sợ hãi -- nó đều hướng về một cảm giác đặc thù được phát sinh bởi một 
dòng chảy sinh hóa (asava). Loại dòng chảy sinh hóa này tạo ra một phản ứng ở bình 
diện tâm linh, và phản ứng ở bình diện tâm linh này lại trở thành phản ứng sinh hóa. 
Khi bạn nói bạn bị nghiện, thực tế là bạn bị nghiện vì cảm giác. Bạn bị nghiện vì dòng 
chảy sinh hóa này. 


Dòng chảy sinh hóa (asava) của sự mê muội là dòng chảy mãnh liệt nhất. Hiển nhiên 
cũng có sự mê muội cả khi bạn đang phản ứng với nóng giận hay dục vọng hay sợ hãi; 
nhưng khi bạn nghiện rượu hay ma túy, sự nghiện này làm gia tăng sự mê muội của 
bạn. Vì vậy, cần thời gian để cảm thấy những cảm giác, để đi vào gốc rễ của vấn đề. 
Khi bạn nghiện rượu hay ma túy, bạn không thể nhận thức được điều gì đang xảy ra 
nơi cơ thê bạn. Tâm trí bạn bị tối tăm. Bạn không thể hiểu được điều gì đang xảy ra 
bên trong, điều gì đang tiếp tục gia tăng bên trong. Chúng tôi đã nhận thấy răng trong 
trường hợp những người nghiện rượu, những người này thường bắt đầu đón nhận 
những lợi ích nhanh hơn những người nghiện ma túy. Nhưng mọi người đều có cách 
để thoát ra khỏi đau khổ, dù họ nghiện ngập thế nào, dù họ mê muội ra sao. Nếu bạn 
kiên trì luyện tập, thì chắc chắn là sớm muộn gì bạn cũng sẽ đạt tới giai đoạn bắt đầu 
cảm thấy những cảm giác trong khắp cơ thê và có thể quán sát chúng một cách khách 
quan. Có thể cần thời gian. Trong mười ngày bạn có thể chỉ đạt được một sự thay đôi 
nhỏ trong kiểu mẫu thói quen tâm linh của bạn. Không sao; bạn đã có một sự khởi đầu 
và nếu bạn kiên trì thực hành buôi sáng và buổi tối và tham dự thêm một ít khóa học 
nữa, thì kiểu mẫu thói quen sẽ thay đổi tận bình diện sâu nhất của tâm và bạn sẽ thoát 
ra được sự mê muội, thoát ra được phản ứng của bạn. 


Chúng tôi vẫn luôn khuyên bảo những người nghiện hút thuốc -- cả thuốc lá thường -- 
rằng nếu một sự ham muốn nảy sinh trong tâm trí, đừng cầm điều thuốc và bắt đầu 
hút. Chúng tôi khuyên họ: "Hãy đợi một chút." Hãy chỉ chấp nhận sự kiện có một sự 
ham muốn nảy sinh trong trí. Khi sự ham muốn này nảy sinh, thì có một cảm giác đi 
kèm trong cơ thể. Hãy bắt đầu quán sát cảm giác này, dù là cảm giác gì. Đừng tìm 
kiếm một cảm giác đặc biệt. Bất kì cảm giác nào nơi cơ thể trong lúc đó đều liên quan 
tới sự ham muốn hút thuốc. Và quán sát cảm giác như là vô thường, nó phát sinh, nó 
biến mất; nó phát sinh, nó biến mắt; và trong mười phút, mười lăm phút, sự ham 
muốn đó sẽ qua đi. Đây không là triết lí, mà là chân lí của kinh nghiệm. 


Tương tự, đối với người nghiện rượu hay ma tuý, khi sự ham muốn nảy sinh, chúng 
tôi khuyên họ không nên chiều theo ngay tức khắc, nhưng hãy đợi mười lăm phút, và 
chấp nhận sự kiện có một sự ham muốn nảy sinh, rồi quán sát bất kì cảm giác nào 
đang có vào lúc đó. Nhờ áp dụng những lời khuyên này, họ đã thấy rằng họ thoát ra 


được cơn nghiện của họ. Không phải lúc nào họ cũng thành công, nhưng chỉ cần họ 
thành công dù chỉ một lần trong mười lần, thì họ đã có một bước khởi đâu tốt vì gốc 
rễ đã bắt đầu thay đổi. Kiểu mẫu thói quen nằm ở gốc rễ của tâm, và gốc rễ của tâm 
liên quan mạnh mẽ tới những cảm giác trên thân thể; tâm và vật tương quan hết sức 
mật thiết với nhau, chúng ảnh hưởng lẫn nhau. 


Nếu định luật này, định luật của thiên nhiên này, chỉ được chấp nhận ở bình diện tri 
thức hay sùng đạo, sẽ chỉ có được ích lợi tối thiểu -- nó có thể gợi hứng cho bạn thực 
hành. Nhưng lợi ích đích thực sẽ gia tăng với việc thực hành thực sự. Đây là một con 
đường dài, một công việc của cả đời người. Một cuộc hành trình dù dài hàng ngàn 
dặm vẫn phải bắt đầu bằng bước đi đầu tiên. Với người đã bước đi bước đầu tiên, có 
thể họ sẽ bước đi bước thứ hai, rồi thứ ba, và từng bước một như thế, họ sẽ đạt tới 
đích điểm cuối cùng là sự giải phóng hoàn toàn. 


-OooOOoo- 


Chương Bảy 
NHỮNG GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA THIÊN PHẬT GIÁO 
-- Sayagyli U Ba Khin 
-ooOOoOo- 


Tháng 12 năm 1961, Thủ tướng Israel, David Ben Gurion, viễng thăm Miễn Điện. 
Một đoàn đại diện nhà báo của lsrael cũng đến tường thuật về biến cố này. Tì hiển sự 
U Ba Khin được mời tới nói chuyện trước đoàn nhà bảo Do Thái này trong một buổi 
chiêu đãi ở Trung tâm thiên quốc tế. Những người tham dự đêu đã quen thuộc với 
cuốn sách nhỏ "Phật Giáo Là Gì." 


Qua cuộc thảo luận với một nhà báo trước bài nói chuyện, Sayagi đã kết luận rằng 
người Do Thái quan tâm đến những giả trị hiện tại của việc hành thiên Phật giáo 
nhiễu hơn là tới những gì họ có thể sẽ nhận được sau khi chết. Vì vậy, thiên sư đã lấy 
tựa đề cho bài nói chuyện là "Những Giả Trị Thực Của Việc Hành T hiển Phật Giáo 
Địích Thực" và rút ra nhiều điễu từ vốn kinh nghiệm của bản thân và của các môn đệ 
của ông để mình hoạ đề tài này. Trong bài nói chuyện, ông cũng cung cấp vô số biểu 
đồ, sơ đô và ví dụ lấy từ thời kì ông làm việc tích cực cho chính quyên, để minh chứng 
những tiêm năng phong phú của một tâm thanh thản và quân bình. Dưới đây là một 
phần giới thiệu rút gọn của bài nói chuyện, được xuất bản bởi Nhà Xuất Bản Hội 
Đông Buddha Sasana, Rangoon, năm 1962. 


Nền Tảng Của Một Người Phật tử 
Người Phật tử phải qui y theo Đức Phật, Giáo pháp, và Tăng già. 
Chúng ta có bốn loại người Phật tử, đó là: 
Blaya (người Phật tử vì sợ); 
Labha (người phật tử vì có nhu câu được thoả mãn); 
Kula (người phật tử vì từ lúc mới sinh); 
Saddha (người phật tử vì đức tmn). 
Người Phật tử còn có thê chia thành hai hạng, đó là: 
1. Những người có ý hướng nguyện đề được giải thoát ngay ở kiếp sống này; 
2. Những người chỉ có ý tích lũy pháp độ (pàramì, ba-la-mật) để có thê trở thành: 


- Một vị Phật (người giác ngộ; người đã khám phá ra đường giải thoát, đã thực 
hành nó, và đã đạt mục tiêu băng chính cô găng của mình); 


- Một vị Phật độc giác- Pacceka ("đơn độc" hay "thầm lặng", không thể dạy 
cho người khác con đường mà mình đã tìm ra); 


- Agga savaka (đệ tử chính); 
- Maha savaka (đại đệ tử); 
- Arahar (A-la-hán, người đã tiêu diệt hoàn toàn mọi khổ não của mình). 


Trong số những người có ý hướng nguyện đề được giải thoát ngay ở kiếp sống này, có 
bôn loại cá nhân sau đây: 


1. Usghànrannu: Một cá nhân đã đích thân gặp một vị Phật và có khả năng đạt Đạo 
và Chân lí thánh chỉ qua việc lắng nghe một bải giảng thuyết ngắn. 


2. Vipancitannu: Một cá nhân có thê đạt Đạo và Quả thánh khi được nghe giảng giải 
một bài khá dải. 


3. Neyya: Một cá nhân không có khả năng đạt Đạo và Quả thánh dù là qua việc lắng 
nghe một bài giảng thuyết ngăn hay dài, nhưng phải học hỏi những bài giảng thuyết 
và thực hành những điều dạy trong đó trong nhiêu ngày, nhiều tháng và nhiều năm để 
đạt Đạo và Quả thánh. 


Về điểm này, đức Phật đã trả lời cho câu hỏi của Bodhi Rajakumàra như sau: 


- Ta không thể nói chính xác thời gian cần để thể hiện chân lí hoàn toàn. Cả khi 
giả sử anh đã từ bỏ thế gian và gia nhập Tăng giới của ta, có thể con phải mất 
bảy năm hay sáu năm hay năm năm hay bốn năm hay ba năm hay hai năm hay 
một năm, tùy trường hợp. Nhưng cũng có thể chỉ mất sáu tháng hay ba tháng 
hay hai tháng hay một tháng. Ngược lại, ta cũng không loại trừ khả năng đạt 
bậc a la hán chỉ trong nửa tháng hay bảy ngày hay một ngày hay thậm chí một 
phần của ngày. Điều này tuỳ thuộc vào rất nhiều yếu tố. 


4. Padaparama: một cá nhân, dù gặp một thời đại của Phật giáo (Budha-sasana, một 
thời kì có lời giảng của Phật), và dành hết sức lực mình đề học hỏi và thực hành Giáo 
pháp, nhưng không đạt được Đạo và Quả thánh ở kiếp sống này. Tất cả những gì họ 
có thê làm là tích lũy những thói quen và những tiềm năng. Người loại này không thê 
đạt sự giải thoát khỏi luân hồi trong kiếp sống này. Nếu họ chết khi đang thực hành 
thiền chỉ (Samaha) đề đạt định tâm hay thiền quán (ƒipassana) đề đạt tuệ giác, và 
bảo đảm được tái sinh làm người hay một Chư thiên (đeva) ở kiếp kế tiếp, thì họ có 
thể đạt Đạo và Quả thánh trong kiếp đó ngay trong thời đại của Phật. 


Vì vậy, cần giả thiết rằng chỉ những người đã khá trưởng thành trong việc tích lũy 
pháp độ (pàrzmì), như những người thuộc bốn loại cá nhân kể trên, mới có khuynh 
hướng tuyên bố lời nguyện giải thoát và nghiêm túc theo những khoá học thiền Phật 
giáo. Hệ quả là chúng ta chắc chắn rằng bất cứ ai quyết tâm đi theo Bát Chánh Đạo 
một cách nghiêm túc vả cần mẫn qua một khóa học thiền Phật giáo dưới sự hướng dẫn 
của một vị thầy chuyên môn, thì là một cá nhần thuộc loại thứ ba hoặc thứ tư. 


Cốt Tủy Của Phật Pháp 


Phật pháp thì tinh tế, thâm sâu, vả khó hiểu. Chính nhờ việc nghiêm túc và chuyên cần 
đi theo Bát Chánh Đạo, người ta có thê: 


1. Đạt sự hiểu biết chân lí về đau khô hay bệnh tật, 
2. Tiêu diệt nguyên nhân của đau khô 
3. Và rôi tiêu diệt chính sự đau khô. 


Chỉ có bậc thánh hoàn hảo, bậc A la hán, mới có thê hiểu được hoàn toàn chân lí về 
đau khổ hay bệnh tật. Một khi đã nhận ra chân lí về đau khổ, những nguyên nhân của 
đau khô tự động bị tiêu diệt, vả vì thế cuối cùng người ta sẽ hết đau khô hay bệnh tật. 
Điều quan trọng nhất trong việc hiểu biết Phật pháp chính là việc nhận ra chân lí về 
đau khô hay bệnh tật qua một tiến trình suy niệm theo ba bước là giới (sì/z), định 
(samàh›) và tuệ (pañña) của Bát Chánh Đạo. Như Đức Phật giải thích: 


- Thật khó có thê bắn từ xa, từng mũi tên một, xuyên qua một lỗ nhỏ mà không 
trật một lần nào. Càng khó hơn nếu bắn trúng một đầu sợi tóc, chẻ nó thành 
một trăm lần, một sợi tóc đã chẻ ra như vậy. Lại càng khó hơn nữa nếu muốn 
hiểu thấu sự kiện "mọi điều này đều là đau khổ hay bệnh tật." 


Người nảo nhờ thực hành Giáo pháp mà đi qua được bốn dòng suối thánh thiện và 
hưởng được bôn quả thánh của nó, thì có thê hiêu đúng được giá trị của những phâm 
tính của Giáo pháp, đó là: 


Giáo pháp không phải kết quả của sự phỏng đoán hay suy tưởng, nhưng là kết quả của 
sự thành đạt bản thân, và nó chính xác trong mọi khía cạnh. 


Giáo pháp tạo ra những kết quả tốt lành ngay lúc này cho những ai thực hành nó theo 
các phương pháp do Đức Phật dạy. 


Hiệu quả của Giáo pháp đối với người thực hành nó thì trực tiếp, nghĩa là nó có đặc 
tính gỡ bỏ mọi nguyên nhân của đau khô khi người ta đạt sự hiệu biệt chân lí vê đau 
khổ. 


Giáo pháp có thể chấp nhận thử thách của những người muốn thử thách nó. Họ sẽ có 
thê tự mình nhận ra những ích lợi của nó. 


Giáo pháp là một phân của bản ngã môi người, và vì vậy dê tìm hiệu. 


Quả của Giáo pháp có thể được cảm nhận hoàn toàn bởi những môn đệ cao thượng đã 
đạt các bậc giải thoát. 


Những Kết Quả Của Con Đường Thiền 


Ai muốn theo một khóa huấn luyện về thiền Phật giáo phải đi theo Bát Chánh Đạo. 
Bát Chánh Đạo đã được Đức Phật đề ra trong bài giảng đầu tiên của ngài cho năm vị 
tu sĩ khỗ hạnh (panca vaggiya) như một phương tiện để đạt mục đích, và người học 
đạo này chỉ cần nghiêm túc và chuyên cần tuân theo ba bước của giới, định, và huệ, 
tạo thành cốt tuỷ của Bát Chánh Đạo: 


Giới: Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng 
Định: Chánh tinh tần, Chánh niệm, Chánh định 
Huệ: Chánh kiên, Chánh tư duy 


Các quả của suy niệm thì nhiều vô kể. Chúng bao gồm trong bài giảng về những lợi 
ích của đời sông một Sa môn (Samannaphala Suía). Mục tiêu chính của việc trở 
thành một Sø môn hay tu sĩ là nghiêm túc và chuyên cân đi theo Bát Chánh Đạo và 


không chỉ được hưởng những quả của bậc? Đà Huờn, Tư Đà Hàm, 4 Na Hàm và A 
La Hán (*), mà còn phát triển được nhiều khả năng khác nữa. Một người ở ngoài đời 
mà hành thiền để đạt tuệ giác về chân lí cuối cùng, cũng phải thực hành theo cách 
này; và nếu họ có những tiềm năng tốt, họ cũng được chia sẻ những quả và khả năng 
đó. 


(*) Bốn bậc giải thoát: Nhập lưu, Nhất lai, Bắt lai, và A la hán 


Chỉ những người hành thiền với ý hướng ngay thắng mới có thể bảo đảm thành công. 
Với sự phát triển lòng thanh tịnh và sức mạnh của tâm và được nâng đỡ bởi trực giác 
về chân lí cuối cùng của bản tính, người ta có thể làm được rất nhiều điều theo đúng 
hướng đề đem lại lợi ích cho loài người. 


Đức Phật nói: 


- Hỡi các tì kheo, hãy phát huy sức mạnh của định. Người nào có sức mạnh của 
định phát triên thì thây được sự vật trong chân tướng của chúng. 


Điều đó đúng cho người nào đã phát triển về định (samàdhi). Nó lại càng phải đúng 
cho người nào không chỉ phát triên vê định mà còn phát triên cả vê huệ (paññà). 


Chung chung người ta tin rằng một người có khả năng tập trung (định) tốt và có thể 
bảo đảm một sự quân bình của tâm theo ý mình, người ây có thê đạt những kết quả 
khá hơn một người không được phát triển như thế. Vì vậy, chắc chắn có rất nhiều lợi 
ích cho người nào trải qua một khóa học thiền thành công, dù người đó là một tu sĩ, 
một người cai trị, một chính trị gia, một nhà doanh nghiệp, hay một học sinh. 


Tôi xin nêu lên trường hợp của bản thân tôi làm ví dụ. Nếu tôi phải nói về mình ở đây, 
tôi không có dụng ý nào khác ngoài ước muốn chân thảnh là làm sáng tỏ những lợi ích 
thực tế mà một người thực hành thiền Phật giáo có thể nhận được. Những sự kiện đều 
có thực, và tất nhiên không aI có thể chối cãi sự kiện. 


Những sự kiện đó như sau: 


Tôi bắt đầu thực hành thiền Phật giáo một cách nghiêm túc từ tháng I năm 1937. Phác 
họa tiêu sử của tôi trong mục "Who is Who"của tạp chí Guardian, tháng 12 năm 1961 
kế ra những bổn phận và trách nhiệm trong chính quyền mà tôi đã trải qua từ lần này 
sang lần khác. Tôi đã thôi làm việc cho nhà nước từ 26 tháng 3 năm 1953 khi tôi 55 
tuôi, là tuổi tôi được nghỉ hưu, nhưng từ đó tới nay tôi tiếp tục được trao các trọng 
trách khác trong chính phủ, thường là kiêm nhiệm hai hoặc hơn những chức vụ khác 
nhau tương đương với các chức vụ đầu ngành. Có lúc tôi kiêm nhiệm ba chức vụ đầu 


ngành trong ba năm, và một lân khác tôi kiêm nhiệm cùng một lúc bôn chức vụ quan 
trọng trong khoảng một năm. 


Ngoài ra, còn có khá nhiều nhiệm vụ đặc biệt được ủy thác cho tôi như ủy viên của 
những ủy ban trong các bộ của thủ tướng và kê hoạch nhà nước, hoặc như là một chủ 
tịch hay thành viên của những ủy ban lâm thời. 


Tiến sĩ Elizabeth K. Nottingham trong bài báo của bả nhan đề "Thiền Phật giáo ở 
Miến Điện" có nêu câu hỏi: "Phải chăng việc ấy (thiền) có thể giúp tạo nên một kho 
dự trữ năng lượng của sự thanh thản và quân bình để sử dụng cho việc xây dựng một 
"nhà nước thịnh vượng” và như là một thành trì chống lại sự tham nhũng trong đời 
sống công cộng?" 


Tôi xin dứt khoát trả lời câu hỏi này rằng "Có." Tôi có thể nói điều này với đây xác 
tín, vì những thành quả tôi đạt được trong mọi lãnh vực hoạt động đều tỏ ra xuất sắc, 
mặc dù mỗi một chức vụ đều là một sự thách đồ cho bất cứ cán bộ nhà nước cao cấp 
nào. 


Tôi được bổ nhiệm chức Giám đốc Kiểm toán Thương mại (từ ngày 11 tháng 6 năm 
1956 với nhiệm vụ tổ chức lại Ban Kiểm Toán đã được thành lập ngày 4 tháng 10 
năm 1955) với một ban nhân viên chỉ gồm 50 người trong đó chỉ có ba nhân viên kế 
toán có trình độ. Vấn đề là tổ chức lại Ban Kiểm toán và nâng cao tiêu chuẩn hiệu quả 
của ban này để đáp ứng công việc kiểm toán những giao dịch thương mại của các Hội 
đồng Quản trị và các công ty đang phát triển của Miến Điện. 


Kế đến, tôi được bố nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Tiếp thị Nông nghiệp Nhà nước vào 
ngày 21 tháng 6 năm 1956 (chỉ mười ngảy sau khi được bố nhiệm chức Giám đốc 
Kiểm toán Thương mại) để trông coi các công việc của Ủy ban, lúc này đang rất tồi 
tệ, với các khoản thanh toán trễ hạn cả 5 năm, lượng tồn kho dư thừa ở năm trước là 
1.7 triệu tấn và giá gạo thị trường đã rớt từ 60 bảng một tấn năm 1953 xuống còn 34 
bảng một tấn năm 1956. Lại còn vấn đề chia rẽ giữa các cán bộ và các nhân viên cấp 
dưới. 


Năm 1958, thi hành sự ủy thác của Uỷ ban Thanh tra (do Thủ tướng đứng đầu) trong 
đó tôi là một uỷ viên, việc thành lập một Học viện Chính phủ vê Kế toán và Kiếm 
toán đã được đề xuất. Miễn Điện rất thiếu các chuyên viên kế toán và nhân viên kế 
toán. Kết quả là, ngoại trừ hai tổ chức có nguồn gốc từ trước chiến tranh, công việc kế 
toán của các ủy ban và công ty đều đã trễ hạn một cách tôi tệ (từ hai đến bốn năm), 
không kể rất nhiều điều bất hợp lệ được thấy rất rõ ràng. Thế là ngoài chức vụ đang 
đảm nhiệm, tôi được trao thêm trọng trách thiết lập một Học Viện Nhà Nước về Kế 
Toán và Kiểm Toán để đào tạo những cán bộ và nhân viên của mọi ủy ban và công tỉ 
ở Miễn Điện. Tôi đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng Học viện này từ I tháng 4 năm 1958 


đề làm công việc chuẩn bị, và Học viện được thủ tướng chính thức khai giảng ngày IÏ 
tháng 7 năm 1958. 


Những kết quả của các công việc trên đây chắc chắn sẽ cho thấy rõ người ta có thể 
xây dựng "một kho dự trữ năng lượng và thanh thản" như thê nào với thiên Phật giáo 
đê sử dụng vào việc xây dựng một "nhà nước thịnh vượng." 


Các Quan Hệ Con Người 


Về việc lòng nhân ái được tăng cường bởi sức mạnh của chân lí có thê có tác dụng cụ 
thê như thê nào trong các quan hệ con người, tôi xin kê ra một ít kinh nghiệm riêng 
của mình. 


Tôi được Thủ tướng yêu cầu điều tra về nhiều điều bất hợp lệ bị nghi ngờ trong Ủy 
ban Tiếp thị Nông nghiệp Nhà nước (S.A.M.B.), và vì thế tôi được bổ nhiệm ngày 15 
tháng § năm 1955 vào chức Chủ tịch Ủy ban Điều tra Đặc biệt của S.A.M.B. Những 
báo cáo của tôi dẫn đến những cuộc điều tra thêm của Cục Điều tra Đặc biệt, và các 
cuộc điều tra của Cục này đã dẫn đến lệnh bắt giam bón cán bộ của Ủy ban (gồm cả 
Tổng giám đốc) trong thời gian có hội nghị thường niên của các cán bộ Ủy ban. 


Sự việc này các cán bộ trong hội nghị vô cùng tức giận và đã dẫn đến việc họ đồng 
loạt xin từ chức. Hành động này của họ dẫn đến bế tắc, và tình hình đã trở nên trầm 
trọng hơn, khi Liên hiệp các Nhân viên Ủy ban đứng ra ủng hộ hành động của họ tại 
hội nghị thường niên toàn quốc tổ chức tại Pegu. Chính phủ quyết định chấp nhận đơn 
xin từ chức của họ, và quyết định này đã gây khó chịu cho đa số cán bộ, vì những 
người này đã xin từ chức nhưng không phải thực lòng muốn từ chức. Cuối cùng, sau 
một cuộc thương lượng của một thành phần thứ ba, họ đã rút lại đơn xin từ chức và 
phải chấp nhận quyết định của chính phủ, đồng thời phải chịu một mức hình phạt. 


Chính trong tình hình này tôi đã phải tham gia Ủy ban Tiếp thị Nông nghiệp Nhà 
nước trong tư cách chủ tịch, nhưng khó quên được những khẩu hiệu tuyên truyền của 
họ tố cáo Uỷ ban Điều tra Đặc biệt và Cục Điều tra Đặc biệt. Tuy nhiên tôi không giữ 
lòng thù oán ai, vì tôi đã làm việc cho lợi ích to lớn nhất của đất nước và tôi tin chắc 
có thê thuyết phục họ theo quan điểm của tôi rằng sở dĩ tôi chấp nhận chức vụ chủ 
tịch Ủy ban là vì muốn cứu vãn tình hình của Ủy ban và của đất nước trong giờ phút 
nguy kịch nảy, và để làm việc cho sự hiệu quả và lợi ích của các nhân viên, cũng như 
của những người khác có liên quan đến công việc của Ủy ban. 


Thực tế, sau một vài cuộc hội họp với các đại diện của những cơ quan này, tôi có thê 
nói tôi đã thực sự xoay chuyên được tình thế. Đã có sự đoàn kết trở lại giữa các cán 
bộ và nhân viên, và có sự phối hợp giữa Ủy ban và các chủ nhà máy xay và các nhà 
buôn. Những kế hoạch mới đã được vạch ra và những kỹ thuật cải tiến được áp dụng. 


Kết quả đã đạt được thật không ai ngờ tới. Tôi đã không tiếc lời đề bạt hai viên chức 
của Ủy ban vì sự hợp tác hết mình của họ và những cô gắng không mệt mỏi của họ để 
làm cho nhiệm vụ đạt thành công. Chính phủ đã rất vui lòng trao tặng họ danh 

hiệu Wunna Kyawhrin (một danh hiệu công nhận công lao của họ đối với chính phủ), 
một người là phó tổng giám đốc, người kia là Chủ tịch Liên hiệp các Công nhân của 
Ủy ban Tiếp thị Nông nghiệp Nhà nước. Các Liên hiệp công nhân thường chống đối 
chính phủ, vì thế tôi nghĩ trường hợp một chủ tịch Liên hiệp công nhân được trao tặng 
danh hiệu Nhà nước là điều rất hiểm hoi. 


Đối với Học viện Kế toán và Kiểm toán, là nơi cần có các giảng viên hết sức nhẫn nại 
và thiện chí, ngoài những bằng cấp và kinh nghiệm giảng dạy của họ, vị phó hiệu 
trưởng và các giảng viên đa số đều đã dự các khóa học thiền ở trung tâm. Bắt kế các 
học viên thuộc loại nào, những thiện chí của thành phần giảng viên đã ảnh hưởng tới 
họ và sự đáp ứng của các học viên trong tất cả các lớp đều tuyệt vời. Từ ngày bắt đầu 
khai giảng Học viện, không hề có một lời phàn nàn từ phía học viên. Mặt khác, vào 
ngày kết thúc mỗi khóa học, các học viên luôn luôn tô chức những buổi liên hoan để 
cảm ơn hiệu trưởng và các giảng viên, trong những dịp đó họ luôn luôn bày tỏ lòng 
biết ơn đối với sự hiền từ và hi sinh mà ban giảng huấn đã tỏ ra để giúp họ hiểu bài 
một cách hoàn hảo. 


Vì vậy, tôi chắc chăn rằng thiền đóng một vai trò rẤt quan trọng trong sự phát triển 
tâm đề giúp người ta có những mối quan hệ con người tốt nhất. 


Những Kết Quả Phụ 


Điều tôi sắp nói ở đây là về những kết quả phụ rất nhỏ của thiền đối với các căn bệnh 
vật lý và tâm lí. Thời đại chúng ta không phải thời đại để biểu diễn các phép lạ, như 
bay lên không, hay đi trên mặt nước, là những điều chăng có ích lợi trực tiếp nảo cho 
con người nói chung. Nhưng nếu thiền có thể giúp chữa lành những căn bệnh vật lý và 
tâm lí của con người, thì đó mới là điều đáng để chúng ta suy nghĩ. 


Theo lối suy nghĩ của người phật tử, mọi hành vi, dù là hành động, lời nói hay tư 
tưởng, đều để lại một hành hay nghiệp (sankhàra) khiến người ta tuỳ theo nghiệp đó 
mà đạt được mục tiêu tốt hay xấu. Điều vô hình mà chúng ta gọi là nghiệp này là sản 
phẩm của tâm mà mỗi hành vi đều liên quan tới. Nó không có yếu tô trương độ. Toàn 
thể vũ trụ đều thắm nhuần những nghiệp của mọi chúng sinh. Chúng tôi tin răng lý 
thuyết khoa học về đời sông có nguồn gốc từ những lực này, mỗi cá nhân hấp thụ liên 
tục những lực của hành động cá nhân của mình, đồng thời phát ra những lực mới bằng 
hành động, lời nói, và tư tưởng; và như vậy, có thể nói nó tạo ra một chu kì sự sống 
tuần hoản vô tận với biểu tượng là nhịp tim, nhịp thở và sự rung động. 


Chúng ta thử coI những lực của các hành động tốt là tích cực và lực của các hành 
động xấu là tiêu cực. Kết quả chúng ta sẽ có những phản ứng tích cực và tiêu cực, 
luôn luôn xảy ra ở mọi nơi trong vũ trụ này. Nó đang xảy ra trong mọi vật tri giác và 
Vô tr1 giác, trong thân thể của tôi, của quí vị, và trong thân thể của mọi chúng sinh. 
Khi người ta hiểu được những khái niệm này nhờ một khóa học thiền đúng mức, 
người ta biết được chân tướng của sự vật. Với ý thức về vô thường, đau khổ, và vô 
ngã, họ phát triển nơi mình điều chúng ta có thể gọi là một tia sáng của yếu fố Níp-bàn 
(nibbàna dhaíu), một năng lực xua tan mọi sự nhơ bần hay độc hại - sản phẩm của 
những hành xấu, nguồn gốc của bệnh tật vật lý hay tâm lí của họ. Cũng thế, giống. như 
nhiên liệu bị đốt cháy bởi lửa, những lực tiêu cực bên trong bị thiêu hủy bởi yêu tố 
Níp bàn, mà họ tạo ra được với sự ý thức đích thực về vô thường trong khoá học 
thiền. Qui trình thiêu hủy này phải tiếp diễn liên tục cho tới khi cả tâm và thân được 
hoàn toàn thanh tây mọi điều tiêu cực hay độc hại. 


Trong sỐ những người tham dự các khóa học thiền tại trung tâm, có những người than 
phiền về những chứng bệnh như cao huyết áp, lao phối, đau nửa đầu, huyết khối... Họ 
đã được thuyên giảm dù chỉ trong một khóa học mười ngày. Nếu họ tiếp tục duy trì ý 
thức về vô thường và dự những khóa học dải hơn tại trung tâm, rất có thê các chứng 
bệnh của họ sẽ được chữa khỏi hoàn toàn. Vì tất cả những gì nằm ở nguyên nhân gốc 
rễ của những căn bệnh vật lý hay tâm lí của một người đều là một sự khởi sinh 
(samudaya), và sự khởi sinh này có thê được loại trừ bởi yếu tố Nip-bàn mà người ta 
tạo ra được khi hành thiền Phật giáo đích thực, chúng tôi không thấy có gì khác biệt 
giữa bệnh này hay bệnh kia. Một khía cạnh của thiền là ểân điệt khởi sinh (samudaya 
pahafabba), dịch sát nghĩa là "để loại trừ những nguyên nhân của đau khổ." 


Cần lưu ý ý một điểm sau đây. Khi một người đã phát triển yếu tô níp-bàn, ảnh hưởng 
của nó đối với những sự tiêu cực hay độc hại trong cơ cấu riêng của người đó có thể 
tạo ra một sự đảo lộn nào đó, mà họ phải biết chịu đựng. Sự đảo lộn này có khuynh 
hướng làm gia tăng sự nhạy cảm đối với sự phát xạ, ma sát và đao động của các đơn 
vị nguyên tử trong cơ thể. Hiện tượng này sẽ gia tăng về cường độ, khiến người ấy có 
thể cảm thấy toàn thân mình chỉ là điện và một khối đau đớn. Trường hợp những 
người mắc những bệnh như nói trên, tác động của hiện tượng này còn mạnh hơn và 
đôi khi bùng nô. Nhưng nếu người ây chịu đựng được nó, họ sẽ nhận ra sự kiện có sự 
thay đôi đang diễn ra trong con người họ trở nên tốt đẹp hơn, và những sự tiêu cực 
hay độc hại dần dần giảm đi, và họ sẽ từ từ nhưng chắc chắn được khỏi bệnh. 


Nhân loại ngày nay đang đứng trước hiểm hoạ bị nhiễm chất phóng xạ. Nếu những 
chất độc này mà một người nhiễm phải vượt quá mức hảm lượng tối đa cho phép, là 
họ rơi vào vòng nguy hiểm. Tôi tin chắc rằng yếu tố Níp bàn mà một người phát triển 
được trong thiền Phật giáo đích thực,sẽ là nguôn năng lực đủ mạnh để tiêu diệt chất 
độc phóng xạ, nếu có, trong con người ấy. 


-ooOOoo- 
SỰ GIẢI THOÁT HƯỚNG TỚI NÍP BÀN 
-- Sayagyli U Ba Khin 


Bài viết sau đáy đã được ïn lại và tóm lược từ tạp chí Miễn Điện "Ảnh Sáng Giáo 
Pháp. " Đây là bài thuyết giảng của thiên sư U Ba Khin đã đọc vào năm 1950, vào 
ngày rằm tháng bảy, được gọi là lễ Dhammacakka. Lễ này được mừng để kỉ niệm 
ngày Đức Phật giảng cho năm người bạn tu của ngài bài giảng đầu tiên: kinh Chuyển 
Pháp Luân - Dhammacakka-pavaftana Suta. Trong bài giảng này, Đức Phật phác 
hoạ Tứ Diệu Đề bằng cách cắt nghĩa chỉ tiết Bát Chánh Đạo; nói khác i, đây là cốt 
tỷ lời giảng dạy của ngài. 


Bài Giảng Về Sự Giải Thoát 


Bài nói chuyện của tôi trình bày cho quí vị là một sự giải thoát thuộc bình diện siêu 
thê chông lại sự ô nhiễm của tâm đê đạt sự giải thoát khỏi vòng luân hôi sinh tử, đê 
dân tới việc thê hiện ø?-bàn (thực tại cuôi cùng). 


Quả không sai khi nói rằng bài giảng Chuyển pháp luân được giảng bởi chính Đức 
Phật là người đích thân nổi dậy chống lại sự trói buộc của thế giới trần tục để đạt giác 
ngộ và tận diệt mọi sự nhơ uế( sa-upadisesa nibbàna), nhờ đó mọi chúng sinh -- loài 
người, các vị trời (deva), phạm thiên (brahm4) -- có thể nổi dậy chống lại sự trói buộc 
của các thế giới trần tục và đạt níp-bàn. 


Giải Thoát Khỏi Ba Loại Thế Giới Trần Tục 


Đức Phật đã nổi dậy chống lại ba loại tục giới và đạt sự giác ngộ từ sáng sớm ngày 
Vesakha (rằm tháng năm). Ngài không hài lòng với sự thành đạt này, bởi vì do sự 
thành toàn pháp độ (pàram)) ngài đạt được cho mọi chúng sinh, ngày cũng phải chia 
sẻ cho mọi chúng sinh phương pháp đề nổi dậy giành sự giải thoát khỏi ba loại thế 
giới trần tục. 


Níp-Bàn -- Giải Thoát Thực Sự 


Trong sự giải thoát nhằm đạt níp-bàn này, có vô số trở ngại trong sự ngu muội (avij/è) 
khiến hình như chúng ta không có lối thoát. Với những sự thành toàn đã tích lũy, Đức 
Phật phải bảo vệ và chiến đầu chồng lại năm mãnh lực của Ma vương, đó là chư thiên 
ma vương (devaputia màr), phiền não ma (kilesa màra), pháp hành ma (khandhà 
màra), sự chết ma (maccu màra), và các cơ câu của nghiệp (abhisankhàra màra). 


Những mãnh lực này áp bức và giam cầm chúng ta, khiến chúng ta không thể có lối 
thoát. 


Trước khi giảng bài đầu tiên, trong bảy tuần sau khi giác ngộ, Đức Phật không ăn 
uống gì cả. Ngài chìm sâu vào việc suy niệm những chỉ tiết sâu xa của Chân lí. Giải 
thoát chúng sinh khỏi sự trói buộc của sự mê muội không phải chuyện dễ. Khi Đức 
Phật đã nhìn thấy hết thảy chúng sinh, sau tuần lễ thứ bảy, ngài đã suy nghĩ có nên 
truyền dạy Chân lí thâm sâu cho mọi chúng sinh đang bị trói buộc bởi phiền não hay 
không. Chính vì thế vị đại phạm thiên Sahampati, có các vị trời (đevas) và các vị 
phạm thiên (brahmas) khắc đi cùng, đã dâng cho Đức Phật vòng hoa ngọc và nài xin 
Đức Phật truyền dạy Chân lí, họ bắt đầu những lời băng tiếng Pàli như sau: Desefu 
Bhagava dhammam, desetu sugato (cầu xin đâng đại phước giảng dạy Chân lí, cầu xin 
đẳng toàn thiện giảng dạy Chân lí). 


Sau khi hứa với vị đại phạm thiên Sahampati rằng mình sẽ giảng Chân lí, Đức Phật 
tìm xem trong số loài người có ai có khả năng hiểu và tiếp thu ích lợi của Chân lí 
không. Ngài tìm thấy năm vị tu hành khổ hạnh đã phục vụ ngài khi ngài thực hành các 
phương pháp luyện tu khổ hạnh. Vì vậy, Đức Phật đi đến công viên sơn dương gần 
VaranassI là nơi ở của năm vị đạo sĩ kia, và trong canh đầu của đêm hôm đó, ngài đã 
giảng bài chuyển pháp luân - 2hamnacakka, bắt đầu băng các lời Dveme bhikkhave 
amta pabbajitena nasevitabba (Này các tì kheo, người đã từ bỏ thế gian thì không thể 
đi theo hai thái cực nảy). Bài giảng này đã mở đường cho việc biến đổi nên một con 
người mới. Nói các khác, Đạo Cao Cả nổi dậy chống lại đạo thế tục và dẫn tới níp- 
bàn. Khi Đức Phật giảng xong bải giảng, vị đạo sĩ đứng đầu nhóm là Kondamna đã trở 
thành người nhập lưu (sofàpanna), nghĩa là được biến đôi thành một con người mới, 
một con người cao cả. 


Lúc đó các vị trời và các vị phạm thiên ở mười ngàn vũ trụ cũng được biến đổi thành 
những bậc cao cả (ariyäs). Đề đạt bậc cao cả đòi hỏi phải thấu triệt bản chất đích thực 
của các yếu tô níp-bàn và được giải thoát khỏi mọi phiền não. Thẻ hiện níp-bàn nghĩa 
là trở thành một hiện hữu mới, biến đồi từ một hiện hữu thế tục sang một hiện hữu cao 
thượng. Không thê nảo biến đổi một con người sang một đời sống mới như thế bằng 
những phương tiện chuẩn bị thông thường. Đức Phật đã đạt sự biến đổi này bằng việc 
thành đạt những pháp độ (pàrzmì) đã được phát triển qua vô số thế đại. Sự phát triển 
này đạt tới tột đỉnh trong sự toản giác, và trong việc quay bánh xe Giáo pháp. 


Tại Sao Bài Giảng Này Gọi Là Dhamưnacakka? 


Lí do bài giảng này được gọi là Chuyên Pháp Luân - Dhammacakka là vì, theo 
sáchDhammacakka Katha về Patisambhida-magga: 


Dhammapavatfanfi kenatfhena dhammacakkam, dhammanca pavafIefI cakkqncd11. 


Tại sao việc đi theo Chân lí được gọi là Pháp luân - dhamưnacakka? Đó là việc đi theo 
chánh pháp (dhamưna) và bánh xe (cakka) của giáo pháp. 


Nó là nguồn sốc của Tứ Diệu Đề và nó cũng tạo sự quay liên tục Chân lí của Tứ Diệu 
Đê. Việc quay bánh xe Giáo pháp được gọi là - Dharmmacakka. 


Cốt tủy của Dhammacakka là Tứ Diệu Đề, tức là: Dukkha sacca (chân lí về 
khô); Samudaya sacca (chân lí vê nguyên nhân của khô); Nirodha sacca (chân lí về 
sự diệt khô); và Magga sacca(chân lí vê con đường dân tới diệt khô). 


Trong bốn chân lí cao thượng này, chân lí về đường dẫn tới diệt khô (magga sacca) 
tức là Bát Chánh Đạo là chân lí quan trọng hơn cả. Tuy Đức Phật đã giảng tắm mươi 
hai ngàn bài giảng vào những dịp khác nhau trong suốt bốn mươi lăm năm phục vụ 
của ngài, khía cạnh cơ bản thực tiễn của giáo lí của ngài chính là Bát Chánh Đạo. 


Giáo Lý Giải Thoát 


Bát Chánh Đạo bao gồm ba khía cạnh thực hành: giới, định, và huệ (sila, samàdhi, 
panna). 


Giới gồm ba phần: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. 
Định gồm ba phân: chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 
Huệ bao gồm: chánh kiến, chánh tư duy. 


Khi thực hành kết hợp cả ba khía cạnh này một cách đúng mức -- lấy huệ (pzñ22) làm 
yếu tố chỉ đạo, người ta chắc chắn đạt được đạo cao thượng. Nếu người ta chưa đạt 
được đạo, đó là vì họ chưa đạt sự quân bình giữa giới, định, và huệ. Việc đào luyện ba 
khía cạnh thực hành này chính là sự giải thoát của Đức Phật. 


Tâm Quan Trọng Hơn Cả 


Trong bát chánh đạo về giới (sì!z), gồm chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, các 
hành động và lời nói phải được điều khiển và kiềm chế. Các hành động và lời nói 
thường bị kiểm soát bởi tham, sân, và sỉ (lobha, dosa, và moha), rồi những tình cảm 
này lại gây nên tham ái, khinh mạn, vả lầm lạc (íanhà, mana, và miccha-ditthì). 
Những tính chất thiếu lành mạnh nảy là những khuynh hướng thường xuyên đi theo 
chúng ta qua vòng luân hồi của các cuộc tái sinh (smsàra). Hành động của thân xác 
(kàya kamma) và của lời nói (vaci kamma) là những con đường cách mạng mà chúng 
ta phải thực sự phản kháng lại. 


Ơô đây, có câu nói rằng: mano pubbangama dhamma (cái tâm làm chủ các hành vi 
của thân xác và lời nói). Và một câu khác nói: papasmửn ramdafi mano (cái tầm thích 
trú trong bắt thiện). Chúng ta không thể chống lại nó bằng những phương tiện bình 
thường, nhưng cần phải chống lại nó bằng tất cả sức lực của mình. 


Câu cho mọi chúng sinh có khả năng dôn hệt sức lực của mình vào công việc này. 
Làm Chủ Cái Tâm 


Trong Bát Chánh Đạo về định (samàdhi), gồm chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh 
định, phải bảo đảm kiêm chê cái tâm vôn phát sinh những hành vi vật lý và lời nói 
thiêu lành mạnh. Nhờ đó, nó không thê trở nên cuông loạn nhưng sẽ trâm lăng và tập 
trung. 


Chánh định không thể đạt được nếu không có chánh tinh tấn và chánh niệm, để giữ 
cho tâm thinh lặng và trằm lắng. Đề đạt chánh định, phải phát triển chánh niệm với 
chánh tinh tắn. Xin quí vị tin chắc rằng với sự giúp đỡ của một người hướng dẫn có 
khả năng, quí vị có thê đạt chánh định (samàd¡) một cách mau chóng. Đức Phật 
trong khi thiết lập giai đoạn đầu tiên của định dưới gốc cây bồ đề, ngài đã phải mãnh 
liệt cưỡng lại và chống trả sự ác (đevapuffa màra). Sau khi đã toàn thắng sự ác bằng 
việc thiết lập chánh định, ngài đã làm chủ mọi phiền não (kilesa màra) và sự chết 
(maccu màra) một cách dễ dàng. Ngày nay cũng vậy, với sự hướng dẫn và trông coi 
của một bậc thầy đã phát triển được những pháp độ (pàrzmì) và có thể bảo vệ chồng 
lại những mối nguy của sự ác, người ta có thể đạt được định trong một thời gian ngăn. 


Có sáu loại đặc trưng hay bản tính (caria) ảnh hưởng tới mọi chúng sinh, nhưng 
chúng ta không có khả năng để xác định được mỗi người thuộc loại nào. Có điều chắc 
chăn là không ai mà không có tính sĩ mê (mohacarifa), nghĩa là sự mê muội. Chính vì 
vậy, người ta không thể cho răng việc thiết lập định bằng phương pháp niệm thở- 
ànàpàna sz// là một phương pháp không tự nhiên. Việc thực hành này thích hợp cho 
những người có bản tính và khuynh hướng sĩ mê (oha). Nhưng có thể người ta 
không tin rằng thiết lập định bằng phương pháp niệm thở là điều tương đối dễ dàng. 


Đúng là không phải dễ làm chủ cái tâm, giữ nó thanh tịnh, đúng mức và bền bỉ -- bởi 
vì trong vòng tái sinh luân hồi, tâm luôn luôn ở tư thế phóng đãng, không bị kiềm chế, 
luôn xáo động và thay đối liên tục. Nhưng đối với người không tìm kiếm những lợi 
ích trần tục, mà chỉ muốn đạt níp-bàn, nếu người ấy gặp được một vị thầy tốt, việc 
làm chủ tâm sẽ trở nên dễ dàng. 


Có nhiều người đã cảm nghiệm được một hình ảnh rực rỡ trong tâm (wggaha nimiffa) 
ở lân hành thiên đâu tiên và một phản ảnh (pafibhaga nimiffa) ngay sau đó. Chính vì 


thế, tôi khuyên những người đang thực hành Giáo pháp để đạt níp-bàn đừng bỏ qua bộ 
ba G/ới-Định- Huệ . 


Bản Tính Đích Thực 


Chánh tư duy (sammà sankappa) là niệm về bản tính đích thực của các uẫn, các nền 
tảng và yêu tố của cảm giác. Sự hiểu biết về bản tính đích thực sau việc suy niệm này 
được gọi là con đường chánh kiến (sammà dirthi). Vẫn đề phát sinh là: "bản tính đích 
thực” là gì? 


Bản tính đích thực là: danh và sắc (nama và rùpa) của ngũ uân không ngừng bị hủy 
hoại và biến mắt hoàn toản. Điều này đúng với bản tính của vô thường (anicca). Danh 
và sắc của ngũ uẫn không có dù chỉ một chút thoả mãn nhỏ nhoi, mà hoàn toàn chỉ là 
phiền não. Đó là bản tính đích thực của khổ đau (dukkha). Danh và sắc của ngũ uân 
không có gì cho thấy nó có một thực thể nảo như tôi, của tôi, và bản ngã. Đây là bản 
tính đích thực của vô ngã (anafià). 


Những bản tính đích thực này nằm trong thân thê (chỉ dài bằng một sải tay) của những 
người đang nghe bài nói chuyện này. Người ta phải đi sâu vào thân thê nảy với sự tập 
trung cơ bản và trực giác tinh tế. Người ta phải quan sát một cách có phê phán bản 
tính đích thực của danh và sắc này, để loại trừ những định kiến đang cản trở đường đi. 
Người ta phải không ngừng nghiên cứu bản tính đích thực của vô thường, của đau 
khổ, của vô ngã nơi ngũ uân. Và người ta phải phát triển mười trực giác của Thiền 
Quán (*). Phương pháp này gọi là Thiển Quán. 


(*) Để xem giải nghĩa về mười trực giác, xem "The Essentials of Buddha- 
Dhamma In Meditative Practice," pp. 116-1II 


Những việc thực hành này được coi là tuệ giác giúp loại trừ chân lí tục đề (paññãm¡) 
để đạt chân lí chân để (paramarrha). Về cơ bản, tôi tin rằng nếu bộ ba giới, định, 

huệ được thực hành một cách chuyên chăm, người ta sẽ thấu triệt được Tứ Diệu Đề và 
đạt được nÍp- -bàn. Ngày nay, Thiên Quán đang được thực hành một cách phố biến hơn 
trước, nên nêu người ta có một nền tảng mạnh về định thì chắc chắn người ta không 
còn xa Níp-bàn. 


Nhưng những người bị choáng ngợp bởi sự ác (devapuffa màra) sẽ nghĩ rằng họ 
không thể làm được 8Ì cả; họ sẽ đầu hàng vả chọn theo con đường dễ dãi. Khi Đức 
Phật trông thấy và nhắc nhở Thầy Kolita (sau này gọi là Maha Moggallana) vì ông 
này ngủ gật trong khi hành thiền, ngài nói, "Kolita, người đang đi tìm an lạc của Níp- 
bàn, tại sao anh lại muốn kết hợp nó với sự uê oải, lờ đờ và biếng nhác không xứng 
đáng như thế? 


Vì vậy cần phải loại trừ sự uề oải, lờ đờ và biếng nhác với những ảnh hưởng của nó, 
và hãy thực hành Bát Chánh Đạo, là đạo cao thượng được rao giảng trong bài kinh 
chuyên pháp luân-Dhammnacakka. 


Trong cả vòng tái sinh luân hôi, đôi với cái tâm tin răng tập hợp của tâm và vật là: 


Nicca (vô thường) -- hãy chống trả lại cái tâm như thế, để có một cái tâm mở rộng cho 
sự thê hiện và nhận thức vê vô thường (acca). 


Sukkha (hạnh phúc) -- hãy chống trả lại cái tâm như thế, để có một cái tâm mở rộng 
cho sự thê hiện và nhận thức về đau khô (dukkha). 


Affa (bản ngã) -- hãy chống trả lại cái tâm như thế, để có một cái tâm mở rộng cho sự 
thê hiện và nhận thức vê vô ngã (anatta). 


An Lạc Và Thanh Thản 


Tóm lại, từ nay trở đi, cầu chúc quí vị cô găng hết sức mình đề thực hành, để đạt được 
sự tuệ giác siêu thê (lokuttara nana), băng cách chông trả lại sự nhận thức thê tục 
(loka). 


Ước gì những ai hết lòng hành thiền sẽ đón nhận và thấm nhuần sự rung động của 
Giáo pháp (dhammmadharu), sự giấc ngộ (bodhidharu), và níp bàn (nibbànadhafu) của 
Đức Phật. 


Ước gì những người này, nhờ thiết lập được giới, định, và huệ, sẽ hoàn toàn tiêu diệt 
sự ác, nó là vòng luân hồi, đó là tham, sân, và sỉ (anhà, mana và miccha-dithi) và 
mau chóng đạt thẳng tới sự tận diệt mọi phiền não, là tình trạng siêu việt bản tính của 
thế giới vật chất này (sankhàra dhamma). 


Ước gì những người này, sau khi đón nhận ánh sáng níp-bàn, có thể truyền lan sự an 
lạc và thanh thản trên khắp vũ trụ này. 


-ooOOoO- 
HỎI VÀ TRẢ LỜI 
Hồi: Chúng ta đã nói khá nhiều về vô /Òzởờng. Thế còn giáo lí về vô ngã, thường được 
hiệu là "không có bản ngã," "không có cái ngã tự tại" thì sao? Thông thường chúng ta 


nghĩ mình cần có một thực thể tự thân đề hoạt động trong vũ trụ. Chúng ta có những 
thuật ngữ như "lòng tự tin," "lòng tự trọng," và chúng ta tin răng một "bản ngã mạnh" 


là thước đo khả năng của một người để đối diện với cuộc sống hằng ngày. Vậy thì 
, ) 8 8 hang ngày. vạy 
giáo lí vê "vô ngã" nghĩa là gì? 


S.N.Goenka: Với người chưa cảm nghiệm được giai đoạn "vô ngã," thì quả thực 
trong thế giới ngoại tại này phải có một cái tôi, một bản ngã, và bản ngã này phải 
được kích thích. Nếu tôi không ham muốn một điều gì, tôi sẽ không có đủ sự kích 
thích để hoạt động. Trong khóa học này, mỗi khi tôi nói rằng ham muốn vả dính mắc 
là có hại, người ta thường vấn nạn rằng nêu không có gắn bó, không có ham muốn, thì 
đời sống còn có hứng thú gì? Sẽ không có đời sống. Chúng ta sẽ chỉ giống như loài 
cây cỏ. 


Là một người có gia đình và hoạt động kinh doanh ngoài xã hội, tôi có thể hiểu được 
những vấn nạn của họ. Nhưng tôi cũng hiểu rằng khi bạn làm việc với phương pháp 
này và đạt giai đoạn mà cái bản ngã tan biến mất, thì khả năng làm việc của bạn gia 
tăng gấp bội. Khi bạn sống một đời sống quá ích kỉ, thì thái độ chung của bạn là làm 
mọi cái có lợi cho mình. Nhưng thái độ nảy làm bạn căng thắng khiến bạn cảm thấy 
rất khô sở. Khi bạn thực hành Thiền quán, cái tôi của bạn biến mắt, tự nhiên tâm của 
bạn đầy yêu thương, từ bi, và sự chân thành. Bạn cảm thấy thích làm việc, không chỉ 
vì lợi ích riêng của bạn, mà còn vì lợi ích của mọi người. Khi sự kích thích của cái tôi 
ích kỉ biến mất, bạn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, và có khả năng làm việc được 
hơn rất nhiều. Đây là kinh nghiệm bản thân của tôi, và của rất nhiều người đã từng đi 
theo phương pháp này. 


Phương pháp này không làm bạn trở nên thụ động. Một người có tinh thần trách 
nhiệm trong xã hội thì luôn hoạt động. Cái tan biến mất nơi bạn là thói quen phản ứng 
mù quáng. Khi bạn sống bằng phản ứng, bạn cảm thấy đau khổ. Khi bạn sống không 
theo phản ứng, bạn tạo ra cảm giác tích cực. 


Hỏi: U Ba Khin là một người có vị trí quan trọng trong xã hội và là một cán bộ nhà 
nước. Ông ây quan niệm thê nào về các vân đề như chiên tranh, nghèo đói, v.v... ? 


SNG: Trong xã hội có nhiều vấn đề quan trọng. Người ta không thể nhân danh việc 
hành thiền Vipassãna hay bất kì loại thiền nào khác để nhằm mắt lại và trốn tránh. 
Mỗi người cần đóng góp phần của mình. Đức Phật thường nói: "Nếu bụng của con 
đói, con không thê thực hành Giáo pháp, không thê hành thiền." Đây là điểm rất quan 
trọng. 


Mọi chiến tranh đều tai hại. Nhưng chỉ có mục tiêu lí tưởng là giữ cho xã hội tránh 
được chiến tranh thì không ích lợi gì. Mọi cá nhân phải giải phóng mình khỏi những 
xung đột bên trong. Những xung đột trong xã hội, giữa các quốc gia, các cá nhân -- tất 
cả tồn tại là vì những sự xấu xa trong tâm của các cá nhân. 


Con người là chúng sanh trong xã hội. Họ không thể sống cách l¡ khỏi xã hội, cũng 
không có lợi gì khi sống cách li xã hội. Mọi đóng góp của họ cho xã hội trong tư cách 
một thành viên của xã hội, bằng cách góp phần xây dựng hòa bình và hoà hợp, là 
thước đo giá trị của họ như một thành viên có ích cho xã hội. Những con người bất 
hòa không những chỉ căng thắng và đau khổ nơi bản thân mình, mả còn làm những 
người chung quanh mình đau khổ vì sự căng thắng và bất hòa của họ. Vì vậy, rõ ràng 
nêu chúng ta muôn xây dựng một xã hội hạnh phúc và hòa hợp, thì chúng ta cũng phải 
làm cho mỗi cá nhân hạnh phúc, mạnh khỏe và hòa hợp. Chỉ khi mỗi cá nhân có tâm 
thanh tịnh và an lạc, chúng ta mới hi vọng có hòa bình trong xã hội. Giáo pháp là một 
con đường độc đáo đề đạt sự an bình cho cá nhân, vì thế là con đường đạt tới an bình 
và hòa hợp cho xã hội và thế giới. 


Hỏi: Người hành thiền Vipassana đóng vai trò gì trong lãnh vực hoạt động xã hội -- ví 
dụ, trong việc giúp đỡ người khác, người nghèo, người đói, người bị bỏ rơi, người vô 
gia cư, người bệnh tật, v.v...? 


SNG: Giúp đỡ người khác là điều tuyệt đối cần thiết đối với người đi theo con đường 
Giáo pháp. Tất nhiên, đối với người hành thiền, mục tiêu là đạt tâm thanh tịnh. Nhưng 
một dấu chỉ của tâm thanh tịnh là sự gia tăng ước muốn giúp đỡ người khác. Một tâm 
thanh tịnh sẽ luôn luôn tràn đầy từ bi và yêu thương. Không thể nảo nhìn thấy người 
khác đau khổ ở khắp nơi mà trong lòng lại nghĩ: "Mặc kệ, không hệ gì đến tôi. Tôi 
phải lo sự giải thoát của bản thân mình." Thái độ này chứng tỏ sự thiếu phát triển về 
Giáo pháp. Nếu một người tiến tới trong Giáo pháp, người ấy có thể giúp đỡ và phục 
vụ người khác một cách tự nhiên trong mọi lãnh vực, tùy theo khả năng của mình. 


Nhưng trong khi bạn phục vụ người khác trong những hoạt động xã hội khác nhau, 
như trong một trường học, một bệnh viện hay một tô chức nào khác, bạn có thê nghĩ 
sai lạc rằng: "Bây giờ tôi đã thực sự có tâm thanh tịnh và đang cống hiến tất cả thời 
giờ của tôi để giúp đỡ người khác, việc thanh tây tâm của tôi có thê tự nó tiếp tục diễn 
ra. Tôi có thê bỏ việc hành thiền sáng tối vì bây giờ tôi đang bận quá. Tôi đang cống 
hiến một sự phục vụ lớn cho xã hội." Thật là một sai lầm to lớn. Nếu bạn có tâm thanh 
tịnh thực sự, thì bất kì sự phục vụ nào của bạn cũng sẽ đều thực sự mạnh mẽ, hiệu quả 
và mang lại những kết quả tốt. 


Hãy tiếp tục thanh tẩy tâm, tiếp tục xét xem tâm của bạn có thực sự thanh tịnh hay 
không, và tiếp tục phục vụ người khác mà không mong được đáp trả bất cứ điều gì. 
Các cá nhân tốt lành và hòa hợp là nên tảng của mọi xã hội lành mạnh và hòa hợp. 
Chỉ khi mọi cá nhân có tâm thanh tịnh và an bình, chúng ta mới trông mong có sự an 
bình và hòa hợp trong xã hội. Thiền quán là một phương pháp độc đáo để cá nhân đạt 
sự an bình và hòa hợp, vì thế nó là phương thế lí tưởng để đạt sự an bình và hòa hợp 
trong xã hội. 


Hỏi: Ông khuyên người ta sử dụng phương pháp thiền này thế nảo trong đời sống 
hăng ngày của họ: 


SNG: Việc đầu tiên là tăng cường và hoàn hảo việc sông theo giới luật hay đời sống 
đạo đức. Năm giới luật chúng tôi giảng dạy -- không giết người, không trộm cắp, 
không tà dâm, không nói dối, không nghiện ngập -- là nền tảng. Một khi người ta 
phạm một trong những giới luật này, sự định tâm của họ trở nên suy yếu, và tuệ giác 
của họ nông cạn. Bạn không thể sống trên bình diện những cảm giác của bạn; nêu 
không, bạn sẽ chỉ sống bằng những trò chơi của trí óc ở lớp vỏ bề ngoài của tâm. 
Nhưng nếu giới của bạn mạnh, bạn có thể bắt đầu đi vào chiều sâu của tâm. Và khi 
đó, khi đã đi vào chiều sâu và nhồ sạch tận gốc rễ dù chỉ một số điều tiêu cực nơi bạn, 
thì giới và định đều trở nên mạnh mẽ. Cả ba yếu tổ này trợ giúp lẫn nhau. 


Việc kế tiếp là: trong khi bạn làm việc, hãy tập trung hoàn toàn vào công việc của bạn. 
Đó chính là việc hành thiền của bạn trong lúc đó. Nhưng khi bạn rảnh rỗi, đù chỉ trong 
năm phút, hãy tập trung ý thức vào các cảm giác của bạn với cặp mắt mở to. Khi bạn 
không có gì để làm, hãy quán sát các cảm giác của bạn. Việc này sẽ cung cấp sức lực 
cho bạn trong khi bạn thi hành các nhiệm vụ. Đó là cách mà mọi người đều có thể 
dùng phương pháp này trong đời sống hằng ngày của họ. 


Hỏi: Có thể có sự tham ái và sân hận lành mạnh không -- ví dụ như ghét sự bất công, 
khao khát tự do, sợ bị thương tôn thê xác? 


S.N. Goenka: Tham ái và sân hận không bao giờ có thê là lành mạnh. Chúng luôn 
làm bạn căng thẳng và đau khô. Nếu bạn hành động với tâm tham ái và sân hận, thì có 
thể bạn có một mục đích xứng đáng đấy, nhưng bạn dùng một phương tiện không lành 
mạnh đề đạt mục đích đó. Tắt nhiên, bạn phải hành động đề bảo vệ mình khỏi nguy 
hiểm. Bạn có thể hành động như thế khi quá sợ hãi, nhưng khi hành động như thế, bạn 
đã phát triển một mặc cảm sợ hãi sẽ gây thiệt hại cho bạn về lâu về dài. Hoặc là khi 
hành động với sự thù ghét trong tâm, có thể bạn cũng thành công trong việc chống lại 
bất công, nhưng sự thù ghét đó sẽ trở thành một mặc cảm tâm linh có hại. Bạn phải 
chiến đâu chống bắt công, bạn phải bảo vệ mình khỏi nguy hiểm, nhưng bạn phải làm 
điều này với một tâm thanh thản, không căng thắng. Và khi bạn hành động một cách 
quân bình, bạn có thể hành động đề đạt một điều gì tốt vì yêu thương người khác. 

Tâm quân bình luôn luôn có ích và sẽ mang lại những kết quả tốt nhất. 


Hỏi: Ham muốn vật chất để làm cho đời sông dễ chịu và thoải mái hơn thì có gì là 
sal? 


SNG: Nếu là nhu cầu thực sự, thì chẳng có gì sai cả, miễn là bạn không quá quyến 
luyến nó. Ví dụ bạn khát, bạn muôn uông nước; không có gì xấu cả. Bạn cần uông 
nước -- vì vậy bạn cô găng đi kiếm nước đề làm dịu cơn khát của bạn. Nhưng nếu nó 


trở thành một ám ảnh, thì nó sẽ làm hại bạn chứ không có ích cho bạn. Bạn cần điều 
gì, thì cứ làm việc đề đạt được nó. Nhưng nếu bạn không đạt được, hãy cứ mỉm cười 
và tìm cách khác để đạt được nó. Nếu bạn thành công, hãy vui hưởng điều bạn đạt 
được, nhưng đừng quyến luyến nó. 


Hỏi: Thế còn dự tính kế hoạch cho tương lai thì sao? Ông có gọi nó là tham ái không? 


SNG: Ở đây cũng thế, tiêu chuẩn là xét xem bạn có quyến luyến kế hoạch của bạn 
không. Ai ai cũng phải lo cho tương lai của mình. Nếu kế hoạch của bạn thất bại và 
bạn bắt đầu than khóc, tức là bạn đã tỏ ra quyến luyến nó rồi đây. Nhưng nếu bạn thất 
bại mà vẫn mỉm cười và nghĩ, "Không sao, mình đã cô gắng hết sức rồi. Nếu mình 
thất bại thì sao? Minh sẽ thử lại." -- Như thế bạn hành động mà không có sự quyên 


luyến, và bạn vẫn cảm thấy hạnh phúc. 


-OooOOoo- 


Phần Ba 


THỰC HÀNH THIÊN 


Chương Tám 


KHÓA HỌC MƯỜI NGÀY 
THEO TRUYÊN THÓNG SAYAGYI U BA KHIN 


-OooOOoo- 


"Đức Phật là Người Thây chỉ đường. Tôi là một người tiếp tục chỉ đường, sau khi đã 
đón nhận di sản Giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật không phải là người có thể ban 
cho ta níp-bàn, mà chỉ là một người chỉ đường. Đừng đến xin tôi cống hiến những kết 
quả cho bạn; tôi không thể làm việc này. U Ba Khin này làm sao có thể làm điễu mà 
chính Đức Phật cũng không thể làm? Bạn phải tự mình thực hành. " -- Sayagyi U Ba 
Khm 


Như đã được nhắn mạnh nhiều lần trong những chương trước, Thiền Quán là sự thanh 
luyện tâm của bản thân mỗi người. Nó là hình thức cao nhất của ý thức -- nhận thức 
toàn diện về những hiện tượng trong bản chất đích thực của chúng như được cảm 
nghiệm trong thân thể chúng ta. Việc hành thiền là một nghệ thuật sống tạo ra những 


lợi ích và giá trị sâu xa trong cuộc đời chúng ta. Nó làm suy giảm và cuôi cùng loại 
trừ tham, sân, và s1, là nguôn gôc của những môi quan hệ thiêu khoan dung và đau 
khô với người khác, từ bình diện cá nhân tới bình diện các môi quan hệ chính trị quôc 
tê. 


Mọi người, bất kế chủng tộc, giai cấp, hệ thống tín ngưỡng hay điều kiện xã hội nảo, 
đều có thể đạt tới chỗ tiêu diệt được những xu hướng tâm linh, những yếu tố chi phối 
vốn liên tục tạo ra và nuôi dưỡng dục vọng, giận dữ, sợ hãi và lo âu trong cuộc đời 
mình. Trong một khóa mười ngảy, người học thiền chỉ tập trung vào một cuộc chiến 
duy nhất -- cuộc chiến chống lại sự mê muội của chính mình. Người thầy hiện diện 
chỉ là để vạch ra con đường phải theo để thiền sinh tự mình có được kinh nghiệm thực 
hành. Với sự thực hành kiên trì, việc hành thiền cuối cùng sẽ thành công trong việc 
làm cho tâm thanh thản, tăng sự tập trung, giúp ý thức trở nên sắc bén, và mở tâm ra 
cho việc quán sát thực tại đúng theo bản chất của nó. Chỉ cần quán sát thực tại trong 
khung thân thể của mình, thiền sinh sẽ làm tan rã thực tại bề ngoải, để đi sâu vào đáy 
thắm của tâm và vật, và cuối cùng, vượt lên trên thế giới có điêu kiện. Trong Thiền 
Quán, không có sự lệ thuộc vào sách vở, lý thuyết, hay những trò chơi tri thức. Thiền 
Quán là kinh nghiệm trực tiếp chân lí về vô thường (aicca), đau khỗ (dukkha), và vô 
ngã (anaffà). 


Khóa Thực Hành Thiền Vipassãna Mười Ngày 


Những thiền sinh muốn học thiền Vipassãna phải tham dự một khóa ít là mười ngày, 
họ phải ở lại suốt thời gian này tại nơi diễn ra khóa học. Những khóa tập trung này -- 
là những khóa học đã được thiền sư U Ba Khin khai triển và trực tiếp dành cho những 
người sông tại gia có ít thời giờ và phải trở về ngay với những công việc nghề nghiệp 
và gia đình của mình -- được mở cho bất cứ ai muốn tham dự. Mặc dù thiền 
Vipassãna được khai triển như một phương pháp bởi Đức Phật, nhưng nó không chỉ 
giới hạn cho người Phật giáo. Không có vẫn đề truyền đạo. Phương pháp này chủ yếu 
dựa trên cơ sở đơn giản là mọi con người đều có những vấn đề giông nhau, vì thế một 
phương pháp có thể loại trừ được những vấn đề này thì cũng có thể áp dụng và có giá 
trị một cách phổ quát. Thực vậy, những khóa học này, ngày nay được tổ chức dưới sự 
hướng dẫn của thiền sư S.N. Goenka theo truyền thống của thầy mình là U Ba Khin, 
đã thu hút nhiều người sùng đạo thuộc mọi tín ngưỡng, không chỉ người Phật giáo, mà 
cả Thiên Chúa giáo, Do thái giáo, Ân giáo, Hồi giáo, v.v... Từ khi U Ba Khin mất năm 
1971, S.N. Goenka đã trở thành đại biêu chính của việc giảng dạy thiền Vipassãna qua 
những khóa học tập trung mười ngày này. 


Người tham dự những khóa học này không phải trả một khoản tiền nào, dù tiền học 
hay tiền ăn ở. Mọi chỉ phí đều được trang trải từ những của dâng cúng từ các thiền 
sinh khóa trước. Chỉ chấp nhận các quà tặng từ các thiền sinh đã hoàn tất một khóa 
học mười ngày. Bằng cách này, mọi thiền sinh đều được hưởng lợi ích trực tiếp từ 


lòng biệt ơn của các thiên sinh khác và được phép sông trong mười ngày hoàn toàn 
nhờ sự từ thiện này. 


Khóa học mười ngày rất quan trọng: cần có quyết tâm đề hoàn thành nó. Vì thế mọi 
thiên sinh phải cam kết tôn trọng kỉ luật và tuân theo một cách cặn kẽ trong suôt mười 
ngày. 


Trước khi xin dự một khóa học, mọi người được yêu cầu đọc một tập sách hướng dẫn 
(được tóm lược dưới đây) để giúp họ tham dự những khóa học này nghiêm túc. Có 
găng lớn, tâm hồn cởi mở, và sẵn sàng chấp nhận nội qui và kỉ luật là những yêu cầu 
cần thiết. Đương nhiên, những ích lợi cũng tương xứng với những cố gắng đã thực 
hiện. 


-OooOOoo- 


HƯỚNG DÂN VÀ QUI LUẬT CỦA KHÓA THIÊN MƯỜI NGÀY 
(Theo truyền thông Sayagyl U Ba Khin, do S.N. Goenka giảng dạy) 


Thiền -Vipassãna là một trong những phương pháp thiền cô xưa nhất của Ấn Độ. 
Nhân loại đã đánh mât nó từ lâu, nhưng nó đã được Đức Phật Gotama tìm lại hơn hai 
ngàn năm trăm năm trước. Thiên Quán có nghĩa là trực giác sự vật trong chân tướng 
của chúng. Đó là tiên trình thanh tây bản thân mình băng quán sát bản thân mình. 
Toàn thê con đường (Dhamma hay luật tự nhiên) là một phương thuôc phô cập cho 
những vân đê phô cập. 
Thiền Vipassãna không phải là: 

- Không phải là một nghi thức hay nghi lễ dựa trên sự tin tưởng mù quáng. 

- Không phải là một sự thưởng thức triết học hay tri thức. 


- Không phải là một cuộc tĩnh dưỡng, một kì nghỉ, hay một cơ hội để gặp gỡ 
bạn bẻ. 


- Không phải một sự trốn tránh những thử thách và gian nan của cuộc sông 
hăng ngày. 


Thiền Vipassãna là: 
- Một kĩ thuật để tận diệt đau khổ. 


- Một nghệ thuật sống mà mỗi người có thể sử dụng để đóng góp tích cực cho 
xã hội. 


- Một phương pháp thanh tây tâm linh, cho phép người ta đối diện với những 
căng thắng và khó khăn của đời sống với sự thanh thản, quân bình. 


Thiền Quán nhắm tới những mục tiêu thiêng liêng cao cả nhất, đó là sự giải thoát toàn 
diện và sự giác ngộ hoàn toàn; mục đích của nó không bao giờ chỉ là để chữa trị 
những căn bệnh thê xác. Tuy nhiên, nhiều chứng bệnh vật lý cũng được chữa lành như 
là một kết quả phụ của sự thanh tẩy tâm linh. Thiền Quán tiêu trừ được ba nguyên 
nhân của mọi đau khổ: tham, sân, và si. Việc hành thiền liên tục sẽ làm giảm sự căng 
thắng trong đời sống hằng ngày, gỡ được những nút thắt của thói quen phản ứng thiếu 
quân bình trước những hoàn cảnh dễ chịu và khó chịu. 


Tiến trình tự thanh tây bằng nội quan tất nhiên không dễ dàng -- thiền sinh phải làm 
việc rất vất vả trong việc này. Nhờ cô gắng của chính mình, thiền sinh sẽ đạt tới 
những nhận thức riêng của mình; không ai khác có thể làm thay cho họ. Vì vậy, việc 
hành thiền chỉ thích hợp cho những ai muốn làm việc nghiêm túc vả tuân giữ kỉ luật, 
là điều được đặt ra vì lợi ích và sự bảo vệ người hành thiền, và là một phần cốt thiết 
của việc hành thiên. 


Kỉ Luật 


Mười ngày chắc hắn là một thời gian rất ngăn để đi sâu vào những bình diện sâu thắm 
nhất của tâm vô thức vả học cách tận diệt những phức cảm trong đó. Thực hành thiền 
liên tục trong bầu khí cách li là bí quyết để đạt thành công trong phương pháp này. 
Các qui luật đã được soạn ra phù hợp với khía cạnh thực tiễn này. Chúng không chủ 
yếu nhắm vào lợi ích của người giảng dạy hay ban điều hành khóa học, cũng không 
phải là những biểu hiện tiêu cực của truyền thống, giáo điều hay tin tưởng mù quáng 
của một tô chức tôn giáo nào. Đúng hơn, chúng dựa trên cơ sở kinh nghiệm của hàng 
ngàn thiền giả trong nhiều năm, chúng vừa thực tiễn vừa hợp lí. Tuân giữ qui luật sẽ 
tạo ra một bầu khí rất thuận lợi cho việc hành thiên; vi phạm qui luật sẽ làm hư hại nó. 


Nền tảng của việc hành thiền là sìla -- giới, hay quIi luật đạo đức. Giới tạo cơ sở cho 
việc phát triển samàdhi -- sự tập trung của tâm; và tâm đạt được sự thanh tịnh 

nhờ paññã -- tuệ giác hay trực giác. Mọi người tham dự một khóa thiền phải ý thức 
chấp nhận Năm Giới Luật sau đây trong suốt khóa học: 


1) Không sát sinh 

2) Không trộm cắp 

3) Không sinh hoạt tình dục 

4) Không nói dối 

5) Không sử dụng chất kích thích. 


Chấp Nhận Thây Dạy Và Kỷ Luật 


Các thiền sinh phải tuyên bố mình muốn chấp nhận hoàn toàn thời gian học với sự 
hướng dẫn và chỉ dạy của người thầy. Nghĩa là, tuân giữ kỉ luật và hành thiền đúng 
theo thày dạy đòi hỏi, không bỏ qua một phần bài giảng nào, cũng không thêm thắt 
một điều gì. Sự chấp nhận này phải dựa trên sự phán đoán và hiểu biết, chứ không 
phải một sự chấp nhận mù quáng. Chỉ khi có thái độ tin tưởng như thế, một thiền sinh 
mới có thể làm việc chuyên chăm và đầy đủ. Sự tin tưởng vào thầy dạy và kĩ thuật này 
là điều thiết yếu để hành thiền thành công. 


Các Kỷ Luật, Lễ Nghi Và Hình Thức Thờ Phượng Khác 


Trong khóa học, điều tuyệt đối cần thiết là phải gác bỏ mọi hình thức cầu nguyện, thờ 
phượng, hay lễ nghi tôn giáo -- ăn chay, đốt nhang, lần chuỗi, đọc niệm thần chú, hát 
và múa, v.v..., cũng phải tạm gác bỏ mọi kĩ thuật hành thiền khác hay những việc thực 
hành chữa bệnh hay thiêng liêng khác. Đây không phải là kết án những kĩ thuật hay 
VIỆC thực hành khác, mà là để thử thực hành Vipassãna một cách trung thực trong sự 
tinh tuyển của nó. Mặc dù đã có sự cảnh giác liên tục của thiền sư, trong quá khứ đã 
từng có những trường hợp thiền sinh cô ý pha trộn kĩ thuật này với một nghi lễ hay 
việc thực hành khác, và đã làm thiệt hại cho chính bản thân họ. Các thiền sinh được 
yêu cầu làm đúng theo chỉ dạy của thiền sư, không bỏ bớt hay thêm thắt một bước 
nào. Phải luôn luôn tìm gặp thiền sư để xin cắt nghĩa nếu có bắt kì sự nghi ngờ hay lẫn 
lộn nào. 


Các Tiếp Xúc Với Bên Ngoài 


Thiền sinh phải ở trong khuôn viên hành thiền trong suốt khóa học. Họ chỉ được phép 
ra khỏi đây khi có sự đồng ý đặc biệt của thiền sư. Không được phép tiếp xúc nào với 
bên ngoài trước khi khóa học kết thúc. Việc này bao gồm các liên lạc bằng thư từ, 
điện thoại, và các cuộc thăm viếng. Trong trường hợp có chuyện khẩn cấp, một người 
bạn hay người thân có thể tiếp xúc với nhân viên điều hành. 


Nghe Nhạc, Đọc Sách Và Viết 

Không được phép nghe nhạc, rađiô, v.v... Không được mang vào khóa học những 
sách đọc hay dụng cụ đê việt. Thiên sinh không được đê mình bị lo ra bởi việc ghi 
chép. Sự hạn chê đọc và việt là đê nhân mạnh tính chât chuyên thực hành của phương 
pháp thiên này. 

Thỉnh Lặng Cao Thượng 


Mọi thiền sinh phải giữ sự Thinh lặng cao thượng từ ngày bắt đầu tới buôi sáng của 
trọn ngày cuôi cùng. Thinh lặng cao thượng có nghĩa là giữ thính lặng thê xác, lời nói 


và tâm trí. Mọi hình thức truyền thông với các thiền sinh bạn, dù bằng cử chỉ, dấu 
hiệu, ghi chép, v.v... đêu bị câm. 


Tuy nhiên, thiền sinh có thể nói chuyện với thiền sư khi cần, và có thể gặp nhân viên 
điều hành khi có những vấn đề về ăn uống, đồ dùng, sức khoẻ, v.v... Nhưng cả những 
sự tiếp xúc này cũng phải giữ ở mức tối thiểu. Thiền sinh phải vun trồng cảm giác 
mình đang làm việc trong bầu khí cách li. 


Vấn Đề Tài Chánh Của Khóa Học 


Theo truyền thống Vipassana tinh tuyển, các khóa học được điều hành chỉ dựa vào 
của dâng cúng. Chỉ châp nhận các của dâng cúng từ những thiên sinh cũ, nghĩa là 
những người đã hoàn tât ít là một khóa thiên với S.N. Goenka hay một người trợ 
giảng. 


Bằng cách này, các khóa học được tài trợ bởi những người mà bản thân đã nhận ra 
được những ích lợi của việc hành thiền. Vì muốn chia sẻ những ích lợi nảy với người 
khác, mỗi người dâng cúng tùy theo khả năng và ý muốn của mình. Có người dự khóa 
thiền lần đầu tiên có thê dâng cúng khi kết thúc khóa học hay vào một dịp nào khác 
sau đó. 


Những của dâng cúng này là nguồn tài trợ duy nhất cho các khóa thiền theo truyền 
thống nảy trên khắp thế giới. Không có tô chức hay cá nhân giàu có nào tài trợ các 
khóa học này. Các thầy dạy cũng như các người điều hành đều không nhận bất kì hình 
thức trả công nào cho các việc phục vụ của họ. Cho nên, việc truyền bá thiền 
Vipassana được thực hiện với mục đích tinh tuyên, chứ không nhằm một mục đích tài 
chánh nào. 


Dù quà dâng cúng lớn hay nhỏ, nó phải được dâng với ý muốn giúp ích người khác: 
"Khóa học mà tôi tham dự đã được chi trả nhờ lòng hảo tâm của các thiền sinh khóa 
trước; vì thế bây giờ tôi cũng muốn đóng góp chút gì để chỉ trả cho các khóa học 
tương lai, để những người khác cũng được hưởng lợi từ phương pháp nảy." 


Còn có những qui luật khác được in trong tập sách qui luật cho các thiền sinh. Nhưng 
tóm lại, tinh thân ân đàng sau những qui luật và kỉ luật có thê tóm lược như sau: 


Hãy hết sức cân thận để hành động của bạn không làm phiền người khác. Đừng đề ý 
gì đên những điêu người khác có thê làm bạn mât tập trung. 


Chương Trình 


Ngày học thiền bắt đầu lúc 4 giờ sáng và kết thúc lúc 9 giờ tối. Nó gồm khoảng mười 
một giờ thiền với một ít thời gian giải lao trong ngày. Các giờ thiền cá nhân xen kẽ 
các giờ thiền tập thể, khi ấy mỗi người thinh lặng ngồi thiền trước mặt thầy dạy. Mỗi 
tối một bài giảng thu băng video của thầy dạy chính, S.N. Goenka, được mở khoảng 
một giờ. Bài giảng này cắt nghĩa những khía cạnh khác nhau của việc giảng dạy và 
thực hành, và được triển khai theo đề tài của mỗi ngày. Các thiền sinh có thể xin nói 
chuyện với người hướng dẫn trong những thời gian dành riêng cho việc này. Từ ngày 
đầu tiên trở đi, các bải giảng nhắn mạnh khía cạnh thực hành của thiền và lợi ích của 
nó trong đời sống hằng ngày. 


Ông Goenka nói: 


- Đối với chúng ta, thiền là một nghệ thuật sống. Chúng ta phải huấn luyện tâm trí 
chúng ta không phải để trốn tránh các vẫn đề, nhưng để đi sâu vào chúng, để tìm ra 
nguyên nhân và loại trừ nó. Tâm trí chúng ta đã tích tụ biết bao điều tiêu cực -- tham, 
sân, s1, sợ, ghen, dục vọng. Chúng ta phải giải phóng bản thân mình khỏi những điều 
nhơ uề này. 


Ba Ngày Đầu 


Khóa học bắt đầu với những bài giảng đầu tiên vào ngày mới đến. Các thiền sinh bắt 
đầu bằng việc tuyên bố cam kết tuân thủ năm giới luật đạo đức đã nêu trên và làm 
việc đước sự hướng dẫn của vị thầy hiện diện. Hai ngày đầu dành cho việc phát triển 
phương pháp niệm hơi thở. Thiền sinh đạt được sự thực hành liên tục nhờ liên tục 
quán sát hơi thở. Người hành thiền quán sát hơi thở bình thường và tự nhiên lúc hít 
vào và thở ra. Việc thực hành này làm cho tâm trí tập trung và mở đầu một tiến trình 
là hoạt động sâu xa của tâm. Ông Goenka giải thích điều này như sau: 


Đối với chúng ta, việc định tâm có mục đích loại trừ sự dao động của tâm và khuynh 
hướng liên tục phân tâm của nó, để đi sâu vào tâm, diệt trừ những điều tiêu cực chất 
chứa trong nó, và đạt sự thanh tịnh hoàn toàn của tâm. Chúng ta phải học quán sát 
chân lí, thực tại của tâm trí và thân thể chúng ta. Chúng ta phải khám phá ra tại sao, 
do sự mê muội, chúng ta luôn tạo ra những nút thắt của sự căng thẳng bên trong con 
người mình. 


Hơi thở của chúng ta là chiếc cầu nối kết thành phần ý thức của tâm với thành phần vô 
thức của chúng ta. Thực vậy, chúng ta không có nhận thức trực tiếp về mọi chức năng 
điện từ và sinh hóa và các qui trình xảy ra trong thân thể . chúng ta. Hơi thở nối kết 
thành phần nội tâm với tất cả những ØÌ xảy ra ngoài quyên kiểm soát của chúng ta. 
Thực vậy, hơi thở có một sự liên kết mạnh với những điều tiêu cực của tâm, vì chúng 
làm cho hơi thở nặng, xáo động, nhẹ, v.v... 


Trong những ngày hoàn toàn dành cho việc niệm hơi thở này, thiền sinh ngồi ở một tư 
thế thoải mái, tốt nhất là ngồi bắt chéo chân, nhưng không bắt buộc như thế. Dù ngồi 
ở tư thế nào, điềm chính là có khả năng ngồi yên ở tư thế ấy trong một khoảng thời 
gian hợp lí. Trong ba ngày đầu, có thê thay đôi tư thế ngồi nếu thấy không thoải mái, 
vì ưu tiên là phải có sự liên tục trong việc quán sát. 


Khu vực quán sát được giới hạn, và gồm hai lỗ mũi, bên trong lỗ mũi, và khu vực ở 
cửa mũi, phía trên môi trên. Thiền sinh trong tư thế ngồi yên tập trung chú ý vào khu 
vực hạn chế này bằng cách quán sát chăm chú mọi hơi thở vào và thở ra. Họ phải để ý 
đến mọi thay đôi trong hơi thở, hơi thở đều hay không, mạnh hay yếu, ngắn hay dài, 
đồng thời để cho nó ra vào tự nhiên mà không thúc ép hay ngăn chặn nó. Đương 
nhiên, theo thói quen, đôi khi chúng ta vẫn bị chia trí; lúc đó chúng ta kiên trì gạt bỏ 
mọi tư tưởng hay những náo động gây chia trí, rồi trở lại ngay với sự ý thức vê hơi 
thở. Đề tăng cường và làm sự tập trung trở nên sắc bén, vào ngày thứ ba khu vực quán 

sát được thu hẹp hơn nữa, chỉ tập trung vào khu vực ở dưới mũi và trên môi trên, 
chăm chú ý thức liên tục vào hơi thở vào và hơi thở ra. 


Để chuẩn bị cho việc hành thiền, thiền sinh bắt đầu quán sát bất kì cảm giác nào của 
cơ thể có thể xảy ra ở khu vực ấy. Chúng ta bắt đầu bằng cách này đề di chuyên từ 
việc quán sát thuần tuý hơi thở sang việc quán sát thân thể và những cảm giác thể lí tự 
nhiên được biểu hiện trong thân thê. Nếu sự tập trung đạt đúng mức, chúng ta bắt đầu 
nhận thức được những cảm giác tự nhiên khi chúng xuất hiện. Qua các khám phá khoa 
học, chúng ta biết trong cơ thể chúng ta có vô số qui trình sinh học, vật lí, hóa học và 
n diễn ra; những qui trình này cũng đang, diễn ra trên bình diện các phân tử, nguyên 

, và dưới nguyên tử. Điều chúng ta phải bắt đầu làm là trở nên ý thức về những qui 
tin này không chỉ trên phương diện tri thức mà cả qua kinh nghiệm trực tiếp. Lúc 
đầu chúng ta chỉ nhận thức được những hiện tượng thô sơ nhất, những cảm giác dễ 
nhận thấy nhất, như ngứa, đau, tức, rung, hay những hiện tượng tương tự. Chúng ta 
phải quán sát chúng một cách rõ ràng và thanh thản nhưng không để cho tâm của 
mình phán đoán hay suy nghĩ về chúng. Chúng ta chỉ quán sát một cách đơn thuần. 
Với sự tập luyện ban đầu này, thiền sinh đã sẵn sàng để quán sát toàn thân một cách 
có phương pháp. 


Ngày Thứ Tư 


Thiền sinh đã sẵn sảng để học Thiền Quán. Người hành thiền được hướng dẫn di 
chuyên sự chú ý của họ từ khu dưới mũi tới một khu hẹp trên đỉnh đầu, và quán sát 
mọi cảm giác xuất hiện ở đó -- cảm giác vật lí tự nhiên như tức, nhói, ngứa, đau, 
nóng, lạnh, và bất kì cảm giác nào. Rồi người hành thiền dần dân bắt đầu quán sát mọi 
phần của cơ thể -- đầu, tay, mình, cô, chân, v.v... Họ luôn được nhắc nhở ý thức một 
cách thanh thản tối đa về mọi cảm giác họ quán sát được, dù là những cảm giác dễ 
chịu hay khó chịu. "Chỉ quán sát đơn thuần, đồng thời tỉnh táo và chăm chú." 


Toàn thể vũ trụ chỉ là một khối những dao động, đong đưa. Tâm cũng chỉ là những 
dao động. Nếu tâm chăm chú, sắc bén, ngày càng tập trung hơn, nó có thê có khả năng 
nhận thức về thân thể như những hiện tượng liên tục thay đổi -- các dao động, phân 
tử, dòng điện. Vẻ rắn chắc bề ngoài của thân thể chúng ta bắt đầu tiêu tan. 


Phần thứ hai của việc hảnh thiền, phần quan trọng nhất, là phát triển tuệ giác qua kinh 
nghiệm này. Thước đo của sự thành công không phải là những cảm giác chúng ta 
nhận được tinh vi và đễ chịu bao nhiêu, mà là chúng ta tỏ ra thanh thản không phản 
ứng bao nhiêu. Toản thê việc thực hành Vipassãna là ở chỗ duy trì sự thanh thản của 
tâm, đồng thời biết rõ răng mọi kinh nghiệm thay đổi không ngừng. Giống như các 
nhà khoa học, chúng ta phải quan sát một cách khách quan những chất hóa học và vật 
lí xuất hiện trong cơ thể chúng ta, tất cả những phản ứng sinh hóa diễn ra trong mọi 
lúc, mà không đồng hóa mình với chúng, không đồng hóa chúng với một bản ngã cá 
nhân. Sự thanh thản này là chủ chốt đề thanh tây tâm. Hơn nữa, nếu chúng ta tiếp tục 
phát triển những dao động của sự thanh tịnh cùng với sự thanh thản, những điều này 
sẽ chống lại dòng ảnh hưởng xấu chi phối quá khứ và tiếp tục tiêu diệt những điều tiêu 
cực. 


Người hành thiền không bao giờ được thử tưởng tượng ra hay tạo ra những cảm giác, 
vì điều này không thể được; cần phải chỉ quán sát những gì xuất hiện một cách tự 
nhiên. Đây là một cơ hội tuyệt hảo để nhìn ngắm với sự chăm chú và thản nhiên 
những cảm giác xuất hiện nơi thân thể. Thỉnh thoảng, khi có một cảm giác dễ chịu hay 
đau đớn xuất hiện, thiền sinh được hướng dẫn quán sát nó mả không đồng hóa mình 
với nó, chỉ đơn thuần quán sát nó đúng như nó là một hiện tượng thay đổi không 
ngừng. Thiền sinh sẽ hiểu biết bằng kinh nghiệm trực tiếp răng mọi đau đớn vật lí hay 
đau khổ tỉnh thân -- dù ban đầu có vẻ mãnh liệt và không thê chịu nối -- luôn có 
khuynh hướng thay đổi, giảm bớt, biến mắt, giống như mọi cảm giác khác được quán 
sát trong cơ thể. Trong khi quán sát mọi điều xuất hiện mà không quyến luyến với 
những cảm giác dễ chịu cũng như không kháng cự lại hay tìm cách tránh đau khổ hay 
những tư tưởng khó chịu, người hành thiền có kinh nghiệm trực tiếp về việc chấp 
nhận thực tại đúng theo bản chất của nó, một thực tại không ngừng thay đôi. Đây 
chính là cốt tuỷ của Thiền Quán. 


Từ Ngày Thứ Năm Tới Ngày Thứ Chín 


Sau đó, từ ngày năm tới ngày chín, thiền sinh tiếp tục hành thiên, kiên trì trong việc 
quán sát thân, hoàn thiện và làm cho tinh tế sự nhận thức về các hiện tượng khi chúng 
xuất hiện. Phương pháp chủ yếu bao gồm sự khám phá chi tiết mọi phần của cơ thẻ, di 
chuyên sự chú ý của mình về các hướng khác nhau, tuỳ theo cường độ và tính chất 
của các cảm giác. Vì mục đích này, bài giảng dần dần giới thiệu những cách khác 
nhau để quan sát thân, mỗi lúc mỗi sâu xa và đầy đủ hơn, song song với việc thực 
hành liên tục và bên bỉ. Sự quán sát liên tục các giác quan cho phép người hành thiền 


cảm nghiệm trực tiếp rằng cơ thể được cấu thành bởi những hiện tượng không ngừng 
biến đổi, những hiện tượng tương tác nhau ở một tốc độ và tần số rất cao và chỉ kéo 
dài trong chốc lát. Sự nhận thức bằng kinh nghiệm trực tiếp này về tính vô thường dẫn 
người hành thiền tới nhận thức về sự không tồn tại của thực thê hiện tượng và do đó, 
nhận thức về tính chất không thoả mãn của nó. 


Toàn thể việc thực hảnh là con đường thanh tịnh. Sự thanh tịnh không cho phép một 
tình trạng mới bắt đầu, và vì thế cho nên tình trạng cũ biến mắt. Sự loại trừ dần dần 
tình trạng cũ, các phản ứng, làm cho người hành thiền có thê đối diện với những hoàn 
cảnh khác nhau của đời sống hằng ngày của họ và đời sống của họ trong thế giới một 
cách quân bình và hài hòa hơn. 


Trong kinh Hạnh Phúc - Møngala Suira, có người hỏi Đức Phật rằng theo ngài đâu là 
tình trạng tốt nhất phải đạt tới. Ngài trả lời tình trạng tốt nhất phải đạt tới là giai đoạn 
mà một người có thê giữ được sự quân bình của tâm trước mọi thăng trầm, mọi khó 
khăn của cuộc đời, giữa những hoàn cảnh dễ chịu hay khó chịu, thành công hay thất 
bại, lợi hay thiệt, may hay rủi. 


Ngày Thứ Mười 


Vào ngày cuối cùng, sau nhiều ngày vất vả làm việc như thế, và sau khi đã đối diện 
với vô số khó khăn để học biết kiểm soát tâm và thanh tây nó khỏi những điều kiện 
chỉ phối tiêu cực, thiên sinh được dạy phân cuối của phương pháp. Đó là việc thực 
hành lòng nhân ái, tiếng Pàli gọi là mettà.Được thanh tây nhờ thực hành Thiền Quán, 
tâm bây giờ hướng về mọi chúng sinh với lòng nhân hậu. Thiền sinh được khích lệ 
chia sẻ với mọi chúng sinh khác sự thanh thản và quân bình mà họ đã đạt được. 


Như cục than hồng toả sức nóng, hãy để cho cảm giác an bình và thiện chí tuôn trào 
từ cơ thể bạn đi khắp phía. Hãy nghĩ đến mọi chúng sinh -- những người gần gũi và 
thân thiết với bạn, những người dưng và những người có thê thù nghịch với bạn; 
những người bạn biết và những người bạn không biết; gần và xa; người hay không 
phải người, lớn và nhỏ; không phân biệt. Cảm giác của bạn, lòng nhân ái của bạn, 
phải đến với hết thảy chúng sinh. 


Trong buôi học kết khóa, vào sáng sớm ngày thứ mười một, các bài giảng sẽ nói về 
cách duy trì sự liên tục của việc thực hành và cách áp dụng phương pháp này trong 
đời sông hăng ngày. 

MƯỜI ĐẠO QUẦN CỦA MA VƯƠNG 


Dưới đây là bài tôm bản dịch một bài giảng của Sayagyi U Ba Khim. Bài giảng này 
bằng tiếng Miền, và được giảng cho các thiên sinh Vipassãna trong một khóa học. 


Các bạn phải rất thận trọng. Các bạn phải đứng vững và đương đầu với nhiều khó 
khăn, để các bạn có thể biết được amicca (vô thường) đích thực là gì. Các bạn phải 
làm việc cật lực -- đó là lí do tại sao chúng tôi không ngừng nhắc nhở các bạn. Những 
khó khăn đến với các bạn vào giai đoạn này của khóa học. Vào thời vị đại ân nhân của 
chúng tôi, Sayagyi Thetgyi, các thiền sinh thường gặp nhiều khó khăn khi hành thiền, 
đến độ họ không thể cảm nhận được đối tượng của thiền gì cả. Khi họ được yêu cầu 
tập trung chú ý lên đỉnh đầu, họ thường không cảm thấy gì cả. Trong khi niệm hơi thở 
(A ønàpàna), họ thường không cảm nhận được gì ở vùng quanh mũi. Một số đang khi 
thở cũng không cảm nhận được hơi thở của mình. Một số thiền sinh nói họ không cảm 
nhận được thân thể của họ. Trong khi các bạn đang ở đây, các bạn cũng sẽ cảm thấy 
những điều này xảy ra. Đôi khi các bạn sẽ không thể cảm nhận được những cảm giác 
và các bạn sẽ không thể duy trì sự tập trung chú ý được. 


Một số thiền sinh nghĩ họ đã đạt níp-bàn khi họ không cảm nhận được thân thể của 
họ. Nếu bạn không thể cảm nhận được sự hiện diện của thân thể bạn, bạn chỉ cần lây 
tay đánh vào nó, hay tự đấm vào người mình rồi bạn sẽ thấy. Không cần phải hỏi thầy 
dạy. Bạn sẽ biết thân thể của bạn có đó hay không. Những sự không chắc chắn này 
làm các bạn khá hoang mang, phải không? 


Bản chất của vipallasa (sự méo mó, sai lạc của tâm) làm các bạn bối rối. Chúng là 
những phiền não không mong muốn nhưng tiềm tàng bên trong con người. Chúng 
hiện diện trong mọi người chúng ta. Khi có sự thấu hiểu về vô thường (anicca), những 
phiền não này phải biến mắt; nhưng chúng không muốn biến đi -- ngược lại, chúng 
muốn sự thấu hiểu vô thường này phải ra đi. Bản chất Níp-bàn củavô thường rất 
mạnh, vì thế Ma vương (các lực tiêu cực) tìm cách chống lại nó. Kinh Padhana 

Šuia mô tả mười tên lính của Ma vương. Chúng ta phải cảnh giác đối với mười tên 
lính này, vì chúng là những kẻ phá hoại việc hành thiên. 


1) Tên lính thứ nhất của Ma vương là ước muốn hưởng thụ vui thú giác quan. 


Một số người đến hành thiền không phải vì muốn đạt níp- bàn gì cả. Họ đến với những 
động cơ sau cùng như "Nếu tôi gần gũi được Sayagyl, ông ây quen biết nhiều người 
có địa vị, nên tôi có thê được thăng chức trong nghề của tôi." Có một số người giống 
như thế. Họ đến vì lòng tham. Những người này không thể nảo hành thiền thành công 
được. Phải không có lòng tham. Khi các bạn xin học phương pháp Thiền Quán, các 
bạn nói, "Nibbànassa sacchikaranztthaya" -- đề đạt được níp-bàn... Tôi sẽ dạy các bạn 
hiểu Tứ Diệu Đế, nhưng nếu bạn không quan tâm, và không muốn dành thời giờ để 
học nó, thì tôi có thể làm được gì? 


2) Tên lính thứ hai của Ma vương là không thích ở lại trong một nơi yên tĩnh như 
trong một khu rừng. 


Hôm qua có người dự định bỏ về. Anh thức dậy sớm và thu dọn đồ đạc của anh. Anh 
định ngồi lại với các bạn lúc 7 giờ 30 rồi sau đó bỏ đi đang khi tôi kiểm tra các thiền 
sinh vào lúc § giờ. Anh ta định chạy trỗn thật nhanh, ra đón xe rồi về nhà ngay. Anh 
nghĩ có thể quay trở lại lẫy đồ vào một ngày nào đó. May thay, không hiểu sao, tôi đã 
cho tập phần ngồi thiền adhitthàna (quyết tâm mạnh) sớm hơn thường lệ, nên anh đã 
phải ngồi lại giờ thiền đó. Thế là anh bị cầm chân! Sau giờ ngồi thiền adhitthàna, Ma 
vương đã ra khỏi anh, và anh không còn muốn bỏ đi nữa. 


Khi nảy sinh sự không thích ở lại một nơi yên tĩnh, người hành thiền muốn bỏ đi. Anh 
có thê báo cho chúng ta biệt anh muôn vệ, hoặc cũng có thê lặng thính bỏ đi. Tên lính 
thứ hai không muôn ở nơi yên tĩnh văng vẻ là vì có sự náo động bên trong tâm hôn. 


3) Tên linh thứ ba của Ma vương là sự đói bụng -- không hài lòng với đô ăn. 


Bây giờ tất cả các bạn có đói không. Anh Sao Shwe Theik là một người rất hay đói. 
Anh đến với những bao đây thức ăn. Anh nói anh không thể ở lại mà phải nhịn đói, vì 
vậy tôi nói, "Nếu vậy anh có thể ăn, nhưng cứ thử một, hai hay ba ngày xem sao." Tôi 
phải chiều ý anh ta; nhưng trong suốt mười ngày anh không cảm thấy đói gì cả. 


Myanma Alin U Tin nói, nếu chỉ ăn hai bữa mỗi ngày, thì sau ba ngày anh sẽ bị xỉu 
mắt; cả đời anh chưa bao giờ ăn ít như thế trong ba ngảy liền. Anh xin phép được ăn, 
và tôi nói, "Tất nhiên, nếu anh thấy cần." Khi anh đến khóa thiền, anh ngồi thiền ngày 
thứ nhất, rồi thứ hai, rồi những ngày tiếp theo, mà chắng cảm thấy đói. Người ta sẽ 
không cảm thấy đói nếu việc hành thiền có tiễn bộ, mà chỉ thấy đói khi hành thiền 
không tốt. Có điều gì đó bên trong làm cho người ta đói. Lúc đó người ta không thể 
làm chủ được cơn đói. Một khi người hành thiền đã thành công, họ sẽ không còn cảm 
thấy đói nữa. 


4) Tên lính thứ tư của Ma vương là thèm khát những món cao lương mĩ vị. 


Bạn đã không ăn cà ri gà một thời gian, và bạn muốn ăn thịt nướng ư? Không thể ở 
đây được. Ở đây không có thịt gà, nhưng chúng tôi có thể cung câp những món ăn 
ngon nhất cho bạn. Chính vì vậy, các đầu bếp cố găng hết sức để dọn những món ăn 
làm sao cho mọi người được ăn đàng hoàng và vui vẻ. 


Điều gì xảy ra khi người ta ăn những thức ăn rất thơm,ngon? Nó không kích thích sự 
thẻm ăn uống sao? Có thể nào ăn mà không tận tưởng hương vị của món ăn không? ... 
Chỉ các bậc a la hán mới làm được điều này. Không phải mục đích bạn đến đây là để 
loại trừ phiền não (i/esa), loại trừ tham muốn (tajhà) sao? Nếu bạn nhắm mắt lại để 
không nhìn thấy øì, bạn sẽ không còn thèm muốn và quyến luyến những hình ảnh nào. 
Về nghe cũng thê. Tại đây không ai có máy cassette hay radio để nghe những bài hát 
của May Shin. Bạn không phải nghe những bài hát ấy. Về ngửi cũng vậy. Không ai ở 


đây xức nước hoa, vì thế sẽ không có sự thèm muốn hay khao khát được ngửi mùi 
thơm. Không có ai ở đây để làm bạn có những cảm giác dễ chịu nơi thân thể. Nhưng 
cái lưỡi -- nó có thể tránh vị giác không? Có, với điều kiện bạn không ăn uống gì cả, 
nhưng trong trường hợp đó bác sĩ sẽ phải truyền nước biển để nuôi bạn. Sẽ có vị giác 
khi lưỡi bạn tiếp xúc với thức ăn. Nếu bạn ăn ít thức ăn ngon miệng, bạn sẽ giảm được 
lòng thèm khát của vị giác. 


Vì bạn đến đây để loại trừ những phiền não của lòng thèm muốn, chúng tôi phải giúp 
bạn bằng cách cung cấp một bầu khí tốt nhất để không tăng thêm phiền não, phải 
không bạn? Bạn đang cô gắng tiêu diệt chúng. Chúng tôi không muốn một đảng thì 
diệt trừ phiền não, đàng khác lại gia tăng nó băng thức ăn. Chúng tôi không dọn bữa 
tối. Không dọn bữa tối chúng tôi sẽ đỡ mệt hơn. Sẽ có lợi cho chúng tôi hơn, và có lợi 
cả cho bạn nữa, vì nếu bạn ăn tối, chắc chắn bạn sẽ thấy buồn ngủ. Vì vậy, bạn có thê 
nhịn bữa tối. Nếu bạn ăn uống đàng hoàng vào bữa sáng và bữa trưa, hai bữa này cũng 
cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho cơ thể bạn. 


5) Tên lính thứ năm của Ma vương là buôn ngủ, trơn lười và uê odi. 


Bạn có thê hiểu điều này. Ngay cả đại sư Maha Moggallana (một trong những đại đệ 
tử của Đức Phật) cũng bị tật buôn ngủ. Một số bạn có thể buồn ngủ khi ngôi thiền. 
Hồi tôi còn ngồi thiền trong kì tu dưỡng của mình, có một ông già cùng ngôi thiền với 
tôi. Chúng tôi ngồi thiền trong phòng thiền tại trung tâm thiền của Sayagy1 Thetgyl, 
và ông giả ấy ngôi đàng sau tôi, đầu trùm một khăn quàng thiền rất lớn. Một lát sau, 
ông bắt đầu ngáy rất to. Bình thường ít người CÓ thể ngôi mà ngáy, nhưng cũng có 
nhiều thiền giả có thể làm việc này -- ngôi và ngáy, rôi thức dậy! Đây gọi là /hina- 
middha (ươn lười và uê oải). Không thê tránh được tình trạng ươn lười uê oải này. Khi 
trực giác và tuệ giác trở nên sắc bén, người ta cảm nghiệm được tính chất an lạc của 
Níp-bàn; và khi những bản tính tốt lành và xấu xa xung đột nhau, thì phát sinh một 
phản ứng vả tạo ra nhiệt. Thế là người ta trở nên buồn ngủ. 


Nếu thỉnh thoảng bạn thấy buồn ngủ, chỉ việc thở mạnh hơn một chút; bạn đã mất 
định, sự tập trung của bạn TỒI. Đây là một sự kích thích bên trong. Sự tập trung của 
bạn đã biến mất. Nếu bạn bị mất tập trung, thì bạn hãy tập trung chú ý lại vào hai lỗ 
mũi, thở mạnh hơn và cô gắng bình tĩnh lại. Đôi lúc, khi tuệ giác về vô thường 
(aniccavijjà) trở nên mạnh hơn, bạn cảm nghiệm được sự gặp gỡ của cảm nghiệm vật 
lí và tâm lí nơi thân thể bạn, và trực giác, trực cảm của bạn trở nên rât sâu sắc và rât 
mạnh. Lúc đó có một sự kích thích rất mạnh bên trong và bạn bị mất nhận thức về vô 
thường và trở nên hoang mang mất phương hướng. Bạn không hiểu được điều gì đang 
xảy ra và bạn hỏi thiền sư. Nếu hiện tượng này xảy ra đột ngột, bạn có hai cách đề đối 
phó. Một là có găng để thiết lập sự tập trung trở lại, như tôi đã dạy bạn. Hay là bạn có 
thể đi ra ngoài cho tỉnh táo và phản ứng đó sẽ qua đi. Đừng đi ngủ khi phản ứng đó 
xảy ra. Tôi cống hiến bạn những phương pháp đề xử lí. Chúng quan trọng về phương 


diện thực hành. Sự buồn ngủ luôn luôn xảy ra khi những pháp hành phiền 
não(sankhàras) xuất hiện. Lúc ấy chúng ta phải áp dụng vô thường một cách kiên 
quyết. Không phải chỉ nói vô thường ngoài cửa miệng. Phải có sự nhận thức thực sự 
về bản chất thay đôi của thân xác với sự ý thức về các cảm giác. Nếu bạn thực hành 
theo cách này, thì bạn sẽ khắc phục được và thành công. 


6) Tên lĩnh thứ sâu của Ma vương là không muốn ở một mình và sợ cô đơn. 


Một số người không thê ngồi mãi trong cùng một phòng nhưng luôn thay đổi phòng 
ngồi thiền, đi tìm bạn thiền và cảm thấy sợ ngồi một mình. Win Min Tham là một 
trong những người sợ cô đơn như thế. Nhà của cô rất to nhưng cô không dám ở một 
mình trong bất cứ phòng nào của nhà mình; cô luôn luôn cần có một người bạn ở với 
cô. Cô đến đây học thiền và mang theo một đầy tớ gái. Cô xin phép tôi để đèn sáng 
trong phòng khi cô ngồi thiên, và tôi đã cho phép. Không chỉ có thế, cô còn đòi có 
người ngồi cạnh cô khi cô ngồi thiền. Cô không dám ngồi trong phòng một mình. K”i 
cô ở một mình, toản thân cô đỏ bừng lên. Sau khi dự một khóa học, ocâ đã khá hơn 
đôi chút. Sau khóa học tiếp theo cô đã ở một mình trong một căn phòng nhỏ và tối. Cô 
thường xuyên đến ngồi thiền mỗi tháng một khóa mười ngày và đã cảm thấy được lợi 
rất nhiều. Cô thuộc loại nhát gan bậc nhất đây, nhưng sự sợ hãi của cô bây giờ đã biến 
mắt. Tuyệt vời không? 


7) Tên lính thứ bảy của Ma vương là nghỉ ngờ mình có thể hành thiên thành công hay 
không. 


Tôi nghĩ điều này đúng với hết mọi người -- đó là nghỉ ngờ việc ngồi thiền của mình 
có thể thành công hay không. Bạn có thể thành công đấy. Điều quan trọng là tây sạch 
tội lỗi (akusala) và sự phiền não (ki/esa) ăn rễ sâu trong chúng ta. Quan trọng lắm. 


8) Tên linh thứ tám là kiêu căng tự đắc khi mình ngôi thiên thành công. 


Khi việc ngồi thiền tiến triển, người hành thiền có thể cảm thấy sựtiễn bộ đó trong 
lòng. Các phiền não trở nên nhẹ hơn và người tadễ có khuynh hướng tự đắc và nghĩ, 
"Anh bạn kia có vẻ không khámấy, mình nên giúp anh ta." Tôi kế cho các bạn kinh 
nghiệm củabản thân tôi. Trước đây khá lâu, khi tôi bắt đầu mở trung tâm thiền này, 
chúng tôi không có một thiền đường. Khi tôi mua mảnh đất này, chỉ có một túp lều 
khoảng ba mươi mét vuông ở chỗ này. Chúng tôi thường ngồi tại đó và nói chuyện. 
Một hôm, sau giờ ngồi thiền buổi sáng, U Hla Maung đi ra và nói, "Xem này." Anh ta 
vén cao quân lên và cho thấy chân và đùi anh nổi lên những cục u nho nhỏ giống như 
con gà bị vặt trụi lông. Sự kích thích bên trong anh quá mạnh khiến cho những cục u 
đó nồi lên. Anh vén cao quần lênvà chỉ cho chúng tôi xem thấy những cục u đó. "Các 
anh xem đi. Xem để biết kích thích bên trong tôi mạnh đến thế nào. Các anh cũng phải 
có găng hết sức như tôi." 


Đây là lí do tại sao tôi khuyên tất cả các bạn không nên thuyết giảng. Nếu các bạn có 
điều gì muốn hỏi, „ hãy hỏi tôi. Nếu có điều gì muốn nói, thì cứ nói với tôi. Khi anh 
ta thuyết giảng, có "cái tôi" trong anh ta, "Tôi" làm được điều đó, "Tôi" làm khá lắm. 
Những người này có vẻ không thành công gì được đâu." Anh ta đá banh rất giỏi, 
nhưng nóng tính, đụng cái gì là đánh, đập. Khi một người nóng tính có một sự kích 
thích bên trong, người ây bộc lộ ra bên ngoài thân thê họ. Ngày hôm sau U Hla 
Maung không thê ngôi thiền được. Anh không thể có một cảm giác nảo và phải đến 
gặp thầy Sayagyi để xin hướng dẫn. 


Tôi kê cho các bạn nghe vê những người khác vì tôi muôn nói đên bản chât của sự 
vật. Nêu bạn có tiên bộ trong việc hành thiên, thì hãy cứ làm thĩnh và tiêp tục hành 
thiên một mình. 


9) Tên lính thứ chín của Ma vương liên quan tới Thiên sự và bao gôm sự ham muôn 
được nồi tiêng, được nhiêu của dáng cúng, và được mọi người tôn kính. 


Tôi nhận được rất nhiều sự tôn kính và quà tặng. Tôi đã phải kiểm soát bản thân để 
không trở nên hợm mình. Tôi phải cảnh giác chính mình. Chúng tôi mở trung tâm 
thiền này ở đây là để phục vụ những nhân viên của văn phòng Kế toán trưởng, để họ 
có thể hành thiền vào các giờ rảnh, nhưng quá ít người trong số đó còn lại ở đây bây 
giờ. Chúng tôi mở trung tâm này không phải vì kinh doanh, nhưng vì Giáo pháp. Bất 
cứ nhân viên nào của văn phòng đến hành thiền trong mười ngày đều trở thành một 
hội viên. Lệ phí tiếp nhận là mười ngày ngồi thiền. Hay đây chứ? Không phải trả một 
cắc nào đề ghi danh. Chỉ cần kiên trì ngồi thiền, để ý thực hành, không đánh mất nó. 
Chúng tôi đã bắt đầu như thế và đã đạt được ngày hôm nay. Tiền không thể làm điều 
này. Chính Giáo pháp đã làm điều này. Chúng tôi tin như thế, và chúng tôi cũng 
chăng có tiền bạc gì cả. 


Trung tâm thiền này không phải của tôi. U Ba Khin này không thể tự phụ và nói, "Đây 
là trung tâm của U Ba Khin." Tôi không phải ông chủ trung tâm này. Trung tâm này 
là của Hiệp hội Vipassãna của văn phòng Kế toán trưởng. Nếu họ đuôi tôi đi thì tôi 
phải đi. Các bạn thấy đó, hay lắm! Tôi không làm chủ trung tâm này. Tôi phải được 
bầu lại mỗi năm. Chỉ khi họ bầu lại tôi, tôi mới ở lại đây. Nếu họ nói họ đã tìm được 
người khá hơn tôi và chọn người ấy, thì tôi hết rồi. Hay có những thành viên trong ủy 
ban có thê không thích tôi, họ có thể nói tôi nói nhiều quá và họ chọn một người khác. 
Lúc đó tôi phải ra đi. Tôi không sở hữu nơi này. 


10) Tên lính thứ mười của Ma vương là đi theo một Giáo điều sai lạc, tạo ra một Giáo 
pháp mới và đặc biệt, đê nhận được thát nhiêu quà dáng cúng, tự đề cao mình và coi 
khinh kẻ khác. 


Chính vì thế tôi không muốn nói quá nhiều về những người khác. Cứ để người khác 
nói gì về chúng ta thì nói, phải không nào? Một số thầy dạy thích nhận quả biếu. Vì 
vậy, để có đông học trò, họ dạy những gì học trò thích -- những giáo huấn sai lạc, 
những giáo huấn không phải của Đức Phật -- mả chỉ vì họ muốn được tôn sùng và 
nhận nhiều quà. Họ không còn làm việc cho Giáo pháp chân chính. Đó là tên lính thứ 
mười của Ma vương. 


Giáo pháp diệt trừ đau khổ và đem lại hạnh phúc. Ai cho hạnh phúc này? Không phải 
Đức Phật cho, mà chính là sự tuệ giác về vô thường ở trong bạn đem hạnh phúc đến 
cho bạn. Chúng ta phải thực hành thiền Vipassãna để cho sự tuệ giác này không 
ngừng lại hay biến mất. Chúng ta phải thực hành thế nào? Hãy tập trung chú ý vào 
bốn yếu tố, hãy bình thản, vun trồng định (samàdhi) và đừng để giới (sìla) bị hư hỏng. 
Nói dối là điều tôi sợ nhất trong ngũ giới -- tôi không sợ các giới khác -- vì khi nói 
dối, nền tảng của giới bị suy yếu. Khi giới bị suy yếu, đ;nh cũng sẽ suy yếu và fuệ 
giác cũng suy yếu. Hãy nói sự thật, thực hành thường xuyên, xây dựng đ/nh và chú ý 
đến những gì đang xảy ra trong thân thê bạn; thế rồi bản tính của vồ /zờng sẽ xuất 
hiện một cách tự nhiên. 


Saya Thetgyi vị ân nhân của chúng tôi nói, "Rất nhanh, dao động không ngừng, 
chuyền động tán loạn, vỡ ra, cháy rụi, tản phá thân xác -- tất cả đều là những dấu hiệu 
của vô thường.” Chính thân xác là cái luôn thay đổi. Danh (tâm) là tư tưởng biết rằng 
sắc (vật) thì thay đối. Khi sắc thay đối và biến đi, danh là cái biết về sự thay đối và 
biến mất của sắc thì cũng thay đối và biến đi. Cả danh và sắc đều là vô thường. Các 
bạn hãy luôn ghi tâm điều này, luôn ý thức điều này. 


Hãy tập trung chú ý nơi đỉnh đầu của bạn, rồi chuyên xuống toàn thân thể -- từ đỉnh 
đầu xuông trán rồi mặt, từ mặt xuống cô, từ cô xuông vai, từ vai dọc xuống hai tay. 
Khi tâm di chuyển như thế, nó có thể giống như chạm vào một cây đuốc và cảm thấy 
sức nóng ở môi chỗ cây đuốc chạm vào, ở mỗi chỗ mà tâm đi tới. Tại sao? Bởi vì có 
sự đốt cháy và hủy diệt xảy ra bên trong: đó là bản tính đốt cháy bẩm sinh của các đơn 
vị nguyên tử bên trong. Điều này chắc chắn là có thực. Hãy học biết nhậy cảm với 
điều này để bạn có thể cảm nhận nó. Hãy thử điều này với một tâm chăm chú và bạn 
sẽ biết rõ. 


Một khi người ta thực hành thiền và trở nên ý thức và quán sát bằng nhận thức của 
Thiền quán, thì những phiền não, ác bắt thiện- samwudaya akusala đã phát sinh không 
thể tồn tại lâu được. Chúng phải biến mắt dần dần và khi tất cả chúng đã biến mắt, 
người ta trở nên làm chủ được mình và ồn định, đồng thời có thể sống tốt lành. 


Một người phải thực hành thiền bao lâu? Cho tới khi tất cả những hành vi xấu đã tích 
lũy vô sô trong quá khứ do vòng luân hôi- saưsàra bị tiêu diệt nhờ việc quản sát chân 
tướng của vô thường. Khi ây người ta trở thành người nhập lưu (sø/àpanna, người đã 


đạt bậc thánh thứ nhất, đã cảm nghiệm níp-bàn), và trở thành người cao thượng 
(ariyàpuggala). Đạt được điêu này không phải dê. 


Đề đạt níp-bàn chung cuộc, nơi mà mọi nghiệp đều đã bị tiêu diệt, con đường còn rất 
xa, nhưng có thể bạn cũng thích thử xem níp-bàn nhỏ là như thế nào. Nếu chỉ có thể 
cảm nghiệm sau khi chết, chắc những người nước ngoài này đã không bao giờ thực 
hành loại thiền này đâu. Họ đã cảm nghiệm một chút níp-bàn, đã thích nó và đã quay 
lại để tiếp tục thực hành, từ rất nhiều nơi khác nhau, gần và xa. Họ cũng giới thiệu 
những người thân quen và bạn hữu và những người này cũng đã đến từ những nơi rất 
xa xôi. Tại sao có chuyện này? Bởi vì họ đã nêm cảm được Giáo pháp. 


Điều quan trọng là phải có một thầy dạy đề giúp thiền sinh nêm cảm được Giáo pháp. 
Nhưng thiền sinh phải tự mình thực hành để nêm cảm được mùi vị của nó. Mùi vị này 
gọi là gì? Đó là Dhamma rasa, mùi vị Ciáo pháp. “Sabba rasam dhammna rasam 
Jinafi” -- trong mọi mùi vị, mùi vị Giáo pháp là mùi vị cao cả nhất, tuyệt vời nhất. 


Bạn phải cô gắng thực hành chăm chỉ để nếm được mùi vị này. Như một ông vua trần 
gian hưởng thụ những lạc thú trần gian, ông vua của trời (đeva) hưởng thụ những lạc 
thú của trời, và vị phạm thiên (bậc trời cao hơn) hưởng thụ những lạc thú của cõi 
phạm thiên; các bậc thánh (ariyàs) như Đức Phật và các vị A La Hán cũng có thể vui 
hưởng mùi vị của Giáo pháp mà các ngài đã đạt được. Bạn phải làm việc chăm chỉ 
cho tới khi chính bạn cũng có thể hưởng mùi vị ấy, nhưng xin đừng làm một cách thái 
quá, thiếu chừng mực. Hãy có gắng làm việc theo thời biểu chúng tôi đã vạch ra, làm 
việc đúng giờ, đầy đủ, hết sức cần thận và hết sức cô găng. 


-ooOoo- 

HỎI VÀ TRẢ LỜI 
Hỏi: Xin ông tóm lại, một khóa thiền dạy cái gì? 
S.N. Goenka: Dạy một lối sống, một qui luật sống, một nghệ thuật sống. Mục tiêu là 
học cách sông an bình và hoà hợp, sông thê nào cho hợp đạo đức, sông thê nào đê làm 
chủ được cái tâm của mình, và sông thê nào đê cái tâm ây luôn tràn đây những phầm 
chât như yêu thương, từ bị, thiện chí. 
Hỏi: Các thiền sinh học thiền Vipassãna thế nào? 
SNG: Họ phải dự một khóa học thiền. Họ phải sống với một thầy dạy, cách li với mọi 
quan hệ bên ngoài -- ít là trong mười ngày. Trong thời gian này họ phải tránh mọi 


hành vi thiêu đạo đức nơi thân xác và lời nói. Thiên sinh học cách kiêm soát tâm của 
mình nhờ sự trợ giúp của việc hít thở. Họ bắt đâu hành thiên Vipassana băng cách 


quán sát thực tại liên quan tới câu trúc vật lí và tâm linh của họ, và nhờ việc quán sát 
này, họ thoát ra khỏi những điều tiêu cực của họ. 


Hồi: Ông nói "kiểm soát tâm của họ nhờ sự trợ giúp của việc hít thở." Phải chăng họ 
tập luyện hít thở? 


SNG: Không, đây không phải một bài luyện tập hít thở. Thực ra, đây là luyện tập để 
phát triển khả năng ý thức. Thiền sinh bắt đầu quán sát sự hít thở tự nhiên -- không 
phải sự hít thở được điều khiển mà là sự hít vào thở ra một cách tự nhiên. Nếu hơi thở 
dài, thì là dài; ngắn, thì là ngắn -- nhưng phải là tự nhiên. 


Hỏi: Trong khi luyện hơi thở trong hai hay ba ngày của khóa học, nếu thiền sinh cảm 
thây khó chịu hay xáo trộn, họ phải xử lí thê nào? 


SNG: Thiền sinh được thong dong thay đôi tư thế. Đây không phải một bài tập thể 
dục; thiền sinh không buộc phải ngồi lâu ở một tư thế nhất định nào. Họ có thê ngôi Ở 
bất kì tư thế nảo họ thấy thoải mái, nhưng đương nhiên họ phải cố gắng ngồi thắng 
lưng và thắng cô. 


Hỏi: Phương pháp Thiền Quán khác thế nảo với các phương pháp thiền khác, như 
việc sử dụng các câu niệm chú? Những phương pháp khác ây tâm không tập trung hay 
sao? 


SNG: Với sự định tâm đề hình dung ra bắt kì hình thù nào, người ta dễ tập trung tâm 
của mình, điều này không ai nghi ngờ. Nhưng ở đây, mục tiêu lả thanh tây tâm, nên 
phương pháp này đi theo một hướng khác. Và các câu niệm chú thường tạo ra một 
loại dao động nhân tạo nhất định. Mọi lời nói, mọi câu niệm chú đều phát sinh một 
dao động, và nếu người hành thiền làm việc hàng giờ với câu niệm chú nảy, họ sẽ bị 
chìm ngập trong sự dao động do nó tạo ra, trong khi thiền Vipassãna muốn bạn quán 
sát sự dao động tự nhiên bạn đang có -- những dao động khi bạn đói, hay khi đầy đam 
mê, sợ hãi, hay ghen ghét -- để bạn có thể quán sát chúng và thoát ra khỏi chúng. 


Hỏi: Trong thực tế ông quán sát sự dao động tự nhiên này thế nào? 


SNG: Qua các cảm giác của thân thể, bởi vì mọi tư tưởng đều đồng thời phát sinh một 
cảm giác nơi thân thê. 


Hỏi: Tại sao lại xảy ra như thế? 
SNG: Tâm và vật tương quan rất mật thiết với nhau khiến bạn không thể tách lìa 


chúng. Khi có điều øìÌ xảy ra nơi tâm, như tức giận chăng hạn, thì đồng thời bắt buộc 
phải có nhiệt hay căng thăng nơi thân. Đây là định luật tự nhiên. Bạn không thê quán 


sát cơn giận như một sự tức giận trừu tượng, nhưng khi bạn bắt đầu quán sát cảm giác 
nơi thân, là cảm giác bạn nghiệm thây lúc bạn phát sinh sự tức giận nơi tâm, thì bạn 
có thê dê dàng thoát ra khỏi cơn giận. 


Hỏi: Và nhờ quán sát, bạn có kiêm soát được nó không? 


SNG: Không, kiểm soát là một sự kiềm chế. Còn đối với Thiền Quán, không có sự 
kiêm chê cũng không có sự thả lỏng. Nêu bạn chỉ quán sát đơn thuân, bạn sẽ thây 
những điêu tiêu cực này tuân tự bị tiêu diệt từng lớp một. 


Hỏi: Ích lợi thực tế là gì? Tôi có thể thấy những người ngồi thiền rồi sau đó ra khỏi 
khóa học và cảm thấy an bình và sung sướng tuyệt vời, nhưng làm sao có thể áp dụng 
phương pháp này trong đời sông hằng ngày với tất cả những sự phiên toái của đời 
sông ấy? 


SNG: Những người đến tham dự các khóa thiền mười ngày như thế này không phải 
nhằm mục đích trốn tránh những khó khăn và đau khổ của đời sông thể tục. Thực ra, 
họ đến đây học phương pháp này là để họ có thể áp dụng vào đời sông thường ngày 
của họ. Nếu Thiền Quán không thể áp dụng cho đời sống thường ngày, nó sẽ chăng có 
ý nghĩa gì; nó sẽ chỉ là một nghi thức hay nghỉ lễ nào đó, chẳng ích lợi gì cả. Vì vậy, 
bất cứ ai học Thiền Quán đều cố găng đem áp dụng nó trong đời sống hằng ngày. 


Hỏi: Ông có thể nói chỉ tiết hơn không? Một người làm doanh nghiệp, một công nhân 
nhà máy, một nội trợ, hay một bác sĩ sẽ áp dụng nó thê nào? 


SNG: Mỗi người đều gặp vấn đề này hay vẫn đề khác trong đời sống. Luôn luôn có 
căng thăng vì vẫn đề này hay vẫn đề khác. Khi có căng thắng, tâm trở nên rối loạn, 
khiến mọi quyết định người ta làm đều sai lầm, và người ta phát sinh những tiêu cực 
có hại cho bản thân mình và cho người khác. Đứng trước những khó khăn, người hành 
thiền Vipassãna đúng mức sẽ giữ được bình tĩnh, dù chỉ trong chốc lát, rồi sau đó làm 
một quyết định tốt, kéo theo một hành động tích cực. 


Hỏi: Đây có phải một phần của đạo Phật không? Người thuộc các tôn giáo khác có 
thê thực hành nó không, hay nó đôi chọi với những việc thực hành của các tôn giáo 
khác? Tại sao những người Kitô giáo, chăng hạn, cũng muôn thực hành thiên? 


SNG: Một điều phải rõ ràng -- nhất định đây không phải đạo Phật. Đồng thời nhất 
định đây là lời giảng dạy của Đức Phật. Chúng ta phải hiểu Phật có nghĩa là con người 
giác ngộ, con người giải phóng. Những con người giác ngộ. giải phóng đều không bao 
ø1ờ giảng dạy một tôn giáo, mà giảng dạy một nghệ thuật sống phổ quát. Các ngài sẽ 
không bao giờ sáng lập một giáo phái hay tôn giáo. Vì thế, không có cái gọi là "tôn 
giáo của Phật"; nó là một nghệ thuật sống. Vì vậy, mọi người bất kế thuộc cộng đồng 


nào, giáo phái nào, hay tôn giáo nảo, đều có thể thực hành thiền một cách dễ dàng, vì 
nó là một nghệ thuật. 


Mọi người đều tìm sự an bình nội tâm; mọi người đều tìm sự thanh tịnh nội tâm. Đức 
Kitô là một con người tuyệt vời đã không chỉ giảng dạy sự an bình và hoà hợp của 
tâm hồn, mà còn giảng dạy sự thanh tịnh của tâm hồn, lòng bác ái, từ bi. Vì thế, 

những người theo giáo huấn của Đức Kitô chắc chắn thích phát huy phẩm chất tốt đẹp 
của lòng trong sạch, bác ái và từ bi. Khi những người Kitô hữu đi dự các khóa học 
thiền, họ không cảm thấy mình đến với một tôn giáo xa lạ. Nhiều lần có những vị linh 
mục và nữ tu nói với tôi rằng chúng tôi đang giảng dạy Kitô giáo nhân danh Đức Phật. 


Hồi: Chỉ chuyên cần thực hành Vipassãna có đủ để tiến bộ không, hay cần phải có sự 
thay đôi hạnh kiêm và lôi sông như một kết quả của việc thực hành? 


SNG: Nếu kĩ thuật này được thực hành đúng đắn và liên tục, tất yếu nó sẽ tự động tạo 
ra những thay đổi trong đời sống hằng ngày. Dù sao, đây chính là mục tiêu của việc 
thực hành Vipassãna. Hiền nhiên, việc thanh tây tâm sẽ làm phát sinh sự thanh tây nơi 
lời nói và hành động. Tuy nhiên, để làm cho tiến trình này dễ dàng, chúng ta cần có 
những cô gắng ý thức để điều khiến hạnh kiểm của mình, nghĩa là tránh những hành 
vi có hại cho người khác và làm những hành vi có ích cho người khác. Một thái độ 
như thê sẽ giúp cho sự tiễn bộ của Vipassãna. Khi bạn gia tăng sự tiến bộ, nếp sống 
đạo đức của bạn sẽ không còn là một kỉ luật bị áp đặt, mà là một kết quả bình thường, 
tự nhiên của việc thực hành. 


Hồi: Việc ăn uống, tình dục và việc sinh sống có tầm quan trọng gì trong việc giúp đỡ 
hay cản trở tiên bộ trong hành thiên? 


SNG: Trong một khóa thiền tập trung, điều thiết yêu là người hành thiền phải ăn đồ 
chay. Ngoài việc này, họ chỉ cân điêu độ trong việc ăn uông, tât nhiên phải cân thận 
đê ăn những thức ăn lành. Nhiêu thiên sinh tự nhiên trở thành những người ăn chay. 


Cũng thế, trong khóa học thiền, phải kiêng mọi sinh hoạt tình dục, nhưng trong đời 
sông thường ngày, bạn có thể tiếp tục các sinh hoạt vợ chồng của bạn. Chúng ta cũng 
phải hiểu rằng việc thực hành thiền Vipassana tự nhiên sẽ dẫn bạn tới chỗ loại bỏ sự 
ham muốn tình dục. Dần dần người hành thiền sẽ trở nên tràn đầy yêu thương đối với 
người khác mà không chờ đợi sự đáp trả. Dục vọng được thay thế băng lòng từ bi. Ở 
giai đoạn này, sinh hoạt tình dục không còn tương xứng để diễn tả tình yêu tỉnh tuyên. 
Không cần sự đẻ nén hay diệt dục, người hành thiền bước vào một bậc độc thân tự 
nhiên. 


Về việc sinh sống, người hành thiền có thể làm bất cứ nghề gì, miễn là nó không gây 
thiệt hại cho người khác nhưng mang lại hạnh phúc cho người khác. Về phương diện 


này, điều quan trọng nhất là ở ý muốn của tâm. Dù bạn làm nghề gì, bạn phải làm với 
ước muốn phục vụ xã hội, và để đôi lại, bạn nhận được tiền công để nuôi sống bản 
thân và gia đình. 


Hỏi: Một người không theo học một khóa thiền mười ngảy có thể quán sát những cảm 
giác nơi thân thê và thành công không? 


SNG: Khóa học mười ngày không phải một lễ nghi hay nghi thức. Nó có mục đích tập 
luyện cho người ta biết quán sát các cảm giác. Chỉ dạy mà thôi thì không có tác dụng. 
Họ phải học cách quán sát bằng thực hành, nếu không họ sẽ chỉ chấp nhận nó trên 
bình điện tri thức mà thôi; và trên bình điện thực tế, nó trở nên khó hơn, vì khi một 
điều tiêu cực xuất hiện, nó rất mạnh và bạn không thể quán sát những cảm giác đúng 
mức được. Vì vậy, một khóa học thiền mười ngày là điều thiết yếu. 


Hỏi: Như vậy một người chỉ cân sông cách Ï¡ trong mười ngày vả quán sát các cảm 
giác nơi thân thê, hay họ cân có một thây dạy? 


SNG: Phương pháp này là một hoạt động của tâm và bạn đi vào những bình diện 
thâm sâu hơn của tâm, còn những điều tiêu cực thì xuất hiện ở bề mặt, vì thế bài học 
đầu tiên về phương pháp này nên được học với một người có kinh nghiệm. Sau mười 
ngày, người hảnh thiền không phải lúc nào cũng cần lệ thuộc vào một thầy dạy. 

Không có chế độ "phụ đạo" trong kĩ thuật này. Thiên nhiên là người thây và bạn có 
đường để đi và có thể đi trên con đường này. Lúc đầu, khi bạn hành thiền, cần phải có 
người hướng dẫn đề chỉ cho bạn biết điều gì đang xảy ra. Một mặc cảm sợ hãi sâu xa 
có thể xuất hiện, một mặc cảm đam mê sâu xa có thể xuất hiện và bạn có thể mất quân 
bình tâm trí, nên cần có người hướng dẫn để giúp đỡ bạn thực hành đúng đắn. 


Hỏi: Như thế Vipassãna thực sự là quán sát những cảm giác nơi thân thể nhưng đồng 
thời vân giữ sự thản nhiên? 


SNG: Hầu như thế. Đó là quán sát thân và những gì xảy ra nơi thân -- các cảm giác. 
Đó là quán sát tâm và những gì xảy ra nơi tâm. Nhưng tâm và những gì xảy ra nơi tâm 
cũng biểu hiện như là cảm giác nơi thân. Vì thế, nguyên tắc cơ bản là: quán sát cảm 
giác nơi thân. Mọi điều xuất hiện nơi tâm sẽ biểu hiện ra như một cảm giác nơi thân; 
nếu bạn quán sát cảm giác nảy, tức là bạn đang quán sát cả tâm và thân. 


Hỏi: Nhưng nếu chúng ta không phản ứng với đời sống, thì có còn là sống thực sự 
không? 


SNG: Một câu hỏi rất hay; nhiều khóa học trước cũng đã có câu hỏi này. Người ta 
không hiêu ý nghĩa của sự thanh thản hay quân bình của tâm là gì. Đôi khi có sự ngộ 
nhận, và người ta tưởng băng việc phát triên một cái tâm thanh thản hay vô tư, người 


ta sẽ sống một đời sống không hoạt động, một đời sống giống như cỏ cây, mặc kệ cho 
ai đến và cắt bỏ họ đi tùy ý, vì họ là những hành giả Vipassãna và có tâm thanh thản. 
Thực ra, không phải vậy; mà hoàn toàn khác hắn. Vipassãna sẽ làm cho đời sống 
người ta hoạt động tích cực, nhưng không có hoạt động tiêu cực. Trong thực tẾ, người 
ta sống trong sự hoạt động tiêu cực; mọi giây phút người ta đều có phản ứng. Và khi 
bạn phản ứng tiêu cực, với lòng thèm muốn hay giận ghét, thì tâm của bạn mất quân 
bình, bạn làm hại chính mình, làm hại người khác. Nhưng trong một tình huống nhất 
định, nếu một người giữ được sự quân bình và thanh thản, dù chỉ trong chốc lát, và 
sau đó làm một quyết định, thì đó luôn luôn là một quyết định đúng -- bất cứ hành 
động nào phát xuất từ quyết định này cũng đều tích cực. Như thế, đời sống người ấy 
trở nên đầy hoạt động tích cực; nó không phải đời sống hoạt động, cũng không phải 
hoạt động tiêu cực. 


Hỏi: Một số người có thể nói rằng ngồi thiền suốt cả ngày thì rất ích kỉ. Ông trả lời 
thê nào? Một thiên sinh Vipassana nên ở cách l¡ thê giới hay nên ở trong thê giới? 


SNG: Chắc chăn là ích kỉ nếu ai đó muốn sống cả đời trong một trung tâm thiền, chỉ 
để suy niệm và quên đi thế giới bên ngoài. Giáo pháp không dạy điều đó. Tôi luôn 
luôn nói với các thiền sinh: "Bạn hãy đi bệnh viện đề lây sức khoẻ, nhưng chớ ở lại 
bệnh viện suốt cả đời. Hãy lẫy sức khoẻ và sử dụng sức khoẻ ấy trong đời sống hằng 
ngày của bạn." Bạn đến trung tâm thiền đề lây sức khoẻ tâm linh để bạn có thể thấy 
sức khoẻ tâm linh này trong đời sống hằng ngảy của bạn. 


Hỏi: Thế nghĩa là người ta có thể dấn mình trong các vấn đề xã hội mà đồng thời vẫn 
có thê dành thời giờ đê hành thiên Vipassana? 


SNG: "Dành thời giờ cho Vipassäna" chỉ là khi bạn tham dự một khóa thiên như thế 
này trong mười ngày. Sau đó, nó là một phần đời sống của bạn. Bạn có thể sống một 
đời sống rất tốt trong tư cách một nhà hoạt động xã hội -- bạn đang phục vụ con người 
-- nhưng bạn sẽ phục vụ con người tốt hơn nêu bạn phục vụ chính mình. Nếu bạn giữ 
được tâm thanh tịnh và đầy an bình hòa hợp, bạn sẽ thấy việc phục vụ của bạn rất tích 
cực, rất hiệu quả. Nhưng trong thâm tâm, nếu bạn cảm thấy náo động, không có an 
bình, thì mọi việc phục vụ của bạn cũng không thể hiệu quả được 


Hỏi: Ông có cần chuẩn bị gì đặc biệt để dạy khóa thiền này không? 


SNG: Khóa học mười ngày là sự chuán bị. Thực ra, bạn bắt đầu từ tình trạng hiện có 
của bạn và mười ngày này là sự chuân bị của bạn cho cả đời. 


-OoOOoo- 


KẾT LUẬN 
-ooOOoOo- 


Dưới đây là trích đoạn bài giảng của S.N. Goenka bê mạc một khóa thiên mười ngày. 
Những hướng dân của ông công hiện cho những thiên sinh vừa hoàn tát một thời gian 
tập trung khám phá bản thán có lẽ cũng thích hợp đê kêt luận cho cuốn sách này. 


ống qua từng ngày, ngày này nối tiếp ngày khác, hôm nay chúng ta đã tới ngày kết 
thúc khóa học Giáo pháp mười ngày. Khi các bạn bắt đầu khóa học, các bạn đã trao 
hiến bản thân, trao hiến bản thân cho phương pháp này. Đó là điều thiết yếu. Nếu 
không, các bạn không thê thử phương pháp này một cách trung thực được. Tất cả các 
bạn đều đã trao hiến. Mười ngày đã qua, nay các bạn là chủ của chính mình. 


Sau khi thử phương pháp này, giờ đây khi trở về nhà, các bạn hãy bình tĩnh duyệt lại 
những điều các bạn đã học được trong mười ngày qua. Nếu các bạn thấy những điều 
mình đã học là lôgích, thực tẾ, hợp lí -- chỉ khi ây các bạn mới nên chấp nhận nó. Con 
người là một vật có lí trí. Con người không được phép chấp nhận những gì không thể 
chấp nhận cả đối với trí óc bình thường. Nếu bạn thấy nó thực tế, chỉ khi đó bạn mới 
nên chấp nhận nó. Nhưng đây không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường phẩm 
chất của kĩ thuật này. 


Trên đời này có vô số điều có vẻ rất thực tế, rất hợp lí, nhưng chẳng mang lại lợi ích 
gì. Thế nên, một tiêu chuẩn khác là: "Nếu tôi thực hành phương pháp này, nó có mang 
lại lợi ích nào cho tôi không -- lợi ích thực sự, lợi ích cụ thể?" Chỉ khi ấy bạn mới nên 
chấp nhận nó. Nó không phải một trò chơi tri thức. Người ta phải đạt được những lợi 
ích thực sự trong đời sống qua việc thực hành phương pháp này. 


Không chỉ có hai tiêu chuẩn trên, còn một tiêu chuẩn khác để đo lường phẩm chất của 
phương pháp thiền này. Tiêu chuẩn thứ ba là: "Phương pháp này có vẻ rất lôgích. Nếu 
tôi thực hành, chắc chăn sẽ có lợi cho tôi. Nhưng khi tôi thực hành, liệu có ai khác bị 
hại không? Nó có hại cho những người khác không? Nếu có, hắn là nó không tốt rồi. 
Nếu tôi thực hành nó, nó có lợi cho những người khác không? Nếu có, nó có thể chấp 
nhận được." 


Nếu một điều gì có thể chấp nhận được qua việc sử dụng cả ba tiêu chuẩn này: đó là 
những gì tôi học được ở đây thì hợp lí, trí khôn có thể chấp nhận, và có ích cho tôi 
cũng như những người khác mà không gây thiệt hại cho ai, thì một người thông minh, 
một ngừơi trí tuệ, không phải ngần ngại gì trong việc chấp nhận nó. 


Khi một người trí tuệ chấp nhận, sự chấp nhận này không chỉ ở bình diện sùng mộ, 
bình diện cảm xúc. Nó không thể chỉ là sự chấp nhận ở bình diện tri thức. Sự chấp 
nhận phải ở bình diện thực tại, bình diện thực hành. Chỉ khi ấy nó mới có lợi cho bạn 
suốt đời. Đời sống của một người chỉ thực sự là của con người khi người ây áp dụng 
Giáo pháp trong đời sông mình, khi người ây thực hành Giáo pháp. Vì thế, người ấy 
dâng hiến đời mình, và cô găng sống đời sống Giáo pháp: đời sông của giới (sì!2). 
thực hành giới luật; đời sống của định (samàdhi), phát triển việc làm chủ cái tâm của 
mình; đời sông của huệ (2a4), bằng cách phát triển tuệ giác của mình để thanh tây 
tâm; đời sông của lòng từ ái, từ bi ứneffà, karuna), và thiện chí đối với mọi người. 
Con người phải sông đời sống nảy. 


Rõ ràng trong khóa học, mỗi buổi tối chúng tôi đều có một bài giảng về Giáo pháp 
khoảng một giờ đông hồ. Bải giảng này không phải để thoả mãn trí óc. Cũng không 
phải để chứng tỏ răng giáo phái hay niêm tin này hơn hăn một giáo phái hay một niêm 
tin khác -- không hề có chuyện đó. Mục đích của bài giảng Giáo pháp là cắt nghĩa kĩ 
thuật: bạn phải thực hành thế nảo, và tại sao bạn phải thực hành nó theo lối nhất định 
này -- chỉ để giúp bạn có thể hiểu được phương pháp này. 


Các bài giảng Giáo pháp được trình bày với mục đích cắt nghĩa khía cạnh thực hành 
của Giáo pháp. Nhưng đôi khi, vô tình hay có ý, khía cạnh lí thuyết của Giáo pháp 
cũng trở nên sáng tỏ trong những bài giảng Giáo pháp này. Và đôi khi có người có thê 
gặp khó khăn trong việc chấp nhận một phân nào đó trong khía cạnh lí thuyết của 
Giáo pháp. Những người đến đây từ những bối cảnh khác nhau, những tôn giáo khác 
nhau, trong khóa học mười ngảy đầu tiên của họ -- thỉnh thoảng họ có đôi chút do dự 
trong việc chấp nhận một vài phần lí thuyết của Giáo pháp. Còn về khía cạnh thực 
hành của Giáo pháp, cho tới nay tôi chưa hề gặp một ai có vấn nạn gì, dù họ đến từ 
những cộng đồng, quốc gia, hay truyền thống khác nhau. 


Một tôn giáo xứng với tên gọi của nó không thể có điều gì chống lại giới luật. Mọi tôn 
giáo đều đòi hỏi chúng ta sống đời sống giới luật, đời sống luân lí. Đây là điều chúng 
ta đang làm ở đây. Mọi tôn giáo xứng với tên gọi của nó không thể có gì chống lại 
việc thực hành giúp chúng ta làm chủ cái tâm của mình. Làm nô lệ cái tâm của mình 
là điều rất nguy hiểm, rất có hại. Việc thực hành giúp phát triển định (samàdhi), nghĩa 
là làm chủ cái tâm, và điều này cũng được thực hiện với một đối tượng có tính phố 
quát. Đối tượng phổ quát nảy là sự hít thở, một hoạt động không thuộc riêng một giáo 
phái, một tôn giáo, một tín ngưỡng, hay một giáo điều nhất định nào. Đối tượng là 
chân lí liên quan tới bản thân mỗi người -- việc hít vào, thở ra. Không một ai chồng 
đối điều này bao giờ. 


Và việc thực hành huệ (a4). phát triển tuệ giác của bạn. Bạn thấy mình phát sinh 
những điêu tiêu cực và trở nên đau khô như thê nào. Bạn thôi không làm phát sinh sự 
tiêu cực nữa. Bạn thoát ra khỏi đau khô. Tâm của bạn ngày càng trở nên thanh tịnh 


hơn. Không có ai chống đối điều này bao giờ. Bởi vì, ở đây cũng thế, đối tượng là 
chân lí -- chân lí liên quan tới tâm và thân của chính bạn; sự tiếp xúc giữa tâm và thân 
này tạo nên cảm giác này hay cảm giác khác. Nó thì tự nhiên, phổ quát; nó không giới 
hạn vào một giáo phái nhất định nào, một cộng đồng nhất định nào, hay một tôn giáo 
nhất định nào. Vì vậy khía cạnh thực hành của Giáo pháp luôn luôn được mọi người 
chấp nhận. Nhưng về lí thuyết, đôi khi có những khó khăn phát sinh. 


Nêu bạn thây có khó khăn gì vê lí thuyêt, cứ việc bỏ nó đi: bạn không mật gì bao 
nhiêu. Sau này nêu điêm khó khăn đó trở nên dê hiệu đôi với bạn, thì lúc ây bạn có thê 
châp nhận nó. Đương nhiên, ai đã châp nhận phân lí thuyêt của Giáo pháp thì cũng đã 
châp nhận nó với tình yêu và lòng từ bi đê cho khía cạnh thực hành của nó trở nên 
sáng tỏ hơn. 

Có một câu truyện ở nước chúng tôi. Một người mẹ với tât cả tình yêu, lòng nhân từ 
và thiện chí, đã dọn một món ăn rât ngon cho con bà. Chúng tôi gọi nó là 

món khi, một món bánh sữa làm băng loại sữa chât lượng cao, bột gạo chât lượng 
cao, với trái cây khô, v.v... tóm lại là một món ăn rât ngon và bô. Bà đưa cho con ăn. 
Nhưng đứa trẻ nói: 

"Không, con không ăn đâu." 

“Ua, sao vậy con?" 


"Con không ăn. Mẹ không đê trên cái đĩa của con. Đĩa của con quan trọng hơn." 


Người mẹ phải lây cái đĩa đưa cho con: "Được trôi, đĩa của con đây. Bỏ bánh vào đĩa 
của con rôi vui vẻ ăn đi." 


Nó vẫn nói, "Không, con không ăn." 

"Tại sao? Nó ở trên đĩa của con rồi mà!" 

"Có một hòn sỏi đen trong đó. Con không ăn được." 

"Không phải hòn sỏi đâu. Nó là nho khô đấy. Ngon lắm đó con." 

"Không, con không ăn. Có hòn sỏi đen trong đó. Có hòn sỏi đen trong đó†" 

Tội nghiệp bả mẹ, bà sẽ nói gì đây? Bà nói, "Được rồi, nều con nghĩ nó là một hòn 


sỏi, cứ nhặt nó ra, rôi ăn bánh đi. Sau này nêu con thây răng nó cũng rât ngon, thì lúc 
ây con hãy ăn. Nhưng bây giờ, nhặt bỏ hòn sỏi đi và thưởng thức chiệc bánh." 


Một đứa trẻ điên khùng sẽ quăng cả chiếc đĩa đi: "Có một hòn sỏi đen trong đó, có 
một hòn sỏi đen trong đó!" 


Vậy, các bạn đừng vứt bỏ nguyên cả khía cạnh lí thuyết của Giáo pháp. Nếu bạn có 
điều gì là "hòn sỏi đen," hãy nhặt nó ra; thưởng thức phần còn lại. Và để nó trên chiếc 
đĩa của bạn. Từ ngữ không quan trọng, miễn là bạn hiểu được cốt tủy của Giáo pháp. 
Nhưng về khía cạnh thực hành, không thể bỏ đi cái gì cả. Giới, Định, Huệ: không thể 
bỏ đi một điều nào. 


Bao lâu bạn còn thực hành giới, định, và huệ, bấy lâu bạn còn đang thực hành Giáo 
pháp và bạn sẽ hưởng được những lợi ích của nó. Chính khía cạnh thực hành của Giáo 
pháp là quan trọng hơn cả. 


Nếu chúng ta chấp nhận khía cạnh lí thuyết của Giáo pháp mà không làm gì để thực 
hành Giáo pháp thì cũng vô ích thôi, nó chẳng giúp gì cho cho chúng ta. Tôi kể thêm 
một câu chuyện nữa. Một ngày kia, có một giáo sư đi trên một chiếc tàu. Ông là một 
Ø1áo sư còn trẻ tuổi, ít kinh nghiệm trong đời sông, nhưng trình độ trí thức rất cao, với 
một chuỗi bằng cấp -- một dãy dài các học vị đề sau tên của ông. Trên tàu cũng có 
một thủy thủ, một công nhân -- một người rất già, không biết chữ. Thỉnh thoảng ông 
già đi đến khoang của giáo sư, để nghe những lời nói trí tuệ của giáo sư. "Một con 


~ 


người thông minh tuyệt vời!" ông già nghĩ, "Một con người uyên bác, tài giỏi!” 


Một ngày kia, sau một cuộc nói chuyện, khi ông già sửa soạn trở về chỗ mình, giáo sư 
hỏi ông: "Ông già, ông có học địa chât học không?" 


"Địa chất học là gì, thưa ngải? Tôi không biết. Tôi chưa hề đi học bao giờ. Tôi chưa 
bao giờ đên trường. Ông làm ơn nói cho tôi, địa chât học là gì?" 


"Địa chất học là khoa học về trái đất. Ông đã học chưa?" 

"Không, thưa ông. Như tôi đã nói, tôi không được học hành gì cả." 

"Ôi, tội nghiệp ông già. Ông không học địa chất. Ông đã mất một phần tư cuộc đời." 
Ông giả rất buôn. Mặt ông chảy dài ra, ông bước ra ngoài: "Một con người trí tuệ tài 
giỏi như thê bảo răng tôi đã mât một phân tư cuộc đời. Chăc chăn là tôi đã mât một 


phân tư cuộc đời rôi." 


Ngày hôm sau, ông lại đến. Sau một hồi nói chuyện, khi ông sửa soạn đi, giáo sư kia 
lại hỏi, "Ông già, ông có học đại dương học không?" 


"Nó là cái gì, thưa ngài?" 


"Là khoa học về đại dương, về biến cả." 

"Ô không, thưa ông. Tôi chắng được học hành gì cả. 

"Thật là một con người tội nghiệp! Ông đã phí mất cả nửa đời rồi!" 

Ông già rất buồn: "Tôi đã phí mất nửa đời rồi!" 

Và ngày thứ ba, giáo sư kia lại hỏi: "Ông già, ông có học khí tượng học không?" 
"Nó là cái gì, thưa ngài?" 

"Là khoa học về gió, mưa, thời tiết." 


"Không, thưa ngài. Tôi đã nói rồi, tôi không bao giờ đi học; tôi chẳng học hành chỉ 
cả." 


"Ông già, ông thật tội nghiệp. Ông không học địa chất, là khoa học về trái đất mà ông 
đang sông trên đó. Ông không học đại đương học, khoa học về biển mà ông đi trên đó 
môi ngày. Ông không học khí tượng học, khoa học về gió, mưa, thời tiết mà ông gặp 
hằng ngày. Ông thật quá tội nghiệp. Ông đã phí mất ba phần tư cuộc đời." 


Ông già rất buồn: "Tôi đã phí mất ba phần tư cuộc đời." 


Ngày hôm sau, đến lượt ông giả hỏi giáo sư. Ông chạy đến và nói: "Thưa giáo sư! 
Thưa giáo sư! Ông có học bơi lội học chưa?" 


"Bơi lội học là cái gì?" 
"Ông có biết bơi không, giáo sư?" 
"Ô không, ông già ạ. Tôi không biết bơi." 


"Tôi rât tiệc, thưa giáo sư. Giáo sư đã uông phí cả đời rôi. Tàu sắp đăm đên nơi Tôi. 
Tàu này của chúng ta sắp chìm. Những ai biệt bơi thì có thê bơi vào bờ đàng kia. Còn 
ai không biệt bơi... tôi rât tiêc cho giáo sư." 


Chúng ta có thê học đủ thứ "-học" trên thế giới này. Nhưng nếu chúng ta không học 
môn "bơi lội học," thì những thứ "học” kia nào có ích gì? Rồi ngay cả môn bơi lội 
học, nếu chúng ta chỉ đọc sách viết về bơi lội và tranh luận suông về bơi lội mà không 
đụng đến nước, thì môn bơi lội học này có ích gì? Người ta phải học bơi thực sự vì 
người ta phải bơi trong biển khổ và sang tới bờ bên kia, thoát khỏi khô. Và đó là Giáo 
pháp. Đó là khía cạnh thực hành của Giáo pháp. Chỉ có điều này là có lợi. Hiểu biết tri 


thức mà thôi chẳng ích gì. Sùng mộ mà thôi chẳng lợi gì. Chỉ có kinh nghiệm thực tế 
mới mang lại ích lợi; và đây chính là điều các bạn đang làm trong mười ngày thiền 
này. Đây là điều mà các bạn có thể sử dụng cho cuộc đời các bạn, để thoát mọi đau 
khổ, mọi điều kiện trói buộc, mọi ảo ảnh và ảo tưởng, để vui hưởng an lạc và hòa hợp 
thực sự, vui hưởng hạnh phúc thực sự. 


-ooOoo- 
TỪ VỰNG PALI - VIỆT ĐÓI CHIẾU 
Adhitthãna: sự quả quyết, quyết tâm. Một trong mười pãrami (ba-la-mật). 
Anäapana: sự hít thở. 
Anäpäna-sati: niệm hơi thở. 


Anattä: vô ngã, không có bản chất, không có thực thể. Một trong ba tính chất cơ bản 
của sự vật (xem lakkhana). 


Anicea: vô thường, hay thay đổi, chóng tàn. Một trong ba tính chất cơ bản của sự vật. 


Arahant /arahat: A La Hán, người được giải thoát; người đã tiêu diệt mọi phiền não 
của tâm (xem Buddha). 


Ariya: người cao thượng: thánh nhân. Người đã thanh tây tâm của mình tới mức cảm 
nghiệm được níp-bàn, thực tại cơ bản nhất. Có bốn bậc thánh nhân: sotäpanna (nhập 
lưu), cũng gọi là thất lai, chỉ còn tái sinh tối đa bảy lần nữa; sagadagamii (nhất lai), 
chỉ còn tái sinh một lần; anagami (bất lai), không còn tái sinh, nhưng còn các phiền 
não tinh tế; và arahat (A La Hán), bậc thánh thứ tư, người hoàn toàn giác ngộ, đã tận 
diệt mọi phiền não, không còn tái sinh sau khi chết. 


Ariya atthangika magøa: Bát Chánh Đạo (xem magøa). 

Ariya sacca: Chân lí cao thượng (xem sacca). 

Avijjã: vô minh, mê muội, ảo ảnh. Sự trói buộc đầu tiên trong chuỗi nhân duyên 
(paticca samuppäda). Cùng với tham ái (räga) và sân hận (dosa), nó là một trong ba 
phiền não chính. Ba phiền não này là cội nguôn của mọi phiền não khác của tâm và do 


đó là nguyên nhân đau khổ. Đồng nghĩa với moha (si mê, ảo tưởng). 


Äyatana: xứ, vùng, đặc biệt là sáu vùng giác quan (salãyatana): mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, và tâm, cùng với những đôi tượng tương ứng là: 


- sắc (rũpa) tương ứng với mắt (cakkhu), 

- thanh (sadda) tương ứng với tai (sofa), 

- mùi (ghãna) tương ứng với mũi (gadha), 

- VỊ (rasa) tương ứng với lưỡi (jivhã), 

- xúc cảm (pho†thabba) tương ứng với thân (kãya), 

- đối tượng của tâm, các tư tưởng đủ loại (đhamma) tương ứng với tâm 
(mano). 


Những đối tượng nảy cũng gọi là sáu cơ năng. 


Bhañga: sự tiêu tan. Một giai đoạn quan trọng trong thực hành thiền Quán 
(Vipassäana), cảm nghiệm sự tiêu tan của tính răn chăc bê ngoài của thân thê thành 
những dao động tĩnh vi không ngừng hiện rôi biên. 


Bhãvanã: tham thiền, hay thiền, sự phát triển tâm linh. Có hai loại thiền là thiền định 
(samatha-bhävanä), tương ứng với sự tập trung của tâm (samädhi), và thiền quán 
(vipassana-bhäãvanä), tương ứng với tuệ giác (paññä). Phát triển thiền định sẽ dẫn 
tới trạng thái nhập định (jhãna). Phát triển thiền quán sẽ dẫn tới giải thoát 


(xem jhàna, paññã, samàdhi, Vipassäna). 

Bhãvanäã-mayä paññã: tuệ giác phát triển nhờ kinh nghiệm bản thân, trực tiếp. 
Bhikkhu: tì kheo, nam tu sĩ phật giáo; thiền giả. 

Bhikkhumri: tì kheo nữ. 

Bodhisatta: Bồ tát, người đang trên đường giác ngộ. Là người đang cố gắng để trở 
thành Phật. Tên gọi này được dùng đê chỉ Đức Phật trước khi Ngài hoàn toàn giác 
ngộ. Tiêng Phạn: bodhisattva. 

Bojjhanga: yếu tô giác ngộ, nghĩa là phẩm chất giúp đạt giác ngộ. Thất giác chỉ là: 
niệm giác chi (safi), trạch pháp giác chi (Dhamma-vicaya), tĩnh tân giác chi (viriya), 
hỉ giác chị (p1fi), khinh an giác chi (passaddhi), định giác chi (samaädhi), xả giác chì 
(upekkh3). 


Buddha: Phật. Đắng giác ngộ; người đã khám phá ra con đường giải thoát, đã thực 
hành và đạt tới đích băng những cô găng của chính mình. Có hai hạng Phật: 


- Pacceka-buddha, "Độc giác Phật", người đã đạt giác ngộ nhưng không thể dạy cho 
người khác con đường giác ngộ mình đã đạt được. 


- Sammã-sambuddha, Tam miệu Tam bồ đề, hay "Toàn giác Phật," vị Phật hoàn 
hảo, có thê dạy cho người khác. 


Cakka: bánh xe, bhava-cakka, bánh xe luân hồi (tức là qui trình của đau khổ), tương 
đương vớisaưsära. Dhamma-cakka, bánh xe Giáo pháp (tức là giáo lí hay qui trình 
giải thoát). Bhava-cakka tương ứng với chuỗi nhân duyên theo thứ tự 

thường. Dhamma-cakka tương ứng với chuỗi nhân duyên theo thứ tự ngược lại, 
không dẫn tới sự nhân lên các đau khổ, nhưng dẫn tới sự tận diệt đau khô. 


Citãä-mayãñ-paññã: tuệ giác đạt được nhờ phân tích bằng trí óc (xem paññã). 
Citta: tâm. Cittãnupassanä, niệm tâm (xem safipatthàna). 

Dhammaa: hiện tượng; đối tượng của tâm; bản tính; luật thiên nhiên; luật giải thoát, 
nghĩa là lời giảng của người giác ngộ, chân lí. Dhammãanupassanä, niệm pháp 


(xem Satipatthãna). (Tiếng Sanskrit là Dharma). 


Dosa: sân hận. Cùng với tham ái (rãga) và si mê (moha), là một trong ba phiền não 
chính. 


Dukkha: khổ, phiền não. Một trong ba đặc tính cơ bản (xem lakkhafa). Diệu đề thứ 
nhât (xemsacca). 


Jhãna: nhập định, tình trạng ngây ngất, xuất thần. Có thể đạt tám trạng thái xuất thần 
nhờ thực hành thiền định (samadhi) hay thiền vắng lặng (samatha- 

bhãvanä) (xem bhãvanä). Việc vun trồng những trạng thái này dẫn tới sự thư thái và 
hoan hỉ, nhưng không triệt tận gốc rễ những phiên não. 


Kaläpa / attha-kaläpa: nguyên tử, đơn vị nhỏ nhất của vật chất, gồm bốn yếu tô và 
các tính chât của chúng. 


Kamma: hành, đặc biệt hành động do chính mình làm và tạo quả cho tương lai của 
mình. Cũng gọi là nghiệp (xem sañkhàra). Tiếng Sanskrit là karma. 


Kaäya: thân. Kãyãnupassannä, niệm thân (xem satipatthãana). 


Khandhä: uẫn, khối, nhóm kết hợp. Con người cấu tạo bởi ngũ uẫn: sắc (rũpa), thức 
(viññãna), thoï (vedanä), tưởng (saññã), hành (sañkhära). 


Lakkhana: đặc tính, dấu hiệu, nét đặc trưng. Ba đặc tính (fti-lakkhana) là vô thường 
(anicca), đau khô (dukkha), và vô ngã (anattä). Hai đặc tính đâu có chung cho mọi 


hiện tượng có điêu kiện. Đặc tính thứ ba có chung cho mọi hiện tượng có điêu kiện và 
vô điêu kiện. 


Loka: 1. Đại vũ trụ, tức là vũ trụ, thế giới, bình diện hiện hữu; 2. Tiểu vũ trụ, tức là cơ 
cầu tâm-thề lí.Loka-dhammä, thế sự, những thăng trầm của cuộc sống mà mọi người 
phải đối diện, đó là lợi hay thiệt, thắng hay thua, khen hay chê, sướng hay khô. 


Magga: Đạo, đường đi. Ariyä atthahgika magga, Bát Chánh Đạo dẫn tới giải thoát 
khỏi đau khô. Bát Chánh Đạo chia thành ba nhóm: 


L. Sa, giới, thanh tịnh trong lời nói và hành động: 
sammä-väãcä, chánh ngữ 
sammä-kammanfa, chánh nghiệp; 
sammä-äjIva, chánh mạng; 

IL. Samaädhi, định, làm chủ tâm của mình: 
sammä-väyäma, chánh tính tân; 
sammäã-satfi, chánh niệm; 
sammäã-samaädhi, chánh định; 


HI. Paññä, huệ, trực giác làm cho tâm hoàn toàn trong sạch: 


sammã-sañkappa, chánh kiến; 
sammä-ditthi, chánh tư duy. 


Magsa là diệu đề thứ tư trong Tứ Diệu Đé. 

Mãra: sự chết, Ma vương: lực tiêu cực, sự ác. 

Metfä: từ ái, từ tâm, tình yêu vị tha và thiện chí. Một trong các phẩm chất của tâm 
thanh tịnh, một trong các ba la mật (pärami). Mettä-bhävanä: thiền từ tâm, việc 


luyện tập tâm bằng phương pháp thiên. 


Nibbana: Níp-bàn; tận diệt, giải thoát khỏi đau khổ; thực tại cuối cùng; thực tại vô 
điêu kiện. (Tiêng Sanskrit: nirväta). 


Pãli: nghĩa đen là dòng chữ; bản văn; những bản văn ghi lại lời dạy của Đức Phật; từ 
đó Pãli là ngôn ngữ của những bản văn này. Chứng cớ lịch sử, ngôn ngữ và khảo cô 
học cho thây Pali là ngôn ngữ được nói vào thời Đức Phật hay gân thời đó. Vê sau 


những bản văn này được dịch sang tiếng Phạn, là ngôn ngữ chỉ dùng trong lãnh vực 
văn chương. 


Paññã: Tuệ giác.Trí .Cấp thứ ba trong các cấp luyện tập Bát Chánh Đạo 

(xem magøa). Có ba loại trí: trí văn (suta-mayäã paññ3), trí tư (citã-mayä paññ3), và 
trí tu (bhãvanã-mayä paññä). Trong ba loại này, chỉ có loại thứ ba có thê làm cho 
tâm hoàn toàn thanh tịnh; người ta đạt được nó bằng việc thực hành thiền quán 
(vipassanã-bhãvanä). Tuệ giác là một trong năm sức mạnh của tâm, trong bảy yếu tố 
giác ngộ (xem bojjhanza), và trong mười ba la mật (päramI). 


Pãrami / pãramitäã: ba la mật, nghĩa là sự hoàn hảo, nhân đức; phẩm chất hoàn hảo 
của tâm giúp tiêu diệt vị kỉ và dẫn tới giải thoát. Mười ba-la-mật là: bố thí (dãna), trì 
giới (sila), khước từ hay xuất gia (nekkhamma), trí tuệ (pañãñä), tinh tấn hay cô găng 
(viriya), nhẫn nhục hay khoan dung (khanti), chân thật (sacca), quả quyết 


(adhitfhäna), từ tâm hay vị tha (mettä), tâm xả hay thanh thản (upekkhä). 


Paticca samuppäda: chuỗi thập nhị nhân duyên; sự phát sinh nhân quả. Tiên trình 
này băt đâu từ sự mê muội, vô minh, khiên người ta ở lại mãi trong vòng luân hôi đau 
khổ. 


Rũpa: 1. Vật chất; 2. Sắc pháp (xem ãyatana, khandhã). 
Sacea: chân lí. Bốn chân lí cao cả (Tứ diệu đế, ariyã-saeca) là: 


chân lí về khổ (dukkha-sacca); 

chân lí về nguyên nhân của khô (samudaya-sacca); 
chân lí về diệt khô (nirodha-sacca): 

chân lí về đường dẫn tới diệt khổ (magga-sacca). 


Samädhi: định, sự tập trung, kiểm soát tâm. Cấp thứ hai trong ba cấp luyện tập Bát 
Chánh Đạo (xem magga). Khi được luyện tập như mục đích tự tại, nó giúp đạt tới 
những tình trạng ngây ngắt, xuất thân (jhãna), nhưng không mang lại sự giải thoát 
hoàn toàn của tâm. Có ba loại định: 


khanika samädhi, định nhất thời, từng lúc, sát-na định; 
upacära samädhi, cận định, ở mức độ gân trạng thái xuât thân; 
appanaã samaädhi, đại định, trạng thái nhập thiên-na (jhãna). 


Trong ba loại này, khaniika samadhi là giai đoạn chuẩn bị cần và đủ đề bắt đầu thực 
hành Thiên Quán. 


Samatha: thanh thản, tĩnh lặng. Samatha-bhävanä, thiền tĩnh lặng, thiền an chỉ; 
đông nghĩa với định (samädhi) (xem bhãvan3). 


Sampajafñña: giác tỉnh, hiệu biệt toàn diện hiện tượng tâm-vật, trực giác về tính chât 
vô thường của các hiện tượng ở bình diện cảm giác. 


Sañgha: Tăng già; cộng đoàn; cộng đồng những thánh nhân (ariyã), nghĩa là những 
người đã cảm nghiệm Níp-bàn; cộng đoàn các tì kheo nam và nữ Phật giáo; một thành 
viên của cộng đoàn tăng già (ariya-sañgha), cộng đoàn tì kheo tăng (bhikkhu- 
sanñgha) hay tì kheo ni (bhikkhunï-sañgha). 


Sankhãra: hành, sự tạo thành tâm; hoạt động của ý chí; phản ứng của tâm; sự chỉ 
phối của tâm. Là một trong ngũ uân (khandhã), và là yếu tô thứ hai trong chuỗi mười 
hai nhân duyên (paticca samuppäda). Saikhära là nghiệp (kamma), là hành tạo 
quả tương lai và vì thế là nguyên nhân tạo nên đời sống tương lai của một người 
(Sanskrit: saskàra). 


Sañkhäãrupekkhã: tuệ xả, nghĩa đen là bình thản đối với nghiệp (saftkhãra). Một 
giai đoạn trong việc thực hành Thiền Quán, tiếp theo cảm nghiệm về bhañga, trong 
giai đoạn này những phiền não cũ còn tiềm tàng trong vô thức trở nên ý thức và biểu 
hiện bằng những cảm giác thể lí. Nhờ giữ được tâm thanh thản đối với các cảm giác, 
người hành thiền không còn tạo ra nghiệp mới nữa và làm cho những nghiệp cũ tan 
biến đi. Tiến trình này dân dần dẫn đến sự tiêu diệt hoàn toàn mọi sañkhäãra. 


Saññã: tưởng, (từ samtyutta-ñana, nhận thức bị chi phối): tri giác, nhận thức. Là một 
trong năm uân (khandhã). Thường chịu sự chi phối của hành (saäkhãra) trong quá 
khứ, và vì thế có một hình ảnh thành kiến về thực tại. Khi thực hành Thiền quán, 
saññã đổi thành paññã, nhận thức chân tướng của thực tại. Nó trở thành anicca- 
saññä, dukkha-saññã3, anat(ä-saññä, asubha-saññã -- nghĩa là nhận thức về vô 
thường, đau khổ, vô ngã, và bản chất ảo ảnh của vẻ đẹp bề ngoài. 


Sati: chánh niệm. Một thành phần của Bát Chánh Đạo (xem magga), và cũng là một 
trong năm sức mạnh của tâm và bảy yêu tô của giác ngộ (xem bojjhañga). Anäpäna- 
safi, niệm thở. 


Satipatthana: tứ niệm xứ. Satipatthãna có bốn khía cạnh: 


Niệm thân (kãyanupassannä); 
Niệm thọ (vedananupassann8); 
Niệm tâm (cittänupassanä3); 
Niệm pháp (dhammäãnupassan8). 


Cả bốn khía cạnh này đều bao gồm trong việc quán sát cảm giác, vì cảm giác trực tiếp 
liên quan tới thân cũng như tới tâm. Kinh Đại Niệm Xứ Mahä- 

Satipatthana Suttanta (Digha Nikãya, 22) là nguồn chính giải thích về cơ sở lí 
thuyết của việc thực hành thiền vïipassãna-bhävanä. 


Sia: Giới, đức hạnh; tránh mọi lời nói và hành động gây thiệt hại cho mình và người 
khác. Là bậc luyện tập đầu tiên trong ba bậc luyện tập Bát Chánh Đạo (xem maøøa). 
Với một người tại gia, giới được thực hành trong đời sống hằng ngảy băng việc tuân 
giữ Ngũ giới. 


Sotäpanna: người Nhập lưu. Người đã đạt giai đoạn đầu tiên của bậc thánh, và đã 
cảm nghiệm Níp-bàn (xem ariya). 


Suta-mayäã paññã: Trí tuệ tiếp nhận, văn tuệ, nghĩa đen là sự hiểu biết do nghe người 
khác (xempaññ3). 


Sutta: kinh. Bài giảng của Đức Phật hay một môn đệ chính của ngài (SanskrIt: sutra) 


Tanhã: Ái dục, tham ái. Nghĩa đen là "thèm khát". Bao gồm cả sự thèm muốn và đối 
cực của nó là sự chán ghét. Đức Phật đã xác định ái dục là nguyên nhân của đau khô 
(samudaya-sacca) trong bài giảng đầu tiên của ngài, "Kinh Khởi Động Bánh Xe Giáo 
Pháp” (DhammacakkappavattanaSutta). Trong chuỗi nhân duyên (paticca 
samuppäda), ngài giải thích rằng tham ái phát sinh như một phản ứng đối với những 
cảm giác của thân thể. 


Theraväda: Phật giáo nguyên thủy. Dịch sát chữ là "lời giảng của các vị trưởng lão." 
Là những lời giảng của Đức Phật dưới hình thức đã được bảo tồn tại những nước 
Đông Nam Á (Miễn Điện, Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Căm Bốt). Thường được công 
nhận là hình thức giáo lí cô xưa nhất. 


Tipitaka: (Sanskrt: Tripitaka) Kinh Tam Tạng. Ba bộ sưu tập các lời giảng dạy của 
Đức Phật, đó là: 


Vinaya-pitaka, giới điều, gồm những giới luật về đời sống tu trì; 

Sutta- pitaka, kinh, sồm những bải giảng thuyết; 

Abhidhamma-pitaka, Vi Diệu Pháp, sưu tập những lời giảng dạy cao cấp, 
nghĩa là những chú giải triết học có hệ thống về Giáo pháp. 


Upekkhäã: Tâm xả. Sự thản nhiên; tình trạng tâm không vướng mắc tham sân si. Một 
trong bôn tình trạng thanh tịnh của tâm, một trong bảy yêu tô giác ngộ. 


Vedanä: Thọ, cảm thọ, cảm giác. Một trong năm uân (khandhä). Đức Phật mô tả nó 
có cả khía cạnh tâm và thân; vì thế cảm thọ công hiến phương tiện để xem xét toàn thê 
hiện tượng tâm-thể lí. Trong chuỗi nhân duyên (paticca samuppäãda) Đức Phật cắt 
nghĩa rằng tham ái (tanhã), nguyên nhân của đau khổ, phát sinh như một phản ứng 
đối với cảm thọ. Bằng cách học quán sát cảm thọ một cách khách quan, người ta có 
thể tránh mọi phản ứng mới, và có thể cảm nghiệm trực tiếp trong nội tâm mình thực 
tại của vô thường. Cảm nghiệm này là cốt yêu đề phát triển sự cắt đứt quyên luyến, 
dẫn tới sự giải thoát của tâm. 


Vedanãnupassannã: niệm thọ, quán sát các cảm giác trong thân thê 
(xem safipatthäna - tứ niệm xứ). 


Viññãha: thức, ý thức, tri thức. Một trong năm uẫn (khandhã). 


Vipassana: Thiên Quán; thiền minh sát; trực giác, nội quan, giúp thanh tây tâm; đặc 
biệt trực giác về bản chất vô thường, đau khổ và vô ngã của cơ cầu tâm thể 

lí. Vipassãna-bhävanä, thiền quán, là sự luyện tập có hệ thống về trực giác qua kĩ 
thuật suy niệm của việc quán sát thực tại của bản thân bằng cách quán sát những cảm 
giác nơi thân thể mình. 


Yathä-bhuta: chân tướng, thực chất, địch sát chữ là "đúng theo bản chất." Vathä- 
bhũta-ñãnadassana, sự thê hiện chân lí qua việc nhận thức đúng chân tướng của 
chân lí. 

-ooOOo- 


Nguyên tác của Thiền Viện Phước Sơn 
Thư Viện Hoa Sen chuyền qua định dạng Ebook PDE ngày 12-1-2014 


